TỪ HUYÊN THOẠI TỚI 
TÂM KINH 


NGUYÊN GIÁC 


NHÀ XUẤT BẢN ANANDA VIET FOUNDATION 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Copyright © 2021 Nguyên Giác 
All rights reserved. 
ISBN: 978-1-0879-6396-9 


10 
1I 
12 
13 
14 


15 


MỤC LỤC 


Lời Giới Thiệu 

Bồ Đề Đạt Ma: Từ Huyền Thoại Tới Tâm Kinh 
Lắng nghe bờ bên kia 

Vô Tướng Tam Muội 

Từ Nhà Sư Chí Hiên Tới Nhà Thơ Nguyễn Du 
Thành Tựu Niết Bàn 

Đọc “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật” 
Ngừa hoạnh tử, tăng thọ, niệm tử 

Suy Nghĩ Về Ngài Tuệ Trung Thượng Sỹ 
Hạnh Bồ Tát và Kinh Kim Cương 

Niệm, Vô Niệm, Thoại Đầu Và Huệ Khả 

Thấy Biết Như Thật Và Thấy Tánh 

Mùa đại dịch: hộ trì sáu phương 

Phật Tử Đối Trị Dịch Bệnh 

Bài Pháp Khẩn Cấp: Bahiya Sutta 


Sông Hằng: Lời Dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn 


11 


ö6 


54 


65 


¡8 


97 


106 


119 


134 


146 


162 


178 


189 


199 


l6 
17 
18 
19 


20 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Hai Phong Cách Thiền Chánh Niệm 
Chìa Khóa Vào Thiền 
Tưởng Nhớ Sư Ông Nhẫn Tế 


THƠ 

Thêm một ngày, học vô cùng 

Mừng Anh Ngọc Tám Mươi 

Đọc sách Thầy Phước An, xin ghi lại vài ý thơ 
Dòng thơ tiễn bạn 

Lắng Nghe Hơi Thở 

Hoa Bay Khắp Trời 


Tiểu Sử Tác Giả 


220 


228 


240 


246 


262 


LỜI GIỚI THIỆU 


Người ta thường cho rằng, khi con người có được hạnh phúc là 
đã thoát khỏi sự khổ đau. Nhưng khi có hạnh phúc, người ta lại 
quên mất bản tâm mình đang đăm chìm trong mê lầm và sự 
khổ đau lại xuất hiện. Phật giáo gọi cái đó là hạnh phúc thế 
gian, do duyên mà biểu hiện, hết duyên là biến diệt. 


Do đó, để được tâm bình an thật sự thì điều quan trọng là chúng 
ta phải tự huấn luyện tâm. Một khi tâm vượt lên trên cả khô 
đau và hạnh phúc, vượt ra ngoài cái đôi đãi của thế gian như 
thiện và bất thiện hay có và không để không còn chấp giữ điều 
gì thì lúc đó chúng ta mới có được chân hạnh phúc và bình 
an thật sự. Đây chính là bản tánh của tâm. Bản tâm cũng được 
biết như là tâm thanh tịnh, tâm không dính mắc và cũng 
chính là Niết Bàn. Niết Bàn là mục tiêu tột cùng của Phật pháp, 
là an lạc và giải thoát tận cùng của hành giả, không còn gì hơn 
nữa. 


Tác phẩm “Từ Huyễn Thoại Tới Tâm Kinh” là cuỗn sách tông 
hợp các bài viết về Phật học, với các đê tài có tính cách thực 
tiễn, thực dụng mà sau khi đọc, độc giả có thê năm bắt và thực 
hành ngay trong khi đi đứng năm ngồi. 


Nội dung chủ yếu mà tác giả muốn nói rõ chính là bản chất cốt 
tủy của Phật Giáo, đó là nhận rõ bản tầm (Original Mind) của 


8 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


mình, tức là Thấy Tánh. Thấy Tánh là thấy tâm nơi không một 
pháp nảo dính vào, nhìn thấy tâm nơi chỗ rỗng rang tịch lặng, 
thấy sanh diệt huyễn hóa, thấy duyên khởi tánh không, thấy các 
pháp đều không hư, nhìn thấy tâm nơi khởi lên và biến diệt, 
nhìn thấy tâm vô tác, vô tướng... Thấy được tánh các pháp như 
thế, là giải thoát. 


Như khi nhìn bọt nước, nhìn hạt sương mai, nhìn như cảnh 
huyễn, như mộng, huyễn, bảo, ảnh. Đó là pháp Thấy Tánh. 
Đức Phật bảo phải nhìn, không bảo chúng ta phải ngồi tu luyện 
công phu. Ai thấy tất cả các pháp cõi này như thế trọn ngày, tự 
nhiên, là không còn pháp nào dính vào tâm nữa, và tức khắc 
giải thoát vì không còn gì ràng buộc. 


Trong sách tác giả nhắc nhiều lần đến nhóm Kinh Nhật Tụng 
Sơ Thời, tức là nhóm kinh được chư tăng tụng hàng ngày trong 
những năm đầu Đức Phật hoăng pháp, có Kinh Bahiya Đức 
Phật dạy pháp khẩn cấp và ngăn gọn mà hễ thực hành miên mật 
là đưa đến giải thoát ngay trong đời, “khi nghe chỉ là cải được 
nghe, khi thấy chỉ là cái được thấy...” và lúc đó sẽ nhận ra 
không có ai đang nghe hay đang thấy. Thêm vào đó có Kinh 
Sn 5.10, trích lời Đức Phật dạy răng “không sở hữu gì hết, 
không dính mắc gì hết” sẽ thoát được trận lũ lụt già chết. Tương 
tự như vậy nơi Kinh Kim Cang dạy rằng: “ng vô sở trụ, nhỉ 
sanh kỳ tâm”, tức là khi không còn chỗ nào để dính mắc, thì kỳ 
tâm, tức là tâm vô sanh hay Niết bàn Diệu tâm, mới hiển lộ. 


Tác giả là một vị Cư sĩ đã ở Hoa Kỳ lâu năm, từng tu học với 
một số thiền sư tiền bối nồi tiếng trước 1975 như quý ngài Tịch 
Chiếu, Thường Chiếu, Thiền Tâm và Tài Quang. Cư sĩ Nguyên 
Giác không chỉ là một nhà học giả uyên thâm về Phật học mà 
còn là một hành giả thiền với nhiều kinh nghiệm tu tập. Ông 
đã xuất bản 12 cuốn sách về Thiên. 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tác phẩm “Từ Huyền Thoại Tới Tâm Kinh ” là cuỗn thứ 13, 
đã được phát hành trên mạng Amazon và bây bán trên các kệ 
sách của Amazon ở Âu Châu, nay xin được trân trọng giới 
thiệu đến quý độc giả. 


Các chữ viết tắt trong sách này dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, 
độc giả có thể tìm đọc ở Thư Viện Hoa Sen với các kinh: DN 
là Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya), MN là Trung Bộ Kinh 
(Majjhima Nikaya), SN là Tương Ung Bộ Kinh(Samyutta 
Nikaya), AN là Tăng Chi Bộ Kinh(Anguttara Nikaya), Sn là 
Kinh Tập (Suttanipata) trong Tiêu Bộ Kinh, Ud là Kinh Phật 
Tự Thuyết (Udana), và SA là Tạp A Hàm. 


Trân trọng kính giới thiệu. 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundaton | Tâm Diệu 


1 
BỒ ĐỀ ĐẠT MA 
TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Thiền Tông đây những sương khói huyền thoại, ngay khởi đầu 
là nụ cười ngài Ca Diếp khi thấy Đức Phật cầm lên một bông 
hoa. Và rồi toàn bộ lịch sử Thiên, từ chiều dài hơn hai thiên 
niên kỷ cho tới chiều rộng lưu truyền sang nhiều quốc gia, mỗi 
nơi lại thêm nhiều huyền thoại. Trong đó, một khuôn mặt ấn 
hiện nhiều huyền thoại là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bài này sẽ viết 
về một số huyền thoại liên hệ tới ngài Bồ Đề Đạt Ma, và về 
Tâm Kinh, bản văn được ngài chọn làm một trong 6 cửa vào 
đạo. Bài viết chỉ là những suy nghĩ riêng, vì tác giả không đại 
diện cho bắt kỳ thâm quyên nào. Những gì nơi đây nếu phủ hợp 
với Chánh pháp, chỉ là chút cơ may trộm được ý Đức Phật. 
Những gì sai sót có thể có, chỉ vì tác giả tu học chưa tới nơi 
khả dụng. Do vậy độc giả được mời gọi đặt nghi vấn nơi bất 
kỳ dòng chữ nào trong bài này, lúc đó hãy tự nhìn vào tâm, đối 
chiều tâm với ý kinh và tự thâm định. 


Nói cho cùng, có gì trên đời này mà thiếu văng huyền thoại. 
Thế giới đầy những sương mù, hư hư thực thực. Ngay thời hiện 
đại, dù là đã có phương tiện truyền thông thần tốc như điện 
thoại thông minh, Internet... những gì chúng ta thấy nghe thực 
sự chỉ là vài mươi mét, và xa hơn là phải nhờ nghe kế lại, nhờ 
đọc trên mạng, nhờ xem TV, vậy mà tin giả, tin vịt vẫn bùng 
nồ khắp nơi. Trong khi Đài TV này và kênh YouTube kia nói 
chuyện này là ABC, thì Đài TV nọ và kênh YouTube khác lại 
cãi hăn là CBA. Ý kiến dị biệt thì cũng được, nhưng sự thật là 
chuyện xảy ra sao lại được kế khác nhau. Do vậy, chuyện quý 


I1 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


ngài nhiều thế kỷ trước phả đầy sương khói khó phân là điều 
dễ hiểu. 


Tổ thứ 27 là một Ni sư? Một điển hình về nghi vẫn huyền thoại: 
Có phải tổ thứ 27 Thiền Tông là một Ni Sư, và Ni Sư này là 
Thầy dạy đạo, truyền pháp cho ngài Bồ Đề Đạt Ma? Chúng ta 
chỉ biết một thực tế lịch sử: Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) là 
người mang Thiền Tông vào Trung Hoa truyền bá khoảng thế 
kỷ thứ 5 hay thứ 6. Trong khi Bồ Đề Đạt Ma được gọi là tổ thứ 
28 Thiền Tông, thầy của ngài là Bát Nhã Đa La (Prajnatara) 
trong truyền thuyết thường nhìn như một vị tăng, nhưng một 
số tài liệu khảo sát lại cho thấy ngài Bát Nhã Đa La là một vị 
ni. Theo tự điển Wikipedia, ngài Bát Nhã Đa La còn tên gọi là 
Keyura, Prajnadhara, hay Hannyatara, tổ sư thứ 27 của Thiền 
Tông. 


Sử ghi rằng Ngài Bát Nhã Đa La (không nêu rõ tính phái) sinh 
trong một gia đình Bà La Môn ở miền Đông Ân Độ, mồ côi từ 
thuở bé. Vì không có tên gia đình, do vậy ngài được đặt tên là 
“Vòng Ngọc Quý" hay là 'Keyura' trước khi xuất gia. Khi Tổ 
thứ 26 là ngài Punyamitra tới thăm miền đất của vua của Bát 
Nhã Đa La, ngài Punyamitra chận chiếc xe của vua lại khi nhìn 
thấy Bát Nhã Đa La quỳ lạy. Lúc đó, Bát Nhã Đa La được 
Punyamitra nhận ra là một môn đệ kiếp trước của ngài và chính 
Bát Nhã Đa La là một hóa thân của Bodhisattva 
Mahasthamaprapta (Bồ Tát Đại Thế Chí). Punyamitra chọn Bát 
Nhã Đa La làm người nối pháp Thiền Tông. 


Thế rồi ngải Bát Nhã Đa La đi về nam Ấn Độ, gặp Bồ Đề Đạt 
Ma là hoàng tử út của một vị vua. Trước khi viên tịch ở tuôi 
67, Bát Nhã Đa La dạy Bồ Đề Đạt Ma hãy đi sang Trung Hoa 
để dạy pháp. Tới lúc viên tịch, ngài Bát Nhã Đa La bay lên trời, 
hóa thành lửa thiêu rụi, rồi mưa xá lợi rơi xuống cho các học 
trò. Sách Truyền Đăng Lục (The Transmission of the Lamp) 
ghi lại nhiều lời tiên tri của ngài Bát Nhã Đa La, trong đó có 
tiên đoán rằng sẽ xuất hiện một Thiên sư tài năng là Mã Tổ Đạo 


12 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Nhất (Mazu Daoy¡) và Thiền Tông rồi sẽ lan truyền khắp cõi 
nước Trung Hoa. 


Phân lớn theo truyền thống nghĩ rằng ngài Bát Nhã Đa La là 
nam giới cũng như các vị tổ sư Thiền khác. Nhưng một số nhà 
nghiên cứu Phật học thế kỷ 20 tìm ra một số dấu chỉ, cho thấy 
ngài Bát Nhã Đa La có thể là nữ giới. Tên của ngài là 
Prajnatara, là ghép từ tên hai vị nữ Bồ Tát --- Prajnaparamita 
(Bát Nhã Ba La Mật Đa) và Tara (Đa La), cả hai vị đều được 
kính ngưỡng trong Phật Giáo Tây Tạng. Năm 2008, nhà sư 
Koten Benson (Viện trưởng Thiền viện Lions Gate Buddhist 
Priory ở Canada) nêu ra nghi vẫn rằng ngài Bát Nhã Đa La có 
thể là một phụ nữ, và vị nữ lưu này là Sư Trưởng của tông 
Sarvastivadin (Nhất thiết hữu bộ). Nhà sư Benson nói răng 
truyền thống khẩu truyền tại Kerala (một tiểu bang Ấn Độ, nơi 
Phật Giáo thịnh hành trước thế ký thứ 10) và truyền thống khẩu 
truyền trong Thiền Tông Đại Hàn (Korean Seon, hay Korean 
Zen Buddhism) nhìn ngài Bát Nhã Đa La là một phụ nữ, và 
chứng cớ khảo cô mới tìm ở nam Ấn Độ xác nhận có hiện hữu 
của các Ni Sư truyền giáo nổi tiếng. Thế rồi, học giả Benson 
nêu nghĩ vấn, có thể truyền thống trọng nam tại Trung Quốc đã 
dần dân xóa đi hình ảnh phụ nữ khi nói tới Thầy của ngài Bồ 
Đề Đạt Ma, nhưng khi Thiền Tông truyền sang Đại Hàn vẫn 
còn ghi lời thuyền khâu rằng Bát Nhã Đa La là một Thiền sư 
n1. 


Trong bản văn Shobogenzo (True Dharma - Eye Treasury; 
Chánh Pháp Nhãn Tạng), tác phẩm viết trong thế kỷ 12 của 
Thiền sư Nhật Bản Dogen, khi liệt kê thứ tự các vị tổ sư Thiền 
Tông, đã ghi rằng ngài Hannyatara (tên trong tiếng Nhật của 
ngải Bát Nhã Đa La) là phụ nữ trong chương 50. 


Gần nhất là bài viết nhan đề “Who Was Prajnatara?” (Ai là Bát 
Nhã Đa La?) trên tạp chí Lion”s Roar tháng 10/2018, tác giả là 
Geoffrey Shugen Arnold, Thiền sư trụ trì Thiền viện Zen 
Mountainn Monastery tại núi Mt. Tremper, New York, và cũng 


13 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


là trụ trì của trung tâm Zen Center of New York City. Bài viết 
của nhà sư Geoffrey Shugen Arnold nêu rằng, đầu tiên ông chú 
ý là nhiều năm trước, qua một bài viết của một người nối pháp 
của Thiền sư ni Jiyu Kennett Roshi, vị sáng lập Thiền viện 
Shasta Abbey. Khi Ni sư Jiyu Kennett Roshi tu học bên Nhật 
Bản, thầy của Ni sư là Koho Zenji kế cho Ni sư nghe rằng có 
những Thiền sư ni trong dòng pháp trực tiếp của dòng này. 
Nhiều năm sau, Ni sư Jiyu Kennett yêu cầu một trong các môn 
đệ của Ni sư khảo cứu chuyện đó. Nghiên cứu của người này 
đã dẫn tới các văn bản cô trong Thiên Tông Đại Hàn trong đó 
ngài Bát Nhã Đa La được mô tả là một phụ nữ, đồng thời tìm 
ra chị tiết khảo cổ cho thấy có truyền thống lịch sử và khâu 
truyền của PG từ Kerala ở phía nam Ấn Độ, nơi ngài Bát Nhã 
Đa La từng cư ngụ và được ghi nhớ trong lịch sử địa phương 
là một phụ nữ. Nhà sư Geoffey Shugen Arnold đã viết thư cho 
nhiều học giả Phật Giáo để tìm hiểu chuyện này. Một người 
bác bỏ ngay. Nhưng một vị khác nói là có nghe lời đồn như 
thế, và nghĩ chuyện Bát Nhã Đa La là phụ nữ có thể là sự thật 
lịch sử, nhưng người ghi sử không nêu rõ yếu tô tính phái và 
rồi đời sau nghĩ rằng tất cả những vị không được ghi rõ tính 
phái chính là nam giới. 


Rồi tới chúng ta, người học Phật tại Việt Nam, một cách tự 
động cũng nghĩ răng Thầy của Bồ Đề Đạt Ma cũng là nam giới, 
kiểu như hình dung ra một ông sư già tên là Bát Nhã Đa La với 
ngôn phong kỳ bí và cách ngài dạy đạo cho Bồ Đề Đạt Ma cũng 
hăn là siêu xuất ân mật. Thực tế, một vị tô là nam hay nữ chỉ 
có ý nghĩa đối với các sử gia, ngoài ra chắng có gì để bận tâm 
nhiêu --- vì tâm giải thoát vốn không chút gì nam hay nữ hay 
xanh đỏ tím vàng, vì tâm giải thoát bất khả định danh để gọi là 
Bắc truyền hay Nam truyền, và vì tâm giải thoát cũng không 
thê vướng chút gì để gọi là Ấn, Hoa, Việt, Nhật, Thái, Hàn, 
Mỹ, Pháp... 


Ngài cũng là võ sư? Thế rồi ngài Bồ Đề Đạt Ma vào Trung 
Quôc hoăng pháp theo lời dạy của ngài Bát Nhã Đa La. Theo 


14 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


truyền thuyết, Bồ Đề Đạt Ma không chỉ truyền pháp Thiền 
Tông, mà còn dạy môn võ sau này gọi là Võ Thiếu Lâm. Theo 
Tự Điền Bách Khoa Mở (Wikipedia), thời điểm Bồ Đề Đạt Ma 
đến Trung Quốc cũng được kể dị biệt, một trong những thuyết 
nói răng ông đến vảo triều đại Lưu Tống (420-479) hay muộn 
hơn vảo triều đại nhà Lương (502-557). Ngài chủ yếu hoạt 
động tại lãnh thổ của các triều đại Bắc Ngụy (386-534). Thời 
kỳ truyền bá của ngài khoảng vào đâu thế kỷ thứ 5. Ngài là Tổ 
thứ 28 và cuối cùng sau Phật Thích-ca Mâu-ni của Thiền tông 
Ấn Độ và là Sơ tô của Thiền tông Trung Quốc. 


Khi Bồ Đề Đạt Ma tới TQ, chúng ta có thể đoán lúc đó là thịnh 
thời của Phật Giáo. Vì lúc đó, tuy là có những lúc chiến tranh, 
nhà vua Lương Vũ Đề đã liên tục cho xây trong nước nhiều 
chùa chiên, bảo tháp. Như thế, có thể đoán rằng lúc đó người 
dân rủ nhau đi chùa đông ào ạt, và hắn là tăng ni tu học sôi nổi. 
Khi tới nước khác hoằng pháp, trước tiên là nên gặp vua trước. 

May mắn, Bồ Đề Đạt Ma được giúp cho gặp vua Lương Vũ 
Đề. Thế rồi cuộc nói chuyện giữa vua Lương Vũ Đề và ngài 
Bồ Đề Đạt Ma trở thành một phần lịch sử quan trọng, cho thấy 
ngôn phong Thiền của ngài rất lạ tai với nhà vua (và hắn cũng 
là rất lạ tai với hầu hết Phật Tử). Đoạn đối thoại giữa vua Vũ 
Đề và Bồ Đề Đạt Ma như sau, theo bản dịch trong sách "33 Vị 
Tổ Ấn Hoa" của HT Thích Thanh Từ. 


Vua Vũ Đề hỏi: Trẩm từ lên ngôi đến nay thường cất chùa, 
chép kinh, độ Tăng nỉ, không biết bao nhiêu, vậy có công đức 
øì chăng? 

Ngài Bồ Đề Đạt Ma đáp: Đêu không có công đức. 

- Tại sao không có công đức? 

- Bởi vì những việc ấy là nhơn hữu lậu, chỉ có quả báo nhỏ ở 
cõi người cõi trời, như bóng theo hình, tuy có mà chẳng phải 
thật. 

- Thế nào là công đức chơn thật? 

— Trí thanh tịnh tròn mầu, thể tự không lặng, công đức như 
thế chẳng do thể gian mà cầu. 


15 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


- Thế nào là thánh đề nghĩa thứ nhất? 
- Rỗng rang không thánh. 

- Đối diện với trầm là ai? 

— Không biết. 


Đối thoại này cũng cho thấy cách truyền pháp về sau của ngài 
Bồ Đê Đạt Ma. Sau đây là trích bản Anh dịch của Jeffrey L. 
Broughton. 


Emperor Wu: "So what is the highest meaning oƒnoble 
truth 2” 

Bodhidharma: "There ¡s no noble truth, there is only 
crmnpfiness. ” 

Emperor Wu: "Then, who ¡is standing beƒfore me?” 
Bodhidharma: "l kuow not, Your Míqjesty. " 


Nếu nói cho hợp tai vua, hắn là nên dựa theo Kinh Phật đề nói 
về Tứ Thánh Đề (Khổ, Tập, Diệt, Đạo). Thế mà sư lại dám bảo 
là thực sự không có Thánh Đề nào, mà chỉ có cái rỗng rang vô 
thánh. Cho nên, nhà sư mới bị vua lạnh nhạt. Thiệt là đáng tiếc, 
vì vua Vũ Đề rất mực mộ đạo, đã 4 lần xuất gia ngăn hạn. Tìm 
đâu ra một ông vua xuất gia tới 4 lần, dù là xuất gia ngăn hạn? 
Có lễ ngài Bồ Đề Đạt Ma biết vua thuần thành mộ đạo, từng 
mấy lần xuất gia ngăn hạn, cho nên mới đem diệu lý rất mực 
vi điệu ra nói như thế. Thật tiếc. Cũng như thời hiện nay tại 
Việt Nam, trong khi chùa cao, tượng lớn đang được xây dựng 
ào ạt, nhỡ có sư nào nói rằng như thế chỉ vô ích thôi, thế nào 
cũng không được hoan hỷ. 


Thế rồi, sử sách đời sau kế rằng Bồ Đề Đạt Ma đi tới Chùa 
Thiếu Lâm. Sách kể rằng, hoặc là ngài bị từ chối, không cho 
vào, hoặc là đón nhận vào thời gian ngăn rồi trục xuất ra, Bồ 
Đề Đạt Ma sống trong một hang động gần đó, nơi ngài “nhìn 
vào vách trong 9 năm, không nói gì trong toàn bộ thời gian 
nảy.” (Theo Boyuan Lin, tác phẩm Trung Quốc Vũ Thuật Sử, 
in năm 1966 bởi Ngũ Châu Xuất Bản Xã, Đài Bắc). 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Đó là một huyền thoại khả vấn. Ngồi một chỗ, không nói gì 
trong 9 năm, hăn là không đúng ý ngài là muốn hoăng pháp. 
Thêm nữa, bởi vì ngài theo truyền thuyết cũng là một võ sư, 
nên hăn là chuộng sự vận động để giữ gìn sức khỏe. Người đời 
thường mà ngồi một chỗ, không đứng dậy một tháng hẵn là gân 
xương đều có thê hỏng. Những chỉ tiết này không quan trọng, 
có thê là do đời sau cường điệu hóa. Bởi vì một sách khác, ghi 
là Bồ Đề Đạt Ma ngủ gục 7 năm trong 9 năm nhìn vách, nên tự 
cắt mi mắt để khỏi ngủ gục, theo tác giả Jack Maguire trong 
tác phâm biên khảo Essential Buddhism. Cũng là một huyền 
thoại khả vẫn. Thế rồi mi mắt của ngải rơi xuống đất, mọc lên 
thành cây trà; đời sau Thiền sinh có thói quen uống trà đề tỉnh 
thức trong khi tọa thiền. 


Thể rồi, theo sách khác kể, sau 9 năm ngồi ngó vách ngoải hang 
động, Bồ Đề Đạt Ma được các sư mời vào Chùa Thiếu Lâm đề 
dạy đạo và dạy võ. Lại có huyền thoại rằng ngải viên tịch, trong 
tư thế ngôi ở hang động. Lại có huyền thoại Bồ Đề Đạt Ma 
không dạy gì cho tới khi gặp người sẽ thành môn đệ giỏi của 
ngài là Huệ Khả (Huike). Một truyền thuyết kê Huệ Khả quỳ 
trong tuyết lạnh để xin Bồ Đề Đạt Ma dạy pháp, và để chứng 
tỏ nhiệt tâm cầu pháp, Huệ Khả đã tự cắt cánh tay trái. Truyện 
kể cường điệu thôi, thực tế không thể như thế. Theo truyền 
thuyết khác, Bồ Đề Đạt Ma trên đường biển từ Ấn Độ sang 
Trung Hoa, đã ghé Indonesia, truyền dạy Kinh Đại Thừa và võ 
thuật, môn võ đó có tên là Silat, bây giờ tên phố biến gọi là võ 
Pencak Silat. Truyền thuyết khác kế rằng Bồ Đề Đạt Ma sống 
đến 150 tuổi, cuối cùng bị đầu độc và được an táng ở Hồ Nam. 
Sau đó một vị tăng đi hành hương ở Ấn Độ về gặp Bồ Đề Đạt 
Ma trên núi Hùng Nhĩ. Bồ Đề Đạt Ma, tay cầm một chiếc dép, 
cho biết mình trên đường về Ân Độ và Trung Quốc sẽ tiếp nội 
dòng Thiền của mình. Về tới Trung Quốc vị tăng nảy vội báo 
cho đệ tử, đệ tử mở áo quan ra thì không thấy gì cả, chỉ còn 
một chiếc dép. Vì tích này, tranh tượng Bồ Đề Đạt Ma hay 
được vẽ vai vác gậy mang một chiếc dép. Một truyền thuyết kế 
rằng trước khi Bồ Đề Đạt Ma về Ấn Độ đã gọi các đệ tử lớn -- 


17 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Huệ Khả, Đạo Dục, Ni Tổng Trì, Đạo Phó — tới khảo sát chỗ 
sở đắc. 


Trong sách đã dẫn trên, HT Thích Thanh Từ kể về cách ngài 
Bô Đê Đạt Ma cho học trò làm bài thi ra trường, trích: 


"Ở Ti rung-Hoa gần chín năm, Ngài thấy cơ đuyên đã đến, liễn 
gọi đô chúng hỏi: Giờ fa trở về sắp đến. Các ngươi mỗi người 
nên nói chỗ sở đắc của mình. 

. Đạo-Phó ra thưa: Theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn 
tự, chăng lìa văn tự, đây là dụng của đạo; Ngài bảo: Ngươi 
được phần da của ta. 

. Bà nỉ Tổng-Trì ra thưa: Nay chỗ hiểu của con, như Tổ A- 
Nan thấy nước Phật A-Súc, chỉ thấy một lần, không còn thấy 
lại; Ngài bảo: -Ngươi được phần thịt của ta. 

. Đạo-Dục ra thưa: Bốn đại vốn không, năm ấm chẳng CÓ, 
chỗ thấy của con không một pháp có thể được; Ngài bảo: 
Ngươi được phần xương của ta. 

. Đến Huệ-Khả bước ra đảnh lễ Ngài, rồi lui lại đứng yên 
lặng; Ngài bảo: Ngươi được phần tủy của ta." 


Đọc các đoạn trên, có thể đoán rằng ngải Bồ Đề Đạt Ma trước 
khi xét điểm học trò hăn là đã hướng dẫn môn đệ trong nhiều 
trường hợp, đã dạy nhiều bài học qua nhiều năm. Tới đây, cũng 
có thể có một câu hỏi: Đức Phật Thích Ca xét điểm thi ra trường 
của môn đệ ra sao? 


Đây cũng là chỗ để chúng ta chú ý, bởi vì tà sư khi xuất hiện 
luôn luôn tự xưng là đại pháp vương hay vô thượng sư. Chúng 
ta không có mắt trí tuệ, cũng không có tha tâm thông, nên chỉ 
có thể dựa vào kinh để đối chiếu ngôn ngữ để khỏi dính vào 
bẫy tà kiến của tà sư. 


Trong Kinh AN 6.49, nhà sư Khema tới thưa với Phật: “..Ƒ/ 
áy không nghĩ răng: “Có người tôt hơn ta” hay “Có người 
giống như ta ” hay “Có người hạ liệt hơn ta ”..." Kinh ghì thêm, 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


"Tôn giả Khema nói như vậy, Bác Đạo Sư chấp nhận." Rồi 
ngài Khema rời pháp hội. Chặp sau, nhà sư Sumana cũng tới 
gần Đức Phật và nói như thế. Bản dịch của HT Thích Minh 
Châu viết, "Tôn giả Sumana nói như vậy, Bậc Đạo Sư chấp 
nhận." Rồi ngài Sumana rời pháp hội. 


Kinh AN 6.49 ghi rằng (bài kệ cuối kinh nơi đây sẽ ghi theo 
dạng văn xuôi cho dễ đọc): “Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả 
Khema và Tôn giả Sumana ra đi không bao lâu, liền bảo các 
Tỷ-kheo: Như vậy, này các Tỷ-kheo, các thiện nam tử nói lên 
chánh trí, có nói đến mục đích, nhưng không để cập đến tự ngã. 
Tuy vậy, ở đây một số kẻ ngu nói lên chánh trí một cách ngạo 
mạn đắc chí. Họ về sau rơi vào nguy hại. 


Không thắng, không hạ liệt, Không ai đông đẳng Ta, Những tr 
tưởng như vậy, Không chỉ phối các vị. Sanh khởi đã chấm dứt, 
Phạm hạnh được viên thành, Họ lìa bỏ kiết sử, Hoàn toàn được 
giải thoát.” (1) 


Nghĩa là, người đã giải thoát sẽ thường trực nhìn thây "không 
a" và không hê thây có cái ta nào đê đôi chiêu là "ta hơn, hay 
ta thua, hay ta băng người." 


Tuy nhiên, không dễ đánh giá chính xác người khác tu tới cỡ 
nào, bậc nào. Đức Phật dạy trong kinh AN 4.192 rằng phải 
sông gần nhau trong thời gian dài, mới CÓ thể hiểu phần nào 
trình độ giới định huệ của người ở gần mình: "...uày các Tỷ- 
kheo, người này do cộng trú với người kia, biẾt như sau: 
“Trong một thời gian dài, vị Tôn giả này không làm giới bị bể 
vụn, không làm giới bị cắt xén, không làm giới bị vết nhơ, 
không làm giới bị chấm, đen, làm việc có liên tục, hạnh kiểm 
CÓ liên tục trong các giới... " (2) 


Do vậy, đánh giá vị tăng này, vị n1 kia, cư sĩ nọ tu học tới bậc 
nảy hay bậc kia là chuyện nhiều phần sẽ sai lầm, và hắn là 
không thích nghỉ với người thường trực không nhìn thấy có 


19 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“cái ta, cái tôi, cái người” nảo đê đôi chiêu, so sánh. Thái độ 
này cũng đê cảnh giác những người dê tin vào các tà sư đây 
dây thời nay. 


Hãy suy nghĩ thêm thế này: siêu đẳng như ngài Sariputta vẫn 
không nhận ra ngài Bhaddiya là một bậc A La Hán, thì đời 
thường như chúng ta làm sao dám đánh giá người khác thế này 
hay thế kia. Kinh Ud 7.2 ghi rằng ngay như một vị đại A La 
Hán như ngài Sariputta cũng không nhận ra rằng ngài Bhaddiya 
the Dwarf đã là một bậc A La Hán siêu xuất. Do vậy ngài 
Sariputta đã "dùng nhiều phương pháp - giảng dạy, thúc giục, 
khích lệ và khuyến tấn ngài Bhaddiya the Dwarƒ bằng pháp 
thoại liên tục vì nghĩ răng ngài Bhaddiya vân còn là kẻ hữu 
học." Đức Phật thây thế mới can ngài Sariputta rằng thôi nhé, 
đừng dạy nữa chi cho mệt, vì Bhaddiya đã qua bờ kia rồi, rằng 
dòng sông tham ái đã khô rồi, không còn gì lưu chảy nữa. (3) 


Tới đây, chúng ta nêu câu hỏi: có thật Bồ Đề Đạt Ma đã gặp và 
nói chuyện với Lương Vũ Đề hay không? Theo truyền thuyết, 
Bồ Đề Đạt Ma gặp vua Vũ Đề khoảng năm 520. Cuộc đối thoại 
nghe rất suông sẻ, như dường ngài Bồ Đề Đạt Ma đã học nói 
tiếng Trung Hoa nhiều năm mới giỏi như thế. Viết thì có thể, 
nhưng nói lưu loát là chuyện khó. Các nhà sư Việt Nam bây 
giờ đã đi khắp toàn cầu, hiển nhiên biết rằng trở ngại ngôn ngữ 
rất khó vượt qua, nhất là đối với người học ngoại ngữ khi lớn 
tuổi. Chuyện Bồ Đề Đạt Ma gặp vua Vũ Đề được kể lần đầu 
tiên trong sách là khoảng năm 758 do ngài Thần Hội (Shen- 
hun), học trò của ngài Huệ Năng (Huineng), ghi vào sách. 
Nghĩa là, từ khi gặp tới khi ghi vào sách là hơn 230 năm. Trí 
nhớ trải qua mấy đời kể lại. Dĩ nhiên, cũng không có chứng cớ 
để nói rằng không có chuyện đối thoại như thế. 


Theo các sách ghi lại, đúng là hai vị có gặp nhau, nhưng đối 
thoại có y như kể lại trong Thiền sử như thế cũng là khả vấn. 
Dù vậy các Thiên sư có lý lẽ riêng: mỗi người chúng ta có thê 
tự nhìn lại thân mình, cũng là ngũ uẫn, nhưng không phải rằng 


20 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


chính sự hiện diện của chúng ta trong cõi này cũng là huyền 
thoại hay sao. Thân nảy có thật sao? Tâm này có thật sao? 
Thân tâm vốn không thật, không hư, không một pháp có thể 
nói, vì thân tâm mình sinh diệt chảy xiết từng khoảng khắc, làm 
sao nói được là có hay không có, hữu với vô đều bắt khả thuyết, 
thôi thì đành nín bặt. Bởi vì trong tận cùng, không hề có gì gọi 
được là một vật, tất cả thế giới trong và ngoài chúng ta là 
một tiến trình lưu chảy không ngưng nghỉ. Lấy gì đề chỉ ra 
là có vật này, hay vật kia? Các tô sư ghi lại trong tắc 33 của Vô 
Môn Quan là “Phi tâm, phi Phật” (Chăng phải tâm, chăng phải 
Phật) vì chăng hề thực sự có một pháp có thể chỉ ra để định 
danh. Ngài Vô Môn (1183 - 1260) bình luận ở tắc 33 răng đây 
là “gan ruột của thiền” và hễ thấu suốt điểm nảy thì là tu Thiền 
xong rồi. Tắc 33 liên hệ tắc 30 của sách này, là “Tức tâm, tức 
Phật” (Ngay tâm này, tức là Phật); bởi vì lìa tâm không thể có 
Phật; ngài Vô Môn bình luận rằng hiểu tận tường như thế thì 
sẽ có thể mặc áo, ăn cơm, nói và làm y như Phật, nhưng sẽ có 
nhiều học nhân bị vướng (hiểu là, không hay bằng câu “phi 
tâm, phi Phật”). 


Theo truyền thuyết, Bồ Đề Đạt Ma đề lại tác phẩm Thiếu Thất 
Lục Môn, được ngài Trúc Thiên dịch là Sáu Cửa Vào Động 
Thiếu Thất. Trong này chia làm 6 cửa vào đạo: (1) Tâm kinh 
tụng: tụng về bộ Bát nhã Tâm kinh; (2) Phá tướng luận: luận 
về phép phá tướng: (3) Nhị chủng nhập: hai đường vào đạo; (4) 
An tâm pháp môn: phép an tâm; (5) Ngộ tánh luận: luận về 
phép thấy tánh thành Phật; (6) Huyết mạch luận: luận về mạch 
máu của đạo Phật. Hòa Thượng Thích Thanh Từ cũng đã soạn 
tác phẩm “Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất Giảng Giải,” và dùng 
làm tài liệu dạy thiền. 


Có một thắc mắc: Khi Vũ Đề hỏi ý nghĩa cao nhất của Thánh 
Đé, hắn là mong đợi một câu trả lời nào chăng? Theo lệ thường, 
ai cũng nghĩ rằng có Tứ Thánh Đề (Khô, Tập, Diệt, Đạo), vậy 
thì ý nghĩa tột cùng Thánh Đề là gì? Câu hỏi không có ý hỏi 
thứ tự, vì nếu hỏi thứ tự, thì trả lời sẽ là Khổ Đề là Thánh Đế 


21 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


thứ nhất. Hiển nhiên, Vũ Đề không hỏi dễ dàng như thế. Câu 
hỏi về Thánh Đề ý nghĩa tột cùng hắn là hàm ý khác. Nơi đây, 
chúng ta chỉ có thể dựa vào câu trả lời của Bồ Đề Đạt Ma mà 
đoán ra ý của người hỏi. 


- Thế nào là thánh đễ nghĩa thứ nhất? 
- Rông rang không thánh. 


Tức là, vốn là Không, là rỗng rang. Tư tưởng rất Thiền Tông: 
vốn là Không, vốn là không thánh, cũng là không phàm. Chúng 
ta tìm được nhiều câu trả lời như thế trong nhóm Kinh Nhật 
Tụng Sơ Thời (4), nghĩa là những kinh Đức Phật cho chư tăng 
tụng hàng ngày trong các năm đầu hoằng pháp. Có thể gỌI răng 
nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời (KNTST) là Thiền Đốn Ngộ, 
vì không có chỗ nào để bấu víu. Và đọc kỹ nhóm kinh này, 
trong tận cùng là chỉ thăng vào thực tướng của tâm. Kinh Sn 
5.15 (Mogharaja-manava-puccha Các Câu Hỏi của Mogharaja) 
trong nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời ghi lời Đức Phật dạy răng 
hễ nhìn thấy nội xứ và ngoại xứ rỗng rang Không tánh thì là 
giải thoát, trích: 


SLI19. [Đức Phật] Hỡi Moghardja, hãy luôn luôn tỉnh thức và 
nhìn thế giới như rồng rang, với cái nhìn về tự ngã đã bứng 
gốc, người đó sẽ vượt qua Sự chết. Thần Chết không thể thấy 
người đã nhìn thể giới này như thế.” (4) 


Nghĩa là, Đức Phật nói răng nhìn ra thực tướng thế giới trong 
và ngoài đều là không, thì không cần tu gì hết. Bởi vì đã vô ngã 
thì lây ngã nào mà tu nữa. Như vậy, câu hỏi tới đây là, như thế 
nảo để an trú trong Không tánh? 


Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm EA 45.6, bản dịch của Thầy 
Tuệ Sỹ và Thây Đức Thắng, giải thích răng chỉ cần không dính 
(vô sở trụ) gì vào tứ tướng (ngã, nhân, thọ mạng, chúng sinh) 
thì sẽ thây hành rỗng rang, và là xong, trích: 


22 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Phật bảo Xá-lợi-phất: “Lành thay, lành thay, như Xá-lợi-phất 
mới có thể an trú nơi Không tam-muội. Vì sao vậy? Trong các 
tam-muội, Không tam-muội là tối thượng đệ nhất. Tỳ kheo an 
trú Không tam-muội không chấp trước ngã, nhân, thọ mạng, 
cũng không thấy có chúng sinh, cũng không thấp có bản mạt 
của các hành. Do không thấy có, nên không tạo gốc rễ của 
hành. Do không có hành nên không còn tải sinh đời sau... “Xá- 
lợi-phất, do phương tiện này mà biết rằng Không tam-muội là 
tối đệ nhất trong các tam-muội. Vua trong các tam-muội là 
Không tam-muội vậy. (S) 


Bởi vì tất cả do duyên sinh, nên không thể gọi là có một vật gì, 
và là từ một nguyên nhân nảo, y hệt như tiếng đàn khởi lên từ 
nhiều duyên, và chẻ ra trăm mảnh cây đàn cũng không tìm 
được cái gì là tiếng đàn từ đâu tới và sẽ về đâu. Thiền Tông là 
sông thường trực trong nhận biết này và không cần tu gì khác. 
Kinh Tạp A Hàm SA 335, bản dịch hai Thầy Tuệ Sỹ và Đức 
Thắng, trích: 


“Thể nào là kinh Đệ nhất nghĩa không? Này các T)-kheo, khi 
mắt sanh thì nó không có chỗ đến; lúc diệt thì nó không có chỗ 
ấi. Như vậy mắt chẳng thật sanh, sanh rồi diệt mất; có nghiệp 
báo mà không tác giả.` (6) 


Đôi thoại giữa vua Lương Vũ Đê và ngài Bồ Đê Đạt Ma còn 
câu này: 


- Đối điện với trám là ai? 
— Không biết. 


Chúng ta có thể đoán rằng Vua đã được báo cáo từ lâu về vị sư 
Ấn Độ kỳ lạ. Bây giờ nghe nói năng kỳ lạ, Vua muốn hỏi trong 
nỗi ngờ vực, không rõ đây là thánh hay phàm, hay là bất kỳ 
những gì ngoải các bản báo cáo của các quan. Bồ Đề Đạt Ma 
trả lời: “Không biết.” Trong Kinh Luận nhà Phật, có nhiều chỗ 
ghi câu hỏi về chữ “ai đây, ai đó, ai vậy” kìa. 


23 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Ẳ 66 


Kinh Phật ghi lại rất chi tiết về cách nhìn về chữ “ai” bởi vì hễ 
khởi tâm là đễ vướng vào suy nghĩ có tôi, có ta, có người. Kinh 
AN 4.36 ghi đoạn đối thoại, Thiên tử Dona hỏi rằng Đức Phật 
có phải là vị trời, hay là càn thát bà, hay là dạ xoa (thần hộ 
pháp), hay là người... thì Đức Phật nói rằng ngài là Phật. Đoạn 
kinh này nghe như đang nói về Phật Tánh, hiện khắp các cõi 
nhưng vẫn là vô lậu, một khái niệm về sau được nhiều luận sư 
Đại Thừa nói tới: 

— Này Bà-la-môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu 
hoặc, Ta có thể là chư Thiên, với các lậu hoặc đã đoạn tận, 
được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây ta-1a, 
được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đối với những người 
chưa đoạn tận các lậu hoặc, Ta có thể là Càn-thát-bà, Ta có 
thể là Dạ-xoa, Ta có thể là Người, với các lậu hoặc đã đoạn 
tận, được chặt dứt từ gốc rễ, được làm thành như thân cây fa- 
la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể 
sanh khởi trong tương lai. Vĩ như, này Bd-la-môn, bông sen 
xanh, hay bông sen hông, hay bông sen trắng, sanh ra trong 
nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước, và đứng thăng 
không bị nước thấm ưới. Cũng vậy, này Bà-la-môn sanh ta 
trong đời, lớn lên trong đời, Ta sống chỉnh phục đời, không bị 
đời thấm ướt. Này Bà-la-môn, Ta là Phật, hãy như vậy thọ trì.” 
Œ) 


Không thấy mình là ai, dù là sa môn hay bà la môn... Trong 
một Kinh khác, Đức Phật nói rằng có một cách nhận ra người 
giải thoát là khi thấy người Bà La Môn nảo nói rằng tôi không 
là ai, không ở đâu, không phải sa-môn, không phải Bà La Môn 
thì đó là thăng tri sự thật trong pháp tu “không có sự vật gì” 
(HT Minh Châu dịch), hay là dịch theo Bhikkhu SuJato là “/hey 
simpDly practice the path 0ƒ nothingness, having had insighf 
into the truth oƒ thaf” (họ đơn giản tu theo lối không hề có một 
pháp nào, nhìn vào sự thật của thực tướng). Kinh AN 4.185 ghi 
lời Đức Phật, bản dịch của HT Minh Châu: 





24 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Lại nữa, này các dụ sĩ, người Bà-la-môn nói như sau: “Ta 
không là bất cứ ai, bất cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Trong ấy, 
không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì”. 
Người Bà-la-môn nói như vậy là nói sự thát, không nói láo. Do 
vậy, vị ấy không nghĩ đến “Sa-môn”, không nghĩ đến “Bà-la- 
môn ”, không nghĩ đến: “Ta hơn (các người khác) ”, không nghĩ 
đến: “Ta bằng (các người khác) ”, không nghĩ đến: “Ta là hạ 
liệt”. Lại nữa do thắng tri sự thật hàm chứa ở đấy, (trong lời 
nói ấy) người ấy thực hành con đường không có sự vật gì.” (8) 


Như thế, làm sao nói rằng tôi với người là gì, vì qua mắt nhìn 
của người giải thoát thì không thấy gì gọi là sanh hay không 
sanh, sinh hay vô sinh, hữu hay vô, không thấy gì gọi được là 
Đông Tây Nam Bắc, như trong Kinh SA 962, bản dịch hai thầy 
Tuệ Sỹ và Đức Thắng: 


«đổi với tất cả kiến, tất cả thọ, tất cả sanh, tất cả kiến chấp 
về ngã, ngã sở, ngã mạn kết sử, đều khiến cho đoạn diệt, tịch 
tịnh, mát mẻ, chán thật. Đối với T )-kheo giải thoát tất cả như 
vậy, sanh không đúng, không sanh cũng không đúng.” (9) 


Thêm một câu chuyện về chữ “ai” trong nhà Phật. Trong kinh 
SN 12.12, một lần Tôn giả Molist Ti ctrá hỏi Đức Phật 
rằng aI ăn thức thực, ai cảm xúc, aI cảm thọ, ai khát áI, aI chấp 
thủ... lần lượt Đức Phật nói rằng các câu hỏi đó đều không 
thích hợp, vì tất cả đều là duyên sanh, không có cái gì gọi là ai, 
trích bản dịch HT Minh Châu: 


“Tôn giả Moliya-Phagguna bạch Thế Tôn: Bạch Thể Tôn, ai 
ăn thức thực? 


Thế Tôn đáp: Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: “Có 
ai ăn”. Nếu Ta nói: “Có kẻ ăn”, thời câu hỏi: “Có ai ăn” là 
câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta 
không nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: “Bạch Thể Tôn, thức thực 
là cho ai?”, thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích 


29 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


hợp là như sau: “Thức thực là duyên cho sự sanh thành, cho 
sự tải sanh trong tương lai. Khi cái ấy hiện hữu, có mặt thời 
sảu xứ có mặt. Do đuyên sảu xứ, xúc có mặt”... ” (Tuần tự VỚI 
aI cảm xúc, ai cảm thọ, a1 khát ải, ai chấp thủ) (10) 


Tới đây, có thể nêu câu hỏi: giả sử Vua Lương Vũ Đề ngộ được 
ý chỉ ngay khi nghe mấy câu nói của ngài Bồ Đề Đạt Ma, và 
biết rằng pháp Thiên này phải tu kiểu y hệt như không ta, không 
người, không tâm, không Phật và không một pháp nảo. Như 
thế, có đủ chưa? Chưa. Kinh dạy răng cũng y hệt như áo giặt 
sạch xong, nhưng áo vẫn còn có mùi, và nếu muốn hết mùi trần 
g1an thì cân phải dùng các thứ hương thơm xông ướp (dù chứng 
ngộ vô ngã, vẫn còn “đ ứàn ngã tùy miên” -- underlying 
tendency towards 1 am”). Nghĩa là, nguyên tắc Thiền Đốn 
Ngộ là: ngộ trước, rồi tu sau. Ý chỉ Thiền Tông như thế hiền lộ 
trong Kinh SA 103. Thêm nữa, tu pháp thấy tất cả pháp vô ngã 
sẽ không chỉ giải thoát, mà còn có thể chữa được bệnh thân. 
Dĩ nhiên, chữa được một số bệnh thân, không thể nói rằng tu 
là sẽ chữa hết các bệnh nan y như ung thư, vì còn yếu tô bệnh 
nghiệp nữa. 


Nơi đây, chúng ta trích Kinh SA 103 bản dịch của hai Thầy 
Tuệ Sỹ và Đức Thăng, nói rằng ngài Sai-ma bệnh thê thảm, đã 
liên tục thấy vô ngã, thấy vô ngã sở nhưng dư tàn ngã tùy miên 
vẫn còn (như áo sạch rôi, nhưng mùi hôi còn) và khi nói pháp 
cho các sư khác xong, vì không khởi lậu hoặc nên được giải 
thoát. Kinh viết: 


“T)-kheo Sai-ma nói với T)-kheo Đà-sa rằng: “Bệnh của tôi 
không bớt, thân không được an ổn, các thứ khổ bức bách càng 
tăng thêm, không cứu nồi. Giống như người có nhiêu sức mạnh 
bắt lấy người gầy yếu đuối, dùng dây trói chặt vào đâu cùng 
hai fay, rồi siết chặt làm cho đau đớn vô cùng. Hiện tại sự 
thống khổ của tôi còn hơn cả người kia nữa. Giống như tên đô 
tế dùng dao bén mồ bụng bò lấy nội tạng nó ra; sự đau đón 
bụng con bò như thể nào có thể chịu nổi, còn hiện tại sự đau 


26 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


đớn bụng của tôi, hơn cả sự đau của con bò kia. Nhự hai lực sĩ 
bất một người yêu đuôi treo lên trên lứa rồi đốt hai chân họ, 
hiện nay hai chán của tôi còn nóng hơn người kia. ” 


.. T)-kheo Sai-ma lại nói: “Vậy thì ngã cũng như vậy. Chẳng 
phải sắc là ngã, ngã không lìa sắc và chẳng phải thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, ngã không lìa thức; nhưng đối với năm thọ 
ấm, tôi thấy không phải ngã, không phải ngã sở, mà đổi với 
ngã mạn, ngã dục, ngã sử tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa 
xa lìa, chưa nhàm tớm, chưa nhồ ra hết. 


“Các Thượng tọa hãy nghe tôi nói thí dụ, vì người trí nhờ thí 
dụ mà được hiểu rõ. Giống như chiếc áo của người nhũ mẫu 
giao cho người giặt. Họ giặt bằng nước (ro, twy có sạch bụi 
nhơ, nhưng vẫn còn có mùi. Nếu muốn hết mùi này thì cần 
phải dùng các thứ hương thơm xông ướp. Cũng vậy, đa văn 
Thánh đệ tử xa lìa năm thọ ấm, quản sát chân chánh rằng 
không phải ngã, không phải ngã sở, có thể đối với năm thọ ấm, 
ngã mạn, ngã dục, ngã sử chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa 
xa lìa, chưa nhàm chắn, nhưng đối với năm thọ ấm sau đó vị 
ấy tư duy thêm nữa, quán sát sự sanh diệt của chúng, rằng: 
'Đây là sắc; đây là sự tập khởi của sắc này, đây là sự diệt tận 
của sắc này. Đây là thọ, tưởng, hành, thức này, đây là sự tập 
khởi... thức này và sự đoạn tận của... thức này cũng như vậy. 
Đối với năm thọ ấm khi đã quán sát sự sanh diệt của chúng 
như vậy rôi, thì ngã mạn, ngã đục, ngã sử, tất cả đếu được tiêu 
trừ. Đó gọi là quản sát chán chánh chân thật. ” 


Khi T)-kheo Sai-ma nói pháp này, thì các vị Thượng tọa xa lìa 
được trần cầu, được trong sạch mắt pháp. Tỳ-kheo Sai-ma nhờ 
không khởi các lậu hoặc, nên tâm được giải thoái. Vì được an 
vui lợi ích nơi chánh pháp nên những bệnh của thân tất cả đều 
được tiểu trừ. ” (11) 


Nghĩa là, chữa được cả bệnh thân và tâm. Nơi đây, chúng ta 
cũng cần phải tự cảnh giác, rằng tuy nói rằng thông suốt tất cả 


27 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


lời dạy trong kinh, dù đã chứng ngộ tâm giải thoát, nhưng sức 
mạnh của vô minh từ trăm kiếp nghìn đời vẫn có thể trì kéo 
chúng ta trở lại, nếu không giữ được thực sự tinh tấn. Trường 
hợp ngài Cù Đề Ca cho thây cảnh giác này: đã chứng ngộ tâm 
giải thoát nhưng vẫn nhiều lần bị thoái chuyền. Kinh SA 1091, 
bản dịch hai Thầy Tuệ Sỹ, Đức Thăng trích như sau: 


“Một thời Đức Phật ở nơi thất đá, núi Tỳ-bà-la trong rừng Thất 
diệp thọ, thành Vương xá. Bấy giờ, có Tôn giả Cù-đê-ca cũng 
ở thành Vương xả, trong hang Đá đen bên sườn núi Tiên nhân, 
một mình tư duy, tu hạnh không phóng dật, tự được nhiều lợi 
ích, tự chứng ngộ tâm giải thoát nhất thời, nhiều lần bị thoái 
chuyển. Lần thứ nhất, thứ hai, ba, bốn, năm, sảu, trở đi, trở 
lại; sau khi tự thân tác chứng tâm giải thoát nhất thời, chẳng 
bao lâu lại thoái chuyển. 


Tôn giả Cù-đê-ca tự nghĩ: 'Một mình ta ở chỗ vắng tư duy, 
hành không phóng dật, tỉnh tấn tu tập để tự được lợi ích, khi tự 
thân chứng ngộ tâm giải thoát nhất thời, mà nhiễu lần lại còn 
thoái chuyển, cho đến sảu lần vẫn còn thoải chuyển lại. Bây 
giờ, ta nên dùng đao tự sát chớ để cho thoái chuyển lần thứ 
bảy.`...” (12) 


Câu trả lời “Không biết” của ngài Bồ Đề Đạt Ma mang nhiều 
nghĩa. Để ý, khi chúng ta tỉnh thức làm toán, vẽ tranh, cuốc 
đất... sẽ thây có nhiều khoảng thời gian không hề có niệm tham 
sân si nào khởi lên trong tâm, chính những lúc này thời gian 
như biến mất. Chính cái tỉnh thức như thế không có hiện tướng 
nảo về một “ngã tướng” nào. Chính những khoảnh khắc nảy có 
thê gọi là “không biết” — hay đơn giản là sống với “tâm không 
biết” vì tâm này là cái vô danh, cái không hình tướng, cái 
unknown chưa từng hiện ra và đang hiện ra từng khoảnh khắc 
trong tâm. Nhưng khi chúng ta suy tính răng làm xong bài toán 
nảy sẽ trúng giải thưởng, vẽ tranh kia sẽ bán nhiều ngàn đôla, 
cuốc khoảnh đất nọ và hy vọng đảo trúng hũ vàng... thì lúc đó 
ngã tướng hiện ra trong tâm, và lúc đó thời gian hiện ra, làm 


28 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


sốt ruột hơn, thúc giục chúng ta mưu tính hơn. Nghĩa là khi 
thấy chỉ là thấy, và nghe chỉ là nghe, thì không còn gì hiện lên 
trong tâm để gọi là quá khứ, hay hiện tại, hay vị lai. Chính “tâm 
không biết” là cái tâm trước khi niệm khởi, cái tỉnh thức nhìn 
vào tâm khi niệm chưa khởi. 


Sống với “tâm không biết” cũng là một chìa khóa Thiền Tông. 
Chữ xưa có nơi gọi là vô tâm, có nơi gọi là vô niệm và nhiều 
chữ rắc rối khác. Chúng ta có thể tiếp cận một cách đơn giản 
bất kỳ lúc nào, hễ nói lên (hay hét lên) rằng “Không biết” thì 
ngay khi đó, thấy và nghe dứt bặt mọi ưu sâu lo nghĩ, khoảnh 
khắc tỉnh thức này là nhìn vào một cái tâm không có tên gỌI, 
không dây chút niệm tham sân si nào. Đối thoại của ngài Bồ 
Đề Đạt Ma và vua Vũ Đề cũng là dấu chỉ để chúng ta hiểu về 
sau, ngài Bồ Đề Đạt Ma chọn Tâm Kinh làm cửa đầu tiên vào 
đạo trong sách Thiếu Thất Lục Môn. Suy tận cùng, không thể 
nói rằng chỉ một cửa hay hai cửa, hay sáu cửa vào đạo. Bởi vì 
Đức Phật dạy rất nhiều cửa vào đạo. Nhiều kinh nói chỉ cần 
niệm vô thường, hoặc niệm vô ngã, hoặc niệm tử (sự chết), 
hoặc niệm thân bất tịnh (để xả ly). hoặc niệm hơi thở, hoặc 
niệm thân, hoặc tứ niệm xứ, và nhiều nữa.. . nhưng tất cả đều 
dựa vào tâm. Kinh nói, chỉ cần ly tham là đắc quả Bất Hoàn 
(không trở lại cõi này). Trong Luận Phá Tướng, ngài Bồ Đề 
Đạt Ma nói răng tâm vô minh có 84.000 phiên não chủ yếu là 
từ ba độc làm gốc, và ba độc chính là tham sân si. Như thế, nếu 
chứng ngộ được tâm giải thoát xong, thì thấy nghe hay biết đều 
là giải thoát, và đó là 84.000 cửa vào đạo, còn gọi là tám vạn 
bốn ngàn pháp môn. 


Tới đây, xin tóm tắt ý trong Tâm Kinh để thảo luận: năm uân 
đều là không. Sắc chăng khác gì không, không chắng khác gì 
sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành 
thức cũng đều như thế. Tướng không của các pháp chăng sinh 
chẳng diệt, chăng nhơ chăng sạch, chăng thêm chẳng bớt; trong 
cái không đó, không có sắc, không thọ tưởng hành thức. Không 
có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, 


29 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới. 
Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có 
già chết, mà cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, 
diệt, đạo. Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc. 


Sau khi kinh nói năm uấn là không, rồi nói chỉ tiết sắc thọ tưởng 
hành thức là không, và nói chiều ngược lại. Tâm Kinh nói vê 
chữ sắc trước tiên, vì sắc là kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta 
(sắc gồm: sắc thanh hương vị xúc pháp — tức là, sắc gôm: cái 
được thấy, cái được nghe, cái được ngửi, cái được nêm, cái 
được chạm xúc, cái được tư lường). 


Kinh Pháp Cú, bài Kệ 170, bản dịch HT Minh Châu viết: "Hãy 
nhìn như bọt nước, Hãy nhìn như cảnh huyễn! Quản nhìn đời 
nh vậy, Thần chết không bắt gặp." Nghĩa là, nhìn thê giới này 
(tất cả những gì được thấy, được nghe...) đều như bọt nước, 
như huyễn ảo. Tức là: sắc thọ tưởng hành thức đều là không 
(hiểu không nơi đây theo nghĩa: thực tướng là vô tướng, là 
không tướng). 


Tương tự, lời dạy trong Kinh SN 22.95, bản dịch HT Minh 
Châu: “Do vị 7j-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, 
sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện 
rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỷ-kheo, lại có 
lõi cứng trong sắc được? Ví như, này các Tỷ-kheo, trong mùa 
thu, khi trời mưa những giọt mưa lớn, trên mặt nước, các Dong 
bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên 
Chú, như lý quản sát nó, bong bóng nước áy hiện rõ ra là trống 
không, hiện rõ ra là rông không, hiện rõ ra là không có lỗi 
cứng... [tương tự với thọ, tưởng, hành, thức]” (13) 


Trong kinh vừa dẫn, Đức Phật dạy pháp quán như huyễn: 
“Sắc ví với đồng bọt, Thọ ví bong bóng nước, Tưởng ví ráng 
mặt trời, Hành ví với cáy chuối, Thức ví với ảo thuật... Nếu như 
vậy chuyên chú, Nhự lý chơn quản sát, Như lý nhìn các pháp, 
Hiện rõ tánh trồng không.” 


30 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Trong thực tiễn đời thường, chúng ta có thể kinh nghiệm về 
tướng không của các pháp. Hãy hình dung thế này: chúng ta 
đứng nơi sân, nơi vườn, nơi góc núi... thì đột nhiên mưa gió ập 
tới, trước mắt là những giọt mưa bay ào ạt, bên tai là tiếng giÓ 
gào, cây lá xào xạc... cái được cảm thọ là lạnh vì mưa. Thế TÔI 
bất ngờ mưa tạnh, trước mắt hiện ra không mưa, bên tai văng 
bặt tiếng gió, tiếng lá. Đó là những cái được thấy, được nghe 
trở thành cái tướng không trước mắt, bên tai. Y hệt như mây 
tan thì bầu trời mênh mông hiện ra. Nhưng như thế, cái không 
đó vẫn là do duyên mà có, vì là cái không (không mưa, không 
gió) đối với cái có (có mưa, có gió); cái không này có thể 
chuyên thành cái có, thì cái Có/Không (Hữu/Vô) đó là hữu vi. 
Tuy nhiên, cái Tánh Không bản nhiên bao trùm cả cái 
"mưa/không mưa" hay bao trùm Có/Không (Hữu/Vô) là cái 
không của vô vi, cái không thường hằng, bất động. 


Chỉ ra tâm bản nhiên này, Kinh Kim Cang dạy: ng vô sở trụ 
nhỉ sanh kỳ tâm (không trụ vào đâu hết, thì cái tâm kỳ diệu sẽ 
hiển lộ). Trong khi đó, Kinh Pháp Bảo Đàn ghi: Đối #rên các 
cảnh tâm không nhiễm, gọi là Vô niệm: hay ghi lời Lục Tổ Huệ 
Năng dạy Thượng Tọa Minh: đứt hết trần duyên, chớ sinh niệm 
tưởng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi đó, khuôn 
mặt thật của Thượng Tọa Minh hiện ra vậy. Kinh Bahrya Sutta 
cũng ghi lời Đức Phật dạy Bahiya cách nhìn xa lìa cả có/không: 
hãy để cái được thấy là cái được thấy, cái được nghe là cải 
được nghe, cải được cảm thọ là cái được cảm thọ... thì Bahiya, 
ông sẽ không là chỗ ấy, không là đời này, không là đời sau, 
không là đời chặng giữa, như vậy là đoạn tận khổ đau. 


Tương tự với quán như huyễn, Đức Phật dạy về cách nhận ra 
cái không thường tôn, cái tánh không vốn không từ duyên 
nào mà có, qua Kinh SA 273, bản dịch của hai Thầy Tuệ Sỹ, 
Đức Thăng, trích: 


"Này T)-kheo, thí như hai tay chập lại tạo thành âm thanh, 
cũng vậy duyên mắt và sắc sanh ra nhãn thức. Ba sự này hòa 


31 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


hợp sanh ra xúc, xúc sanh ra thọ, tưởng, tư. Các pháp này 
chẳng phải ngã, chẳng phải thường, mà đó là cái ngã vô 
thường; chẳng phải lâu bên, chẳng phải an ổn, đó là cái ngã 
biến dịch. Vì sao2 Này T}ỳ-kheo, vì nó là pháp thọ sanh có sanh, 
già, chết, tiêu mất. 


“Này Tỳ-kheo, các hành như huyễn, nh sóng năng, trong 
khoảnh sát na, tàn lụi, không thật đến không thật đi. Cho nên 
T)-khco, đối với các hành vốn không, nên biết, nên hoan hỷ, 
nên suy niệm rằng, trồng không là các hành thường tôn, vĩnh 
hằng, ôn trụ, pháp không biến dịch; trồng không không có ngã, 
không có ngã sở. 


“Vï như người mắt sáng tay cầm đèn sảng vào rong nhà trồng, 
xem xét cải nhà trồng ấy. Cũng vậy, T)- -kheo, đổi với tất cả 
hành trồng không, tâm quản sát, hoan hỷ, rằng trồng không là 
các hành. Trồng không, không ngã và ngã sở, là các pháp 
(được coi là) thường tôn, vĩnh hằng, ổn trụ, pháp không biến 
dịch. Cũng vậy, mất, tai, mũi, lưỡi, thân, ÿ và pháp làm nhân 
duyên sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp thành xúc, xúc sanh ra 
thọ, tưởng, tư. Các pháp này vô ngã, vô thường, chỉ tiết cho 
đến không, vô ngã và ngã sở. " (14) 


Giải thích như thế là xong hơn nửa bài Tâm Kinh. Bây giờ Tâm 
Kinh thêm răng: “Không có vô minh, mà cũng không có hết vô 
minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết. 
Không có khỏ, tập, diệt, đạo. Không có trí cũng không có đắc, 
vì không có sở đắc.” Vì trong thực tướng thì không hề có cái 
gì gọi là Thập Nhị Nhân Duyên (khởi đầu là vô minh), không 
hề có khổ và Tứ Thánh Đề (già chết... Khổ Tập Diệt Đạo), 
không hề có Bồ Tát Đạo (trí là chỉ cuối của Lục Độ: Bồ Thí, 
Trì Giới, Nhẫn Nhục, Thiền Định, Trí Huệ), không hề có cái gì 
gọi là đắc quả Thánh. 


Trong nhóm Kinh Tập, thuộc Tiểu Bộ Kinh, có Kinh Sn I.1 
(Uraga Sutta) gôm L7 bài kệ, lập lại câu “?4/ cả thể giới này là 


32 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


không thật” (AI this is unreal) tới 5 lần trong 5 bải kệ mang 
số từ 9 tới 13. Điểm đặc biệt, để nhắn mạnh tính Như huyễn 
của các pháp, Đức Phật lập lại L7 lần nhóm chữ “rời bỏ được 
cả bở này và bở kia” (sloughs off the near shore & far) trong 
L7 bài kệ của Kinh Sn 1.1. Đó cũng là ngôn ngữ của Tâm Kinh: 
“Vô khổ tập diệt đạo, vô trí điệc vô đắc” — [Trong cái nhìn thực 
tướng thì] không hề có Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng không hề có 
Trí Tuệ (qua bờ kia), cũng không hề có Chứng Đắc (giải 
thoát)... (15) 


Cái nhìn về thực tướng như thê được Đức Phật dạy trong nhiều 
bài kinh trong nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời, nhóm kinh chư 
tăng tụng hàng ngày trong những năm đầu Đức Phật hoằng 
pháp khi còn sinh tiền. Trong đó, có Kinh Sn 4.5, bản dịch của 
nhà sư Bhante Varado ghi rằng ngay tới Phật Pháp cũng phải 
rời bỏ, trong khi các dịch giả khác dịch là “doctrine” (giáo 
thuyết). 


Kinh Sn 4.5, bài kệ 803, bản Anh dịch của Bhante Varado: 
“803. He does not concoct religious teachings, Nor does he 
blindly follow them. He does not hold on even to the Buddha s 
teachings. He ¡sa Brahman, Not to be inƒerred by precepts and 
practices. Gone to the ƒurther shore, One oƒsuch qualifty does 
nof return.” (16) 


Bài kệ 803 trên, bản dịch Thanissaro Bhikkhu là: "7hey don? 
conjure, don1† yearn, dont qdhere even to docfrines. A 


brahman not led by precepts or practices, gone to the beyond 
— Such — đoesnf ƒall back." (16) 


Bài kệ 803, bản dịch Khantipalo: "Neither they re ƒashioned 
nor honoured at all—those doctrines, they re never accepted 
by hữm: Perƒected, not guided by rites or by vows, One Thus, 
not returning, beyond has he gone." (16) 


33 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Bài kệ 803, bản Việt dịch của Nguyên Giác: "803. ƒj đó không 
dựng lập, thiên về, không nắm giữ giáo thuyết nào, không bị 


dân dất bởi giới luật hay nghỉ lễ tôn giáo. Sống với Như Thị [is 
Thus] vị đó qua bở, không lùi lại." (16) 


Như thể là giải thích hoàn tất Tâm Kinh. Và như thế, chúng ta 
hiểu được vì sao các Thiền sư trong khi dạy đạo, có lúc chẻ 
tượng Phật làm củi để sưởi ấm, chỉ là một cách để dạy học trò. 
Và cũng là ý nghĩa “Phi tâm, phi Phật” trong một tắc Vô Môn 
Quan đã nêu lên trong bài. 


—-- Bài nảy được viết để ghi ơn Bồn sư là Hòa Thượng Thích 
Tịch Chiếu (1912-2016). Cũng để trả lời câu hỏi một cư sĩ về 
câu "Không pháp nào đề tu hết" trong các lời dạy của Thầy 
Thích Tịch Chiếu. 


NGUYÊN GIÁC -- 4/2021 
GHI CHÚ: 


(1) Kinh AN 6.49: 
https://suttacentral.net/an6.49/vi/minh_ chau 

(2) Kinh AN 4.192: 
https://suttacentral.net/an4.192/vi/minh_ chau 

(3) Kinh Ud 7.2: https://suttacentral.net/ud7.2/en/sujato 

(4) Kinh Nhật Tụng Sơ Thời: 
https://thuvienhoasen.org/a30590/kinh-nhat-tung-so-thoI 

(5) Kinh EA 45.6: https://suttacentral.net/ea45.6/vi/tue_ sy- 

















thang 

(6) Kinh SA 335: https://suttacentral.net/sa335/v1/tue_sy- 
thang 

(7) Kinh AN 4.36: 


hffps://suttacentral.net/an4.36/viminh_ chau 
(8) Kinh AN 4.185: 


https://suttacentral.net/an4.18§5/vưminh_ chau 
(9) Kinh SA 952: https://suttacentral.net/sa962/vi/tue_sy- 


thang 




















34 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


(10) Kinh SN 12.12: 
https://suttacentral.net/sn12.12/viminh_chau 

(11) Kinh SA 103: https://suttacentral.net/sal03/v1/tue_ sy- 
thang 

(12) Kinh SA 1091: 


hffps://suttacentral.net/sa1091/v1/tue_sy-thang 
(13) Kinh SN 22.95: 


https://suttacentral.net/sn22.95/vi/minh_ chau 
(14) Kinh SA 273: https://suttacentral.net/sa273/v1/tue_sy- 


thang 

(15) Kinh Šp I.1 Uraga Sutta: 
https://accesstoInsight.org/tipitaka/kn/snp/snp. I.01.than.html 

(16) Kinh SŠn 4.5, bản dịch Bhante Varado: 
hffp://suttas.net/english/suttas/khuddaka-nikaya/sutta- 
nIipata/atthakavagga20-%20php3520version%201.4/05- 
highest.php 

Bản dịch ThanIssaro: 


https://accesstoInsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.4.05.than.html 
Bản dịch Khantipalo: https://suttacentral.net/snp4.5/en/mills 





























Bản dịch Nguyên Giác: 
hftps://thuvienhoasen.org/pIS5a30598/sn-4-5-parama-haka-sutta- 
kinh-ve-toi-thuong 








35 


2 
LẮNG NGHE BỜ BÊN KIA 


Nhan đề bài viết -- Lắng Nghe Bờ Bên Kia -- là một cách viết 
thơ mộng, dựa theo Kinh Lăng Nghiêm, và cũng mượn ân dụ 
Đức Phật thường nói, răng hãy nương vào bè pháp để vượt qua 
dòng sông sinh tử. Bè pháp là Bát Chánh Đạo, dòng sông sinh 
tử còn gọi là bê khổ. Thấy khổ nơi cõi này là dễ, nhưng thấy 
thân tâm mình đang bị khổ tan hoại thường trực gặm nhắm là 
khó. Sinh giả bệnh chết là khổ. Chiến tranh, nghèo khó, đại 
dịch, bão lụt là khổ. Phải có kinh nghiệm sâu thắm về khổ, 
không phải là chữ nghĩa trừu tượng, không phải là suy luận mơ 
hồ, mà là cái gì rất thực y hệt như khắp trời sương mù đang 
ngâm ướt toàn thân, mới biết sợ đề tinh tân lo tu. Bài viết này, 
phân lớn, sẽ nhìn từ Kinh Lăng Nghiêm, tập trung vào pháp 
viên thông; viên là tròn đây, thông là không ngăn ngại. Người 
viết không có thâm quyên nảo; sai sót tất nhiên sẽ có, xin được 
sám hối với Tam Bảo. 


Thực tế, không dễ có duyên lành tu học, vì cõi này quá nhiều 
ràng buộc. Cứ nhìn quanh là cũng thấy. Nhiều người trong 
ngày phải làm hai việc ở hai nơi, hết việc này xong là chạy sang 
việc kia, tới cuối tháng là phải lo tiền gửi về cho ba mẹ, anh em 
ở quê nhà; do vậy, cũng không còn bao nhiêu thì giờ đi chùa, 
dự khóa tu, hay đọc kinh sách. Giới trẻ cũng bận theo cách 


36 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


khác, mất 1/3 cuộc đời để học ngày học đêm, ra trường lại ganh 
đua tìm sự nghiệp, trong khi tiếng Việt thì kém, không mây cơ 
duyên thân cận với tăng ni để học pháp. Nhưng không lo tu học 
thì biết tới bao giờ giải thoát. Thấy vậy, phải luôn luôn nhớ lời 
Phật dạy là phải tinh tấn y hệt như lửa cháy trên đầu. 


Thêm nữa, tu giải thoát là khó, không dễ. Nhưng đã có duyên 
lành tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nếu kiếp này không tỉnh tấn 
tu học thì kiếp sau đã chắc gì được thân người. Đức Phật đã 
cảnh giác trong Kinh MN 4l rằng chúng sinh sau khi từ trần sẽ 
có người đọa xuống cõi dữ, và có người sinh lên cõi lành, trích 
bản dịch của Thầy Minh Châu: “...mội số loài hữu tình, sau khi 
thân hoại mạng chung phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục... một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh vào thiện thu, Thiên giới, đời này..." 


Câu hỏi là, có thể tìm một pháp tu nào đơn giản, thích hợp với 
những người rất mực bận rộn, hoàn toàn không có thì giờ để 
hàng ngày tụng kinh hay ngôi thiền? Đức Phật có dạy pháp tu 
nào thích nghi cho những người hàng ngày làm việc không 
nghỉ, về nhà là mệt tới mức lăn ra ngủ? Không thể trả lời đơn 
giản là có hay không. Vì bước đầu tiên tu là cần phải học nhiều, 
phải đọc nhiều, và phải có một số kinh nghiệm thực chứng mới 
có được niềm tin bất động vào Đức Phật. 


Trong Kinh AN 10.64, qua bản dịch Thầy Minh Châu, Đức 
Phật dạy rằng chỉ cần niềm tin kiên có, niềm tin bất động vào 
Đức Phật là được vào dòng Pháp, ít nhất là chứng quả Nhập 
lưu, tức là 7 lần trở về cõi nảy tu học nữa là hoàn toàn giải 
thoát, trích: 


"Này các Tỷ-kheo, những ai có lòng tịnh tín bất động ở nơi 
1a, tắt cả những vị ấy là những bậc Dự lưu. Với những bậc 
Dự lưu ấy, năm hạng người đạt được cứu cánh ngay ở nơi đây. 
Năm hạng người, sau khi từ bỏ đời này, đạt được cứu cảnh. Và 


37 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


năm hạng người nào, đạt được cứu cánh, ngay ở nơi đây? 
Hạng trở lui nhiêu nhất là bảy lân (Thát lai)..." Ø) 


Bản kinh vừa dẫn nên hiểu ngâm rằng, những vị đó là đã quy 
y và thọ ngũ giới, và niềm tin dẫn tới thánh quả Thất Lai (còn 
gọi là: Tư Đà Hoàn, Nhập Lưu) phải là niềm tin bất động vào 
Phật, Pháp, Tăng. Nghĩa là, song song niềm tin là giữ ngũ giới 
(không giết, không tà hạnh, không trộm, không nói dối, không 
rượu hay chất gây nghiện). Có vài chục kinh nói rõ 4 chỉ phần 
như thế: chỉ cần kiên cố tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và giữ giới 
là đắc quả Thất Lai. Xin đọc lời giới thiệu tiếng Anh nơi nhóm 
10 kinh SN 55.1-55.10 ở link số (3). 


Làm thế nào để tin Phật, tin Pháp, tin Tăng? Phải tin bất động, 
tin kiên cố, tin chắc thật, chứ không phải tin sơ sơ, tin lờ mờ. 
Muốn tin như thế, phải đọc kinh nhiêu, phải lên mạng YouTube 
nghe giảng kinh sách (dù vậy, không phải thầy nào cũng giảng 
đúng ý Phật). Còn giữ giới nữa, làm sao giữ cho toàn vẹn thật 
là khó. Trong thân khẩu ý, chúng ta có thê giữ thân và lời nói 
cho trong sạch tương đối dễ, nhưng các ý niệm đột khởi trong 
tâm sẽ cần nhiều năm mới thuần thục. Bởi vì, mở TV lên xem 
phim, hay vào YouTube nghe nhạc hay xem đủ thứ chuyện trên 
thế giới, đễ có cơ nguy bị cuôn trôi theo vui buôn hờn giận từ 
các nhân vật vả tình tiết trong thế giới ảo. 


Như thể, nghĩa là, đối với hai thánh quả đầu tiên, không cân 
phải hàng ngày tụng kinh hay ngồi Thiền: để đắc quả Tu Đà 
Hoàn, cần tịnh tín bất động với Tam Bảo và giữ ngũ giới; để 
đắc quả Tư Đà Hàm, cũng như thế, thêm một điều là cần làm 
mỏng bớt tham, sân. Đặc biệt có Kinh SN 55.53 kế rằng cư sĩ 
Dhammadinna cùng với 500 cư sĩ tới gặp Đức Phật tại vườn 
nai gần Benares, khi nhóm cư sĩ này nói rằng họ có niềm tin 
bất động và Phật, Pháp, Tăng và có giữ ngũ giới, Đức Phật nói 
rằng cư sĩ Dhammadinna cùng với 500 cư sĩ đó đều đã đắc quả 
Tu Đà Hoàn. Do vậy, niềm tin và giới hạnh có sức mạnh như 
thê. 


38 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Thoạt nghe tin Phật, tin Pháp, tin Tăng là đơn giản, nhưng nghĩ 
kỹ thì rất mực gian nan. Cũng cần phải nắm vững giáo lý. Nếu 
tin rằng Đức Phật là một dạng ông Trời, ông Tiên hay như ông 
Bụt kiêu truyện cô tích Việt Nam thì sẽ hỏng. Còn tin Pháp cho 
đúng cũng cần phải có chánh kiến. Vì Pháp không phải là 
chuyện trên trời hay dưới đất, không phải chuyện hôm qua hay 
ngày sau, mà Pháp là ngay trước mắt, ngay bên tai, và ngay 
trong những gì chúng ta hít thở và thâm cảm. Do vậy, muốn tin 
Pháp kiên cô cũng cần trải qua một số kinh nghiệm thực chứng, 
nếu không thì chỉ là tin lờ mờ, tin qua loa thì chỉ được phước 
hữu lậu và sẽ chẳng đi xa tới đâu. 


...Ơ,.. 


Kinh MN 7 giải thích về lòng tin kiên có với Pháp: "j ấy thành 
tựu lòng tin tuyệt, đối đối với Pháp: Pháp được Thể Tôn khéo 
thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để 
mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 
hiểu." 


Trong lòng tin vào Pháp, nhóm chữ "/hjết thực hiện tại, không 
có thời gian" nơi các bản dịch tiêng Anh như sau: 

-- Horner dịch: sej#-realised, if ¡s fimeless (tự thực chứng, phi 
thời gian). 

- Bodhi dịch: visible here and now, immediafely cÍƒecfive (thấy 
ngay ở đây và bây giờ, hiệu quả tức khăc). 

- Sujato dịch: visible in this very lj/e, Immediately dÍƒective 
(thấy ngay lúc nảy, hiệu quả tức khắc). 


— Nyanaponika dịch: realizable here and now, possessed oƒ 
immediafe resul (thực chứng nơi đây và bây giờ, có kêt quả 
tức khắc). 


39 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Chúng ta thấy 2 cách dịch khác nhau: hai ngài Minh Châu và 
Horner dịch là “phi thời gian” trong khi ba ngài Bodhi, SuJato, 
Nyanaponika dịch là “ngay đây, tức là còn trong thời 
gian”... Như thế, các vị đã dịch bất đồng nhau. Chính ngay 
chữ “không có thời gian” (/meless) cho một ý nghĩa khác hơn 
chữ “hiệu quả tức khắc” (imưmnediately ©/Jeciive) vì cái phi thời 
gian là cốt tủy của Kinh Kim Cương, răng Kinh Kim Cương 
viết: "..không nên trụ nơi sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, 
hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh 
tâm kia..." Phì thời gian là pháp viên thông, vì không còn có 
thê dựa vào đâu để suy lường. 


Tại sao nói câu vừa dẫn của Kinh Kim Cương ià cốt tủy của 
Pháp, của cái phí thời gian? Bởi vì tất cả những gì được thấy 
(sắc), được nghe (thanh), được ngửi (hương), được nếm (vD, 
được sờ chạm (xúc), được ý thức tư lường (pháp) đều nằm 
trong thời gian. Nhưng Pháp là phi thời gian, vì Pháp chính là 
giải thoát, là Niết Bàn. Vì chúng ta đang sống trong cõi của 
thời gian, sẽ rất gian nan đề thực chứng, dù trong khoảnh khắc, 
được cái phi thời gian của Pháp. 


Có thê thí dụ thế này: chúng ta lây tờ giấy ra làm toán cộng, đó 
là chú tâm vào hiện tại với những cái được thấy (bài toán trên 
giấy) và những gì được tư lường (gợi nhớ lại ký ức về toán 
cộng, tư lường về kết quả, phân biệt đúng/sai, sợ không đủ 
điểm để thi đậu...). Đó là tâm của hiện tại, ngay cả khi chánh 
niệm tỉnh giác với hiện tại như thế cũng là còn trong vòng thời 
gian (của cái sợ, cái lo lăng, cái ước muốn), chưa chạm tới cái 
phi thời gian. Vậy thì, làm sao sống được với tâm vượt thời 
gian, lìa cả ba thời quá, hiện, vị lai? Trong khi đó, hễ còn nghĩ 
ngợi tư lường là còn trong vòng ký ức, còn trong thời gian. 
Nhưng không nghĩ ngợi tư lường là mắt một công cụ của trạch 
pháp, của nhận biết đúng với sai. 


Trong khi đó, cái tâm vượt ngoài thời gian đó (tức là xa lìa cả 
sắc thanh hương vị xúc pháp, trong cả ba thời) từng được Đức 


40 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Phật nói trong Kinh Sn 5.11 rằng: “7099. Hãy để khô héo tất 
cả những gì của quá khứ, và chớ hê có chút gì dinh tới tương 
lai. Nếu con không nắm giữ gì trong chặng giữa (hiện tại), con 
sẽ sống trong bình an." 


Thiền Trúc Lâm của ngài Trần Nhân Tông dạy cách sống với 
tâm vô tâm (vô tâm đối cảnh hỏi chỉ Thiển), và đây là tâm vượt 
thời gian vì không dính gì với cảnh (cả nội xứ và ngoại xứ -- 
tức xa lìa sắc thanh hương vị xúc pháp). Cũng ngài Trần Nhân 
Tông nói kệ: “ Tất cả pháp chăng sanh / Tất cả pháp chẳng diệt 
/ Nếu hay hiểu như thế / Chư Phật thường hiện tiên.” Đó là đi 
đứng năm ngồi trong tánh Không chiếu diệu, tức là bản tánh 
của gương tâm, lúc đó thấy nghe hay biết sẽ không vướng chút 
øÌ nơi tất cả ảnh hiện. Nơi đó, ảnh hiện (sắc thanh hương vị xúc 
pháp) nhưng tánh của gương tâm (rỗng rang và chiếu sáng) vẫn 
lia sanh diệt, tức là phi thời gian, là timeless. Tức là, phải ngộ 
trước, rồi mới tiệm tu. 


Do vậy, muốn tin Pháp kiên có, tin bất động, tin tuyệt đối là 
phải có một vài kinh nghiệm thực chứng. Ngài Hoàng Bá có 
thơ rằng, "Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh / Hoa mai 
đâu dễ tỏa mùi hương." 


Thực tế, tất cả, hay gần như tất cả, các kinh Bắc Tông đều nhìn 
và lý giải Pháp theo phẩm tính “phi thời gian” và đây là Chân 
Đề nằm hòa hài trong Tục Đế, cũng như gương không lìa ảnh 
và nước không lìa sóng. Chỉ khi nhìn Pháp trong phẩm tính phi 
thời gian, và vì thời gian chỉ có thê hiển lộ trong không gian 
(sắc thanh hương vị xúc pháp) nên mới có thể hiểu được vì sao 
Kinh Pháp Hoa nói rằng Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ 
vô lượng kiếp, và có thê hiểu được vì sao Bắc Tông nói rằng 
Bồ Tát Quán Tự Tại (trí viên thông, tròn đầy và không ngăn 
ngại) có một hiện thể khác có tên là Bồ Tát Quán Thế Âm với 
nghìn mắt và nghìn tay, tức là từ Trí hiển lộ Bi. Và chỉ nhìn 
Pháp trong phẩm tính phi thời gian mới hiểu được vì sao Đức 
Phật nói trong Tương Ưng Bộ của Tạng Pali, nơi Kinh SN 


4I 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


12.64 về tánh viên thông của một thức phi thời gian và cũng là 
phi không gian (xa lìa sắc thanh hương vị xúc pháp), rằng "Chỗ 
nào không có thức an trú, chỗ ấy không có danh sắc sanh. 
Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành 
tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, chỗ áy 
không có hữu tái sanh trong tương lai..." và như thế là giải 
thoát. 


Không hề dính gì tới đất nước gió lửa, có phải là phi thời gian 
và phi không gian? Chúng ta đọc thấy trong Kinh DN 11, bản 
dịch Thây Minh Châu: “Thức là không thể thấy, vô biên, biến 
thông hết thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại 
không có chân đứng. Ở đây, cũng vậy dài, ngăn, tế, thô, tịnh 
và bất tịnh. Ở đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. Khi thức 
diệt, ở đây mọi thứ đêu diệt tận." Nói thức diệt, là cái thức còn 
sinh diệt trong tứ đại và ngũ uân. Nói thức không thê thấy và 
vô biên phải chăng là pháp vô sinh diệt, và là một pháp viên 
thông? 


Có thê đối chiếu lời của ngài Hoàng Bá về “đạo nhân vô tâm” 
với Kinh MN 7, Kinh Šn 5.11, Kinh SN 12.64 và Kinh DN II 
vừa dẫn trên. Trong sách Luận Tối Thượng Thừa, bản dịch của 
Thầy Thích Thanh Từ về lời của Thiền sư Hoàng Bá, trích: 
"Chỉ một tâm này, trọn không có pháp bằng hạt bụi nhỏ có thể 
được, tức tâm là Phật. Như nay người học đạo không ngộ tâm 
thể mày bèn ở trên tâm sanh tâm, hướng ra ngoài câu Phật, 
chấp tướng tu hành đếu là pháp ác, chăng phải đạo Bồ để 
Củng dường chư Phật mười phương không bằng cúng dường 
một đạo nhân vô tâm. Tại sao ? Vì người vô tâm là không tất 
cả tâm, thể như như, trong như cây đá không động không lay, 
ngoài như hư không chăng bít chẳng ngại, không năng sở, 
không chỗ nơi, không tướng mạo, không được mất, người thú 
hướng mà không dám vào pháp này, sợ lạc vào không, không 
có chỗ nơi nương tựa, trông thấy mẻ rồi thối lui." 


42 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Nhưng khi dịch rằng Pháp có một phẩm tính là “phi thời gian” 
(timeless) có phải là phản khoa học hay không? Bây giờ, khoa 
học đã đồng ý với Phật Giáo. Chỉ riêng Phật Giáo mới nhẫn 
mạnh yếu tố Pháp là phi thời gian. Nhà khoa học vĩ đại Albert 
Einstein từng viết: Những người như chúng ta, những người 
tin vào vật lý biết rằng sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và 
tương lai chỉ là một ảo giác thường trực khó đổi. Thời gian, nói 
cách khác, Einstein viết răng, là một ảo giác. Nhiều nhà vật lý 
từ đó chia sẻ quan điểm nảy, rằng thực tại chân thực là phi 
thời gian. (A/ber( Fimstein once wrote: People like s who 
believe in physics know that the distincHon belween pasi, 
present and ƒuture ¡is only a stubbornly persistent IlÏusion. 
Time, in other words, he said, is an illusion. Many physicisfs 
since have shared this view, that true reqlify ïs tỉmeÌess.) --- CÓ 
thể đọc theo nhiều nguồn: xin vào Google.com và gõ các chữ 
"einstein time illusion". 


Trong khi đó, khoa học lại chứng minh quan điểm “nhất thiết 
pháp vô ngã” của Phật Giáo là một chân lý. Chúng ta Thiền 
tập. sẽ tới một lúc nhìn thấy thân tâm mình y hệt như các khối 
lung linh di động, không hề có cái gì là ngã. Khoa học bây giờ 
đã công nhận “vô ngã” tôi. Nhà khoa học vĩ đại Stephen 
Hawking đưa ra lý thuyết cuối cùng trong đời ông: vũ trụ chính 
là một hình hologram lung linh, và tất cả chúng ta đang sống 
trong cái hologram rỗng rang, chiếu diệu, lung linh nảy. (xin 
vào Google, gõ chữ "hawking hologram" sẽ thấy nhiều bài về 
lý thuyết này.) 


Không có nghĩa rằng nhờ khoa học mà Phật pháp đúng. Chỉ 
muôn nói răng, các bài toán tuyệt vời của vật lý đã dẫn tới các 
pháp ấn nhà Phật, trong khi nhiều khoa học gia có thể chưa 
từng đọc gì về Kinh Phật. Đây cũng là một phương tiện để 
chúng ta nói chuyện với giới trẻ có quan tâm về Phật pháp và 
khoa học. Nghĩa là, chúng ta chỉ là những hình phóng chiếu 
hologram từ các ánh sáng năng lượng nào đó (theo Kinh Phật, 
là từ ngũ uân; và theo Bắc Tông, ngũ uấn vẫn không rời Tánh 


43 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Không chiếu diệu, rỗng sáng và tịch lặng). Để hiểu thêm về 
khái niệm hologram, có thể xem video này -- 
https://youtu.be/IuNj_ rgx04o -- khi ban nhạc đứng ở London 
(Anh quốc) và tia sáng phóng hologram làm cho khán giả ở 
Florida (Hoa Kỳ) nhìn cứ tưởng trước mắt là thật. So sánh nơi 
đây, không có nghĩa là dám khăng định chúng sanh cõi này chỉ 
là ánh sáng hologram. Chỉ là nêu một đối chiếu để các bạn trẻ 
dễ hình dung và khảo sát thêm (trong khi bản thân người viết 
rất lờ mờ về khoa học). 





Như thế, Einstein và Hawking sau một đời làm toán đã khám 
phá rằng thế giới này như huyễn, như mộng, như hoa đồm hư 
không lung linh trước mắt, không hè sanh diệt (vì là thực tướng 
phi thời gian) và trong sạch vô tướng — đó là 2 vị đã lặp lại, 
đúng từng câu từng chữ, y hệt lời Đức Phật nói trong Quyền I 
Kinh Lăng Già, theo bản dịch của Thây Duy Lực: “7hể gian 
la sanh diệt / Như hoa đốm trên không. / Trí chẳng trụ hữu, 
vô, / Mà khởi tâm đại bi./ Tất cả pháp như huyễn,/ Xa lìa nơi 
tâm thức./ Trí chẳng trụ hữu, vô,/ Mà khởi tâm đại bi./ Xa lìa 
chấp đoạn thường,/ Pháp thế gian như mộng./ Trí chẳng trụ 
hữu, vô,/ Mà khởi tâm đại bi./ Biết nhơn pháp Vô ngã / Phiên 
não và nhĩ diệm / Thường trong sạch vô tướng,/ Mà khởi tâm 
đại bi." 


Thấy thế, mới thực là tin Pháp. Một mặt khác, muốn giữ giới 
cho kiên cố, cần phải tin vào luật nhân quả. Bất kỳ hành động 
nảo của chúng ta, qua thân khâu ý, đều gây nghiệp lực, sẽ dẫn 
tới quả lành hay dữ, tùy theo việc làm đó, lời nói đó, hay suy 
nghĩ đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp. Nếu không tin vào 
nghiệp quả, sẽ không kiên trì giữ giới được. Làm thế nảo để tin 
sâu nhân quả? Cũng cần phải thường xuyên đọc nhiều sách, 
hay vào YouTube nghe các truyện nhà Phật về nhân quả báo 
ứng. Phải sợ nghiệp mới lo tinh tân tu học. Không thường trực 
tự khuyến tấn tu giải thoát, thế nảo rồi cũng sẽ lui sụt, trễ nãi. 


...Ớ,.. 


44 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Một nỗi lo lớn: làm thế nào có thê giải bớt nghiệp? Vì nếu nặng 
nghiệp, sẽ khó tu. Làm thế nào để hóa giải, làm nghiệp nặng 
trở thành nghiệp nhẹ hay là xóa sô nghiệp luôn? Nếu không tin 
sâu nhân quả, không hiểu giáo lý nghiệp, e là có lúc sẽ chệch 
hướng. 


Nơi đây, xin tóm lược một số ý chánh về nghiệp từ bài viết 
nhan đề “Nghiệp và Giải Nghiệp theo Chánh Pháp” (6) để sẽ 
thảo luận thêm: 


-- Kinh AN 6.63 viết: Tác ý, ta nói với chư tỳ kheo, chính là 
nghiệp. Khi tác ý, là gây nghiệp cho thân, khâu và ý. 


- Kinh AN 5.43 viết: Nghiệp lành, phước đức không thể tới từ 
kinh cầu nguyện hay ước muốn. 


- Kinh SN 12.46 viết về câu hỏi rằng, người gây ra nghiệp và 
người thừa tự nghiệp có phải là một người, hay hai người khác 
nhau? Đức Phật bác bỏ cả hai trường hợp, nói rằng hễ đáp thế 
nào cũng sẽ là cực đoan; và ngài chủ trương trung đạo. 


-- Kinh SN 35.142 viết: Thế nào là nghiệp cũ? Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý đều là nghiệp cũ. Thế nào là nghiệp mới? Việc 
mình làm bây giờ với thân, khẩu, ý là nghiệp mới. Thế nào là 
nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý 
nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Bát Thánh Đạo là con 
đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. 


-- Kinh AN 3.99 viết: Cũng như hạt muối bỏ vào ly nước sẽ 
làm người uống thấy mặn, nhưng hạt muối bỏ vào Sông Hằng 
sẽ không tác dụng mặn được. Do vậy, Đức Phật nói răng một 
nghiệp ác nhỏ có thể đây chúng ta xuống địa ngục, trong khi 
với người biết tu, nghiệp nhỏ như thế sẽ gần như không tác 
dụng, “này các Tỷ-kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tợ, 
và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, 
cho. đến chút ít cũng không thấy được (trong đời sau), nói gì là 
nhiêu.” 


45 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


-- Kinh AN 9.20 viết: cách giải nghiệp tốt nhất là tu hạnh từ bị, 
và quán niệm vô thường; dù chỉ trong một khoảnh khắc cũng 
có công đức hơn cúng dường vô lượng chư Phật. 


sàsỞ gáo 


Tâm chúng ta sẽ dẫn chúng ta về thế giới tương ưng. Đức Phật 
nói trong Kinh MN 57 răng những người tu hạnh con chó hay 
hạnh loài bò, khi thân hoại mạng chung sẽ tái sanh trong loài 
chó hay loải bò, trở thành quyến thuộc loài chó hay loài bò. 
Thêm nữa, Đức Phật trong Kinh này cũng nói rằng có nghiệp 
trăng (chúng ta thường nói là thiện nghiệp, sẽ dẫn chúng ta tới 
cõi lành sau khi mạng chung), có nghiệp đen (chúng ta thường 
nói là ác nghiệp, sẽ kéo chúng ta xuống cõi dữ sau khi mạng 
chung), có nghiệp không trắng và không đen (sẽ dứt nghiệp, 
tới giải thoát). Như thế, nghiệp không đen và không trắng chính 
là pháp viên thông. 


Trong Kinh MN 57, Đức Phật nói: "Và này Puñña, thế nào là 
nghiệp không đen trắng, đưa đến quả báo không đen trăng, 
nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp? Ở đây, này Puñña chỗ 
nào có ý chí (Cetana: Tư tâm sở) đoạn trừ nghiệp đen đưa đến 
quả báo đen, chỗ nào có ÿ chí đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến 
quả báo trắng, chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp đen trắng đưa 
đến quả báo đen trắng. Ở đây, này Puñña, chỗ nào có ÿ chí 
như vậy, này Puñiña, được gọi là nghiệp không đen trắng đưa 
đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận 
các nghiệp." (7) 


Như thế, Kinh vừa dẫn cho chúng ta hiểu rõ thêm về các bài kệ 
trong Kinh Pháp Cú nói rằng người trí sẽ vượt qua thiện ác. 
Người làm thiện nghiệp sẽ lên trời, làm ác sẽ xuống địa ngục, 
nhưng người bất nhiễm thiện ác sẽ vào Niết Bàn. Như thế, 
nghiệp không đen trắng chính là pháp viên thông. Sau đây là 
trích từ Pháp Cú, bản dịch HT Thích Minh Châu, về tâm lìa 
thiện ác. 


46 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Pháp Cú bài kệ 39: 7m không đây tràn dục, Tâm không (hận) 
công phá, Đoạn tuyệt mọi thiện ác, Kẻ tỉnh không sợ hãi. 


Pháp Cú bài kệ 126: Một số sinh bào thai, Kẻ ác sinh địa ngục, 
Người thiện lên cõi trời, Vô lậu chứng Niết Bản. 


Pháp Cú bài kệ 267: 4i vượt qua thiện ác, Chuyên sống đời 
Phạm Hạnh, Sông thám sát ở đời, Mới xứng danh tỷ kheo. 


Pháp Cú bài kệ 412: Người sống ở đời này, Không nhiễm cả 
thiện ác, Không sâu, sạch không bụi, Ta gọi Bà-la-môn. 


Tại sao như thế? Tại sao lìa thiện ác là Niết Bàn? Bởi vì thiện 
và ác là ảnh hiện của tâm ba cõi sáu đường, nhưng lìa thiện ác 
là tương ưng với bản tánh của gương tâm vốn tịch lặng, rỗng 
chiếu. Bởi vì, tâm của người trong ba cõi sáu đường là tâm của 
sắc/không, của Có/Không, của thiện/ác, của sanh/diệt. Trong 
khi đó, tâm lìa sanh diệt là giải thoát. Y hệt như chúng ta lẫy 
bút chì, vẽ lên giấy hình cái bàn hay cái bình, tức là làm cho 
Có hình; và lây gôm tây xóa, thì đò theo đường lăn tây xóa là 
không bàn, không bình, là Không (hữu vi: còn dựa theo Có mà 
hiển lộ). Nhưng tờ giấy bao trùm cả có hình và cả không hình 
chính là tâm ban sơ bất động, cũng như tánh gương bao trùm 
cả có ảnh và cả không ảnh, mới thực sự là Tánh Không rốt ráo. 


Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông, Quyền 2, Chương 
Lựa Riêng Trân Cảnh Đê Nêu Ra Tánh Thây, trong phân 
Thông, có đoạn ghi lời Thiên sư Vân Cư Trí giải thích về Thây 
Tánh: 


"Ngài Vân Cự Trí nói rằng : “Cái Tánh Trong Sạch xưa nay 
trong lặng, chẳng có một chút động lay, không thuộc Hữu, Vô, 
la ngoài Năm, Bỏ, Túnh Thể làu làu, vốn tự như nhiên. TÌ hấy 
rõ ràng như vậy, mới gọi là Thấy Tánh (Kiến Tánh). Tánh tức 
Phật, Phật tức Tánh nên nói là “Kiến Tánh thành Phật... 


47 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tính toán hư vọng mà cho là Có, liền có năng, sở: bèn mang 
tiŠng là mê. Theo cải Thấy hư vọng đó sanh chuyện hiểu biết, 
liễn đọa sanh tử. Người thấy biết rõ ràng thì chẳng có vậy. Suốt 
ngày thấy mà chưa hê thấy. Tìm câu danh, xứ, thể, tướng bèn 
chẳng có được. Năng, sở đêu dứt tuyệt, gọi là Thấy Tánh”. (8) 


Trong ba nghiệp thân, khẩu và ý, Đức Phật nói rằng nghiêm 
trọng nhất là ý nghiệp. Trong Kinh MN 56, Đức Phật có đoạn 
vẫn đáp với Tapassi, theo bản dịch của Thầy Minh Châu: 


“Hiển giả Gotama, ba loại nghiệp này, được chia chẻ như vậy, 
được phân biệt như vậy, Hiển giả chủ trương loại nghiệp nào 
tôi trọng để tác thành ác nghiệp, đề diễn tiễn ác nghiệp? Thân 
nghiệp chăng, khẩu nghiệp chăng, ỷ nghiệp chăng? 


—Này Tapassi, ba loại nghiệp này, được chia chẻ như Vậy, 
được phân biệt như vậy, Ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng, 
để tác thành ác ý, để diễn tiến ác nghiệp, thân nghiệp không 
bằng được, khẩu nghiệp không bằng được. ” 


Một điều có thê làm chúng ta an tâm là cho dù nghiệp nặng thế 
nảo, người có chánh kiến có thể lãnh thiện nghiệp ngay trong 
hiện tại, theo Kinh MN 136: “...có chánh kiến, người ấy phải 
lãnh thọ quả báo được khởi lên ngay hiện tại hay trong một đời 


khác.” (10) 


Và không nên lo ngại, vì biết tu thì nghiệp cực nặng cũng 
chuyền thành nhẹ... vì biết tu là có tải sản vô lượng, có trả nợ 
khi nghiệp tới thì chỉ nhẹ nhàng, không bị bắt trói. Đức Phật 
nói trong Kinh MA I1, bản dịch Thầy Minh Châu: 


“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là 
quả báo trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bắt 
thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Ở đây, 
có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài; 
người ấy tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả bảo 
trong đời hiện tại. 


48 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Cũng như có người dù mắc nợ một trăm tiễn nhưng không bị 
chủ nợ bắt trói; cho đến nợ ngàn vạn tiền cũng không bị chủ 
HỢ bắt trói? Nghĩa là người mắc nợ có vô lượng tài sản và thế 
lực rất lớn. Người. ấy nhờ vậy dù mắc nợ trăm ngàn tiễn vẫn 
không bị chủ nợ bắt trói. Đó là người mặc dù mắc nợ trăm tiễn 
vẫn không bị chủ nợ bắt trói, cho đến nợ ngàn vạn tiên cũng 
không bị chủ nợ bắt trói. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bắt 
thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Tỉ hể 
nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là 
quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu 
giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rất dài; người ấy tạo nghiệp bất 
thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại. Người 
ấy ở trong đời hiện tại giả sử có thọ báo của thiện hay ác nhưng 
chỉ nhẹ nhàng, chút ít thôi”. (10) 


Nhưng thế nào là biết tu? Thế nảo là tu với tâm lìa cả ba thời, 
lia cả ngũ uân (sắc thọ tưởng hành thức)? Có nhiều pháp, một 
trong đó là pháp niệm vô thường. Trong Kinh AN 9.20, Đức 
Phật ca ngợi pháp quán niệm vô thường, chỉ trong khoảnh 
khắc là có oai lực gấp nhiều lần so với người bó thí Đức Phật 
và chúng Tỳ kheo. Kinh này viết, bản dịch của Thầy Minh 
Châu: 


“...và có ai bố thí chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị câm đầu, 
và có ai cho xây dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng trong bốn 
phương... và có di với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và chúng 
Tăng... và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát 
sanh... từ bỏ đắm SÄÿ THỢN IHI€H, THỢU nấu... và có ai dầu chỉ 
trong một khoảnh khắc vắt sữa bò, tu tập từ tâm, và có ai dầu 
chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay, tu tập tưởng vô 
thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia.” 


Pháp quán niệm vô thường cũng là một pháp viên thông. Vì 
trong khi niệm vô thường, sẽ không thấy có bất kỳ pháp nào 
trong ba cõi níu lại trong tâm, dù đó là sắc thanh hương vị xúc 
pháp hay là bất cứ gì của đất nước gió lửa. Trong khi niệm vô 


49 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


thường, cũng là nệm vô sinh diệt, vì không có gì sanh và không 
có gì diệt trong người đang cảm thọ dòng sông vô thường chảy 
xiết trong toàn thân tâm mình. Một cách khác, bất cứ pháp nào 
thấy là sinh, liền thấy ngay là diệt. Đó cũng là một pháp niệm 
sự chết trên toàn thân tâm mình. 


Trong Kinh EA 2.10, bản dịch quý Thầy Tuệ Sỹ & Đức Thắng, 
Đức Phật dạy: “Hãy fu hành một pháp. Hãy quảng bá một 
pháp. Các ngươi sẽ thành tựu thân thông, loại bỏ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niễt-bàn. Một 
pháp ấy là gì? Đó là niệm sự chết. Hãy khéo tu hành. Hãy 
quảng bá. Các ngươi sẽ thành tựu thân thông, loại bỏ các loạn 
tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân đạt đến Niết-bàn. Cho 
nên, các T)-kheo, hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một 
pháp. Vì vậy, này các T)-kheo, hãy học điễu này.” 


Trong khi đó, Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông (KLNTTT), 
Quyền 6 [xin đò theo link (8) ở trên], ghi rằng trong các pháp 
tu, nương vào Tánh Nghe là thù thắng nhất: pháp lăng nghe của 
ngài Quán Thế Âm là viên thông nhất, là lìa thời gian quá hiện 
vị lại, là lìa cả sắc hương vị xúc pháp và lìa cả thanh (vì trong 
cái nghe, các pháp đều bất khả đắc). 


Trước tiên, nói về giới. Trong cái nghe, chỉ thuần nghe, tự thân 
đã là giới. Khi bạn nghe và không níu kéo bất kỳ cái được nghe 
nào, khi nghe đúng pháp (không vướng bận quá, hiện, vị lai) 
tự thân là đã Vô Tâm, tự thân đã xa dục ái. Thí dụ, bạn ngồi 
trong hội trường nghe hòa tấu nhạc, các âm thanh đản, sáo, 
trống xen nhau, Bạn sẽ thấy dục ái rất khó khởi lên khi nghe 
thực nghe, vì tánh nghe tự thân đã lìa thiên vị (ưa/ghét), tự thân 
đã lìa năng sở -- vả năng (người nghe) và sở (cái được nghe) 
chỉ hiện lên nếu bạn lìa Vô Tâm, nêu bạn khởi tâm so đo về cái 
được nghe. Do vậy, trong cái nghe, vốn nguyên sơ, đã lìa dục 
ái, vì dục ái là cái so đo níu kéo của ký ức, của cảm thọ quá 


50 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


khứ. Thêm nữa, căn (tai) và cảnh (cái được nghe) không 
chướng ngại, không cản nhau, nên tự các pháp khi lăng nghe 
đã tròn được giới (trừ phi, khi ý thức xen tạp so đo, chọn 
lựa...). 


Trích KLNTT: "75ông rằng : Huân tu theo Tánh Nghe ắt dục 
ái khô khan. Bởi do nước về căn nguồn, nên lửa chăng thể đốt 
vậy. Tiếng trần đã tiêu tan, các trần khác đêu thoát. Căn và 
Cảnh chẳng cướp lân nhau, nên hình sắc chẳng mê hoặc 
được." 


Tương tự, trong cái nghe, chỉ thuần nghe, tự thân đã là định. 
Khi bạn nghe, và không níu kéo bất kỳ cái được nghe nào, khi 
nghe đúng pháp (không vướng bận quá, hiện, vị lai) tự thân là 
đã Vô Tâm, tự thân đã là bất động (không dao động ưa/ghét, 
lành/dữ, thiện/ác, tham/sân...). Vì căn và cảnh đều viên dung 
(tròn đầy, dung chứa nhau), nên định này là định của tự tánh, 
không phải định do tu tập hay do mài giữa. Bởi vì Tánh Nghe 
thường trụ, không phải vì không tiếng là mất nghe (diệt), cũng 
không phải vì có tiếng mà hiện ra nghe (sinh). Dù có tiếng, hay 
không tiếng, thì cái nghe vẫn còn đó. Tự thân nghe đã lìa sinh 
diệt, thì đây là thường định. 


Kinh KLNTT viết: “Không tiếng, đã không diệt / Có tiếng, 
cũng chẳng sanh / Sanh diệt đêu trọn lìa / Đó là Thường Chân 
Thật / Dâu cho trong mộng tưởng / Không nghĩ nhưng chẳng 
không / Tánh Nghe ngoài suy nghĩ / Thân tâm không bằng 
được.” 


Tương tự, trong cái nghe, chỉ thuần nghe, tự thân đã là huệ. Vì 
trong cái nghe tự thân đã không rơi vào tâm của ba cõi sáu 
đường, khi toàn thể thân tâm ngộ nhập cái rỗng rang, tịch lặng, 
chiếu sáng của nghe. 


Kinh KLNTT viết: "Thông rằng: Ban đấu, hết quản cải Âm 
Thanh liên được Giải Thoát là đê tiệp bác thượng thượng căn, 


5 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


chỉ soi thấy năm uẩn đều Không tức vượt hết thảy khổ ách. 
Dùng cải quán Tự Tánh, nếu chăng phải là Quán Hạnh vì điệu 
thì không thê hành được vậy. 


Như thế, chính ngay khi lăng nghe như thế, giới định huệ đã 
tròn đây, đã viên thông. Cho nên, nói lắng nghe bờ bên kia, chỉ 
là một cách thơ mộng để nói lăng nghe tự thân cái nghe. Đức 
Phật và các vị bồ tát trong Kinh Lăng Nghiêm đều ca ngợi rằng 
pháp lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm là pháp Đệ Nhật 
Nghĩa Đề. Bởi vì không bận tâm giới định huệ mà vẫn tròn đầy 
giới định huệ. 


Do vậy, Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông viết: 


"Thông rằng: Ở trước nói hai nghĩa quyết định. Một là xét cái 
Tâm Nhân Địa. Hai là lựa chọn Căn Viên Thông, trở lại cùng 
tột dòng căn, đến chỗ chẳng sanh diệt; thắng đến Vô Thượng 
Bồ Đề, chẳng phải luận gì đến cái học Giới Định Huệ. Đây là 
một môn siêu xuất, con đường Xa Ma Tha nhiệm mầu của mười 
phương Như Lai để tiếp người thượng thượng căn vậy. Trong 
đó nói “Căn và Trần chẳng sảnh hợp”, chưa từng không có 
Giới. “Như lóng nước dơ”, chưa từng không có Định. “Ở 
trong rực rõ phát sảng”, chưa từng không có Huệ. Chỉ chăng 
dùng Giới Định Huệ tự trỏi buộc, nên là Đệ Nhất Nghĩa Để." 


Đó là nghĩa của lắng nghe bờ bên kia... 
GHI CHÚ: 


(1) Kinh MNA4I: 


hffps://suttacentral.net/mn4l/vi/minh_ chau 
(2) Kinh AN 10.64: 


hffps://suttacentral.net/an10.64/vi/minh_ chau 
(3) Nhóm kinh SN 55.1-55.10: https://suttacentral.net/sn5Š- 


veludvaravagsøa 
(4) Kinh MN 7: https://suttacentral.net/mn7/vi/minh_ chau 


532 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


(Š) Kinh Šn 5.11: https://thuvienhoasen.org/p15a30622/sn- 
5-1 1-Jatukanni-manava-puccha-cac-cau-hoI-cua-Jatukanni 

(6) Nghiệp và Giải Nghiệp theo Chánh Pháp: 
htfps://thuvienhoasen.org/a3 I1624/nghiep-va-giai-nghiep-theo- 
chanh-phap 

(7) Kinh MN 57: 
hffps://suttacentral.net/mn57/vi/minh_chau 

(5) Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tông Thông, Q2: 
https://thuvienhoasen.org/pI7a1223/quyen-1I 

(9) Kinh MN 56: 
https://suttacentral.net/mn56/vi/minh_ chau 

(10) Kinh MN 136: 
https://suttacentral.net/mnI36/vi/minh_ chau 

Kinh MA II: https://suttacentral.net/mal L/vi/tue_sy 

(11) Kinh AN 9.20: 
hffps://suttacentral.net/an9.20/viminh_ chau 

Kinh EA 2.10: https://suttacentral.net/ea2.I0/vi/tue_sy- 
thang 























533 


VÔ TƯỚNG TAM MUỘI 


Bài viết này sẽ khảo sát về Vô Tướng Tam Muội, một pháp 
môn ít được chú ý hiện nay. Lời Đức Phật và chư tô truyền dạy 
sẽ được trình bảy một cách thực dụng nơi đây, hy vọng làm cửa 
vào cho nhiều độc giả. Bài viết phân lớn sẽ dựa vào kinh luận, 
vì bản thân người viết không có thâm quyền nảo. 


Đức Phật đã dạy đường vào giải thoát có nhiều cửa, không phải 
chỉ một. Học nhân thời nay, đặc biệt là tại Tây Phương, không 
chú ý nhiều về Vô Tướng Tam Muội, nhưng đây lại là một cửa 
vào giải thoát phổ biến trong Thiền Tông Việt Nam, Trung 
Hoa, Nhật Bản, và Đại Hàn. Có thể tóm tắt pháp môn này là, 
“Không hề có một pháp nào để làm.” Bởi vì phải thấy ngay 
rằng không hề có một chỗ nào trong tâm để bấu víu. 


Kinh Trường A Hàm DA 12 nói về nhiều pháp dẫn tới Niết 
Bàn, bản dịch của Thây Tuệ Sỹ và Thây Đức Thăng, trích: 


“Thế nào là một pháp dân đến Niết-bàn? Thường tỉnh cần tu 
niệm xứ về thân. Đó là một pháp dân đên Niêt-bản. (...) 


“Thế nào là hai pháp dân đến Niết-bàn? Chỉ và quáản.(...) 


54 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Thế nào là ba pháp dân đến Niễt-bàn? Ba tam-muội: không 
tam-muội, vô tướng fqm-ImHỘiI, vô nguyện tam-ImuỘi. (...) 


“Thể nào là bốn pháp dân đên Niết-bàn? Bồn niệm xứ: thân 
niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ. (...) 


“Thể nào là năm pháp dán đến Niêt-bàn?” Năm căn: tín căn, 
tình tán căn, niệm căn, định căn, tuệ căn.(...) 


“Thể nào là sảu pháp dân đên Niêt-bàn? Sảu tư niệm: niệm 
Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm 
thiên. (....) 


“Thế nào là bảy pháp dân đến Niễt-bàn? Bảy giác chỉ: niệm 
giác chỉ, trạch pháp giác chỉ, tỉnh tân giác chỉ, khinh an giác 
chỉ, định giác chỉ, hỷ giác chỉ, xả giác chỉ.(...) 


“Thế nào là tám pháp dân đến Niễt-bàn? Tám Hiển Thánh 
đạo: chánh kiên, chánh tự duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tỉnh tân, chánh niệm, chánh định.(...) 


“Thế nào là chín pháp dẫn đến Niễt-bàn? Chín thiện pháp: 1. 
hỷ, 2. ái, 3. duyệt, 4. lạc, 5. định, 6. thật tri, 7. trừ xả, ở. vô dục, 
9. giải thoát.(...) 


“Thế nào là mười pháp dân đến Niết-bàn? Mười trực đạo: 
chánh kiến, chánh tr duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh giải 
thoát, chánh trí... ` (Ì) 


Pháp môn Vô Tướng Tam Muội như thế tương thông với 
Không Tam Muội và Vô Nguyện Tam Muội. 


Bởi vì vào cửa băng vô tướng, cho nên có khi quý ngài tự ngờ 
vực dù là đã đạt được pháp định vô tướng, thấy tâm không dao 
động (xa lìa các đợt sóng vọt lên, chìm xuống trong tâm), có 
khi giải thoát (thấy tâm lúc đó lìa tham sân si) rồi mới an trụ 


55 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


(sau mới thấy định), và có khi theo chiều ngược lại. Kinh Phật 
kế về một vị tỳ kheo đạt được vô tướng tam muội, mới đi tìm 
ngải Anan (một trí nhớ kho tảng kinh điển, một thư viện sống) 
để hỏi, nhưng tới gần ngài Anan tới 6 năm mới mở miệng hỏi. 
Kinh không giải thích vì sao vị này chờ 6 năm mới hỏi. 


Kinh Tạp A Hàm SA 558, bản dịch của hai Thầy Tuệ Sỹ, Đức 
Thăng việt, trích: 


“Lúc bấy giờ, có một Tỳ-kheo kia đạt được vô tướng tâm tam- 
muội, nghĩ rằng: “Ta hãy đến chỗ Tôn giả A-nan, hỏi Tôn giả, 
nếu Tì )-kheo đạt được vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, 
không chùm xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ 
rồi giải thoát; thưa Tôn giả A-nan, Thể Tôn dạy nó là quả gì, 
công đức gì? Nếu Tôn giả A-nan hỏi ta: 'T)-kheo, ông đã đạt 
võ tướng tâm tam-mmuội này phải không? Đáp, tôi chưa từng 
có. Hỏi thật mà đáp khác ổi. Ta sẽ theo sát Tôn giả Á-nan, 
hoặc giả có người khác hỏi nghĩa này, nhờ đó mà ta được 
nghe. ” 


T)-kheo này đi theo Tôn giả A-nan suốt sáu năm, mà không có 
ai hỏi đến nghĩa này, nên mới tự hỏi Tôn giả A-nan: 

“Nếu Tỳ-kheo hỏi vô tướng tâm tam-muội, không vọt lên, 
không chùm xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an trụ 
rồi giải thoát, thì thưa Tôn giả A-nan, Thế Tôn dạy nó là quả 
Ø1, công đức gì?” 


Tôn giả A-nan hỏi Tỳ-kheo này: 
“1)-kheo, ông đã đạt tam-mmuội này chưa? ” 
T)-kheo này im lặng. Tôn giả A-nan nói với Tỳ-kheo này rằng: 


«é 


ếu Tỳ-kheo đã đạt tâm vô tướng tâm tam-muội, không vọt 
lên, không chừn xuống, sau khi giải thoát rồi an trụ, sau khi an 
trụ rồi giải thoái, thì Thể Tôn nói đó là trí quả, trí công đức.`(2) 


56 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Trong một kinh khác, Đức Phật nói rằng trong các pháp định, 
đệ nhất là Không Tam Muội, từ đây dẫn tới Vô Nguyện Tam 
Muội, và rồi tới Vô Tướng Tam Muội. Đức Phật giải thích rằng 
Không Tam Muội là không thấy có mình, không thấy có 
người, không thấy có thọ mệnh (tức là thấy pháp vô sinh 
diệt), và do vậy không tạo ra gốc rÊ của hành (tức gôc rễ sinh 
tử luân hồi; chúng ta có thể nhắc rằng các việc làm không có ý 
sẽ không nhất thiết thọ quả báo, vì tác ý chính là nghiệp). 


Kinh Tăng Nhất A Hàm EA 45.6 ghi lời Đức Phật dạy, qua bản 
dịch của hai Thây Tuệ Sỹ, Đức Thăng, trích: 


“Lành thay, lành thay, như Xá-lợi-phất mới có thể an trú nơi 
Không tam-muội. Vì sao vậy? Trong các tam-muội, Không 
tam-muội là tối thượng đệ nhất. Tỳ kheo an trú Không tam- 
muội không chấp trước ngã, nhân, thọ mạng, cũng không thấy 
có chúng sinh, cũng không thấy có bản mạt của các hành. Do 
không thấy có, nên không tạo gốc rễ của hành. Do không có 
hành nên không còn tải sinh đời sau. Do không còn tái sinh đời 
sau nên không còn thọ nhận quả bảo khổ lạc. Xá- lợi-phấ, nên 
biẾt, ngày xưa khi Ta chưa hành Đạo, ngôi dưới gốc thọ VƯƠN, 
suy nghĩ như vây: Các loài chúng sinh này do không nắm bắt 
được pháp gì mà phải trôi lăn trong sinh tử, không được giải 
thoát? Khi ấy, Ta lại nghĩ, vì không có Không tam-muội nên 
phải trôi nổi sinh tử, không được giải thoát. Có Không tam- 
muội này, nhưng chúng sinh chưa đạt được, khiến chúng sinh 
khởi tưởng niệm đắm trước. Do khởi tưởng thể gian nên thọ 
nhận phần sinh tử. Nếu đạt được Không tam-muội này, không 
có gì là sở nguyện, do đó đạt được Vô nguyện tfam-muội. Do 
đạt được Vô nguyện tam-muội, không mong câu chết nơi này 
sinh vệ nơi kia; hoàn toàn không có tưởng niệm. Bấy giờ hành 
giả ấy lại đạt được và an trú trong Vô tướng tam-muội.” (3) 
Câu hỏi nên nêu ra là: có cách nào để nhận ra tánh không trong 
các pháp? Đức Phật dạy răng, nhận ra Pháp Duyên Khởi chính 
là tương ưng với Không. Tức là, vì cái này có, nên cái kia có. 


57 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Cũng như tiếng đàn nghe được, có chẻ cây đàn ra làm trăm 
mảnh cũng không tìm được, vì nhiều duyên (người đàn, tài 
năng, học đàn nhiều năm, gỗ rừng cưa về làm đàn, dây đàn, 
người nghe...). Không đủ duyên, pháp không hiện lên. 


Kinh SA 293, bản dịch của hai Thầy Tuệ Sỹ, Đức Thắng viết: 


“Ta vì các T)-kheo nói pháp tùy thuận duyên khởi xuất thế của 
bậc Hiên thánh tương ưng với Không. Nghĩa là cái này có nên 
cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi... (4) 


Như thê, khi nhận ra tánh không (từ luật duyên khởi), chúng ta 
sẽ không xem bắt cứ những gì trước mắt và bên tai như là có 
thực nữa. Tất cả các pháp đêu không thực tướng, không chỗ 
nảo để khởi tâm bấu víu (tức là, tự nhiên sẽ thấy không còn tư 
lường nghĩ ngợi gì, sau khi nhận ra tánh không). 


Kinh Tăng Nhất A Hàm EA 24.10, bản dịch hai Thây Tuệ Sỹ, 
Đức Thăng ghi lời Đức Phật dạy cách quán đê vào Không: 


“Có ba tam-muội này. Những gì là ba? Là Không tam-muội, 
Vô tướng tam-muội, Vô nguyện tam-IHUỘI. 


“Thế nào là Không tam-muội? Không là quản tất cả các pháp 
đêu là không hư. Đó gọi là không tam-muội. 

“Thể nào là vô tướng tam-muội? Vô tướng là đổi với tất cả các 
pháp tất cả đêu không tưởng niệm gì, cũng không có gì được 


thấy. Đó gọi là vô tưởng tam-muội. 


“Thế nào là vô nguyện tam-muội? Vô nguyện là đôi với tất cả 
các pháp cũng không mong cáu. Đó gọi là vô nguyện tam- 
IHuỘI. 


“Như vậy, này các Tỳ-kheo, ai không đạt được ba tam-muội 
này thì ở lâu nơi sinh tứ, không thê tự giác ngộ." (5) 


58 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tương tự, ngài Mục Kiền Liên giải thích về pháp định vô 
tướng, qua Kinh Tương Ưng SN 40.9, trích bản dịch của Thây 
Minh Châu: 


“Vô tướng tâm định, Vô tướng tâm định” (animifo cefe 
samadhi), như vậy được nói đên. Thê nào là Vô tướng tâm 
định? 


Và này chư Hiên, tôi suy nghĩ như sau: “Ở đây, Tỷ-kheo không 
tác ÿ tát cả tướng, chứng và trú Vô tướng tâm định”. Đây gọi 
là Vô tướng tâm định. 


Rồi này chư Hiên, tôi không tác ý tất cả tướng, chứng và an trú 
Vô tướng tâm định. Này chư Hiến, do tôi trú với an trú này, 
(tôi đạt được) thức tùy thuận tướng (nữmittànusarivinnànam).` 


(6) 


Hễ đã nhận ra pháp duyên khởi, tức nhận ra tánh không trong 
cả nội xứ và ngoại xứ, tâm sẽ tự nhiên tịch lặng, nhìn thây thân 
tâm mình y như xác chết đang đi, đang đứng, đang năm, đang 
ngồi, đang nói, đang cười trong cõi huyễn hóa, và thây được 
thực tướng chính là vô tướng. Ngay khi niệm hơi thở đã thấy 
không tịch (rỗng, lặng). 


Kinh EA 40.8, bản dịch hai Thầy Tuệ Sỹ, Đức Thăng viết: 


“Hết thảy các hành đêu rồng lặng, cải sanh và cái diệt đếu như 
huyền hoá, không có chơn thật. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy ở trong 
hơi thở ra vào tư duy về tưởng chết để thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, buôn rấu, khổ não.” (7) 


Thấy các hành rỗng lặng, thấy sanh diệt huyễn hóa, thấy duyên 
khởi không tánh, thấy các pháp đều không hư, thấy niệm tưởng 
tư lường tự nhiên vắng bặt (vì tâm đã không, và không còn gì 
để khởi tưởng lành đữ, đúng sai, ưa ghét...), tức là thấy tánh, 
còn gọi là thấy thực tướng vô tướng, còn gọi là thấy bản tâm, 
còn gọi là thây pháp thân Phật. 


59 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Chúng ta có thê lấy một thí dụ như sau đề nói về bản tâm. Giả 
sử như trong một hý viện tại Hà Nội hay Sài Gòn, một buổi 
trình diễn nhạc dân tộc truyền thống, với tham dự của 500 quan 
khách từ nhiều quốc tịch (Việt, Pháp, Mỹ, Hoa, Nhật, Hàn... ). 
Tất cả mọi người cùng nhìn thấy trên sân khấu có vài chục nhạc 
sĩ sử dụng đàn tranh, đàn đá, đàn bâu, sáo, vân vân... trong các 
bộ trang phục cô truyền dân tộc Việt. Tất cả quan khách cùng 
nhìn thấy sân khẩu rực rỡ như thế, và thấy như thế là qua tâm 
mỗi người, nhưng cái được thấy (hình ảnh, màu sắc...) tùy theo 
từng quan khách sai biệt nhau do duyên (tùy vị trí ghế ngồi, 
mắt bình thường hay mắt cận, viễn...). Không phải cái thấy là 
của riêng quan khách A hay B, dù cái được thấy hiển lộ dị biệt. 
Bởi vì cái thấy là do tâm, nhưng không ai chủ động được cái 
thấy, không ai tự bảo hình ảnh phải được thấy trễ một chút hay 
sớm một chút, vì không ai chủ động từng khoảnh khắc cái thấy 
trừ phí nhằm mắt. Tức là có cái được thấy, nhưng không có chủ 
thê cái thấy. Hễ lúc đó khởi niệm tư lường là lạc mắt, là níu 
vào cái thấy của quá khứ, mắt cái thấy hiện tiền. Cái thấy không 
phải riêng hay chung, không phải là của mình, và tương tự cũng 
không phải là của người nào. Nhưng lìa thân ngũ uẫn ra, không 
có hiền lộ từ cái thấy. 


Tương tự, với tai nghe. Tất cả quan khách cùng nghe người dẫn 
chương trình nói tiếng Việt, nhưng chỉ người biết tiếng Việt 
mới hiểu (tức là, có duyên sinh làm người Việt hoặc được học 
tiếng Việt). Tất cả mọi người cùng nghe .SAy mê tiếng sáo, tiếng 
đản vì không có lời, nhưng thẩm âm mỗi người khác nhau tùy 
kiến thức âm nhạc và sở thích. Người Nam có thê ưa nghe đờn 
ca tài tử hơn, người Bắc có thể ưa nghe các điệu quan họ hơn. 
Tất cả cùng nghe, nhưng không ai chủ động được cái nghe. 
Không ai tự bảo là có thê hoãn nghe hay tự dặn là nghe chậm 
hay nghe sớm hơn, vì không ai chủ động từng khoảnh khắc cái 
nghe trừ phi bước ra ngoài. Tức là có cái được nghe, nhưng 
không có chủ thể cái nghe. Hễ khởi niệm tư lường là lạc mắt, 
là níu vào cái nghe của quá khứ, mất cái nghe hiện tiền. Cái 
nghe không phải riêng hay chung, không phải là của mình, và 


60 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


tương tự cũng không phải là của người nào. Nhưng lìa thân ngũ 
uân ra, không có hiên lộ từ cái nghe. 


Tượng tự, với cảm thọ của thân. Lúc đó có thể cảm nhận hơi 
gió lạnh hoặc ấm từ máy điều hòa không khí. Không ai bắt 
được thân mình cảm thọ nhiều hay ít hơn, nếu không mang 
theo áo ấm, vân vân. Tức là có cái được cảm thọ, nhưng không 
có chủ thể cái cảm thọ. Hễ khởi niệm tư lường là lạc mắt, là 
níu vào cái cảm thọ của quá khứ, mất cái cảm thọ hiện tiền. Cái 
cảm thọ không phải là của mình, và tương tự cũng không phải 
là của người nào. Nhưng lìa thân ngũ uân ra, không có hiễn lộ 
từ cái cảm thọ. 


Như thế, bản tâm, hay là cái tánh thấy nghe hay biết, tuy do 
duyên hiền lộ khác nhau, nhưng không hề có cái gì gọi là “tôi 
hay người” hay “của tôi hay của người” trong đó, không hè gọi 
được là nhiều hay ít, không chỉ được là ở trong hay ngoài (thân 
tâm), không trước không sau, không hề có phân biệt ưa ghét 
hay lành dữ... Ngay ở bản tâm đó là lìa tham sân s1, là gương 
tâm chiếu sáng (để thấy nghe hay biết). Thấy được tánh này sẽ 
thấy mình và người và các pháp không cách biệt (Huyền 
Quang: Hồn nhiên người với hoa vô biệt). Đó là lý do cô đức 
nói rằng tâm này lìa sinh diệt, vì niệm là sinh diệt nhưng gương 
tâm không hề mất tánh sáng thấy nghe hay biết, và niệm (có 
sinh, có diệt) không phải là bản tâm. Cổ đức còn nói rằng tâm 
nảy bao trùm trời đất. Nhận ra bản tâm sẽ thấy không có gì để 
tu hết, vì không còn thấy có mình hay người nữa. 


Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn, bản dịch của 
Thầy Duy Lực, giải thích về tâm này, trích: 


“Sao gọi là Ma Ha? Ma Ha là đại, tâm lượng quảng đại như 
hự không, chẳng có biên giới, cũng chẳng vuông tròn lớn nhỏ, 

cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, cũng chẳng trên dưới dài 
ngăn, cũng chẳng giận, chẳng vui, chẳng phải chẳng quấy, 
chẳng thiện chăng ác, chẳng đầu chẳng đuôi. Các cõi Phật đễu 


61 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


đông như hư không, diệu tánh con người vốn không, chẳng có 
một pháp có thể đắc, tự tánh chơn không cũng như thế. Thiện 
trì thức, chớ nên nghe ta nói KHÔNG mà liên chấp KHÔNG. 
Trước nhất chớ chấp KHÔNG, nếu để tâm KHÔNG tĩnh tọa là 
lọt vào VÔ KÝ KHÔNG. Thiện tri thức, thể giới hư không bao 
hàm sắc tướng vạn vật, mặt trời mặt trăng, núi sông đất đai, 
cây cối, biển lớn, kẻ dữ người lành, pháp ác pháp thiện, thiên 
đàng địa ngục, tất cả đêu ở trong hư không, TÁNH KHÔNG 
của con người cũng vậy. Thiện trì thức, tự tảnh hay bao hàm 
muôn pháp là ĐẠI,muôn pháp đếu ở trong tự tánh của con 
người. Nếu thấy điều dữ điêu lành của người, tất cả đêu chẳng 
lấy chẳng bỏ, chẳng chấp chăng nhiễm, tâm như hư không gọi 
là ĐẠI, nên nói là MA HA. Thiện trì thức, kẻ mê miệng nói, 
người trí tâm hành. Lại có kẻ mê để tâm không mà tĩnh tọa, 
trăm điều chẳng nghĩ, tự xưng là đại, với bọn người này không 
thể nói gì được, vì họ bị rơi vào tà kiến. Thiện tri thức, tâm 
lượng quảng đại cùng khắp pháp giới, dùng thì liễu liễu rõ 
ràng, ứng dụng liễn biết tất cả. Tất cả tức MỘI, một tức tất cả, 
tới lui tự do, tâm thể vô ngại tức là BÁT NHÄ.” (§) 


Thiền sư Đạo Tuân Minh Chánh ở chùa Bích Động thuộc tỉnh 
Ninh Bình, thời vua Minh Mạng, trong sách Bát Nhã Trực Giải 
đã giải thích về tâm này như sau, qua bản dịch của Thầy Thích 
Nhật Quang, trích: 


*Nói Lớn thì không có cái gì hơn Tám, nên nói Tâm bao trùm 
cả thái hư, lượng khắp các cội nước nhiễu như số cát, dọc suốt 
ba đời, ngang giáp mười phương. Kinh Lăng Nghiêm nói: 

"Phải biết hư không sanh trong tâm ông giông như một đôm 
mây điểm trên bầu trời xanh, hà huống thể giới ở trong hư 
không !". Do đó, biết thể giới bao hàm cõi nước, hư không 
bao hàm thể giới, tâm bao hàm hư không, nên Rộng lớn là nói 
về thể lượng của tâm. Rộng lón khắp giáp hàm dung như thế, 
nhưng tâm thể tuy lớn, thánh phàm bình đẳng mà lại có trong 
đục, mê ngộ, thuận trái khác nhau. Tại Thánh thì từ lâu đã lóng 
đục thành trong, bỏ mê về ngộ, bỏ trải về thuận, cho nên 


62 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


thường thanh tịnh giác ngộ. Quán tất cả các pháp sắc không 
muôn tượng, biết là sắc huyễn như hoa đốm trong hư không, 
chỉ do tâm tạo ra, vốn chẳng phải thật có, nên chẳng sanh tâm 
phân biệt phan duyên. Hễ được Như như chẳng động thì Diệu 
tánh chân như trong lặng, sáng ngời, sự thấy biết tròn sáng 
khắp cùng các cõi nước nhiều như cát bụi. Pháp giới nây thuần 
là Diệu tảnh chân như, không có một tướng nào, một vật gì 
chẳng phải là chân như. Kinh Kim Cang nói: "Chẳng chấp nơi 
tướng thì như như chẳng động". Còn kẻ phàm phu thì chấp 
tưởng trải giác theo trần, mê mờ căn tánh chạy theo thức tình. 
Thức tánh hư vọng bị các tướng làm cho tôi tăm liễn có năm 
lớp hỗn trược. Quản tất cả pháp sắc không muôn tượng, chẳng 
biết là chỉ do tâm hiện ra, từ nhân duyên sanh, duyên sanh 
không có tự tánh, vốn chăng phải thật có. Mê tâm vọng chấp 
là thật, khởi niệm phân biệt thiện ác, tốt xấu, có không, hay đở, 
tranh chấp, nhân ngã, buông thả tham sân sỉ. Vừa khởi tâm 
động niệm bèn là chân như chẳng giữ tự tánh, theo vào vô 
mình. Từ đây tối tăm vấn đục, chỉ biết có niệm lự và gọi đó là 
tâm, nên vĩnh viễn trái nghịch tánh chân như văng lặng chiếu 
soi, trong sạch rộng lớn. Tám niệm lự thì ở đâu cũng thiên 
cuộc, thế nên nhỏ hẹp, tối tăm, vần đục, mà chẳng phải là tâm 
thể rộng lớn trong sạch nây. Muốn thấy tâm thể rộng lớn trong 
sạch nây, chỉ cần dứt tâm niệm lự phán biệt kia thì tâm sẽ văng 
lặng mà thường chiếu, chiếu mà thường lặng.” (9) 


Như thế, nhận ra tâm nảy, sẽ thấy được tánh không trong vạn 
pháp, sẽ hiểu được diệu lý “ngộ trước, tu sau” và khi thấy tất 
cả tâm không, tức là thấy được pháp môn không hè có cửa vào 
của Thiền Tông. Đó cũng là Vô Tướng Tam Muội. 


GHI CHÚ: 
(1) Kinh DA 12: https://suttacentral.net/dal2/vi/tue_sy 


(2) Kinh SA 558: htfps://suttacentral.net/sa558/vi/tue_sy- 
thang 


63 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


(3) Kinh EA 45.6: https://suttacentral.net/ea45.6/vi/tue_sy- 


thang 
(4) Kinh SA 293: https://suttacentral.net/sa293/vi/tue_sy- 


thang 
(Š) Kinh EA 24.10: 


hffps://suttacentral.net/ea24.10/v1tue_sy-thang 
(6) Kinh SN 40.9: 


hffps://suttacentral.net/sn40.9/vi/minh_ chau 
(7) Kinh EA 40.8: https://suttacentral.net/ea40.8/vi/tue_sy- 


thang 
(8) Kinh Pháp Bảo Đàn: 
https://thuvienhoasen.org/pI6a6§2/pham-bat-nha-thu-hai 
(9) Bát Nhã Trực Giải: 
hffp://thientongvietnam.net/kinhsach- 
thike/dirs/batnhatrucgia1/BatNha TrucGiaI.pdf 




















64 


TỪ NHÀ SƯ CHÍ HIẾN 
TỚI NHÀ THƠ NGUYỄN DU 


Thị hào Nguyễn Du (1766-1820) mang trong tâm rất nhiều nỗi 
buôn sâu thắm... Đó là điểm nổi bật hiện ra khi đọc lại thơ 
Nguyễn Du, nơi đó từng trang sách, từng câu văn là những suy 
nghĩ rất buôn. Hình ảnh Nguyễn Du trong văn học Việt Nam 
đã trở thành một đỉnh cao ngôn ngữ, một tượng đài thi ca cho 
muôn đời sau, tuy tuổi thọ của cụ chỉ 54 tuôi (ghi nhận, một số 
sách cũ ghi răng Nguyễn Du sinh năm 1765, nhưng các sách 
mới ghi theo Nguyễn tộc gia phả viết rằng Nguyễn Du sinh 
năm 1766). 


Như thế, năm nay, năm 2020, là 200 năm tính từ năm cụ khuất 
núi. Nguyễn Du từng có thời xuất gia... Nếu cụ ấn trong chùa, 
sông suốt một đời tăng sĩ, hắn là chúng ta sẽ thấy sự nghiệp 
văn học của cụ mang ngôn phong khác; có thể sẽ là một Thiền 
sư để lại nhiều bài thơ Thiền và một số sách luận giải kinh điền. 
Nhưng khói lửa thời ly loạn đã kéo Nguyễn Du về với nội chiến 
phân tranh, và tâm hồn lãng mạn đã dẫn cụ về những những 
hình bóng giai nhân trong thơ (và cả trong đời thường). 


Trong thời đất nước điêu linh, gia tộc Nguyễn và bằng hữu chia 
nhiều phe — một phần theo phò nhà Lê, một phân theo nhà Tây 
Sơn dựng nghiệp, một phần theo Nguyễn Ánh, người sau này 
thống nhất đất nước và trở thành Vua Gia Long (sử ghi: năm 


65 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


1796, Nguyễn Du trốn vào Gia Định theo chúa Nguyễn Ánh 
nhưng bị Quận công Nguyễn Thận bắt giam ba đháng ở Nghệ 
An, sau án tù được tha vê quê sống ở Tiên Điện) — nhà thơ 
Nguyễn Du từng trực tiếp tham dự cuộc chiến phân tranh, rồi 
do cơ duyên lưu lạc (nói theo chữ bây giờ: làm du tăng? hay ty 
nạn? hay lưu vong?) nhiều năm trên đất Trung Hoa. Rồi cũng 
có một thời kỳ nhà thơ nho sĩ Nguyễn Du dây binh nổi dậy, 
Sạn trận và rồi trồn về quê vợ, ăn rau nhiều năm tới xanh cả 

.. Khi Tây Sơn bị tận diệt, Nguyễn Du ra làm quan cho 
SP Gia Long, nhưng thơ ông cho thấy một tâm lòng muốn lui 
về ân cư nơi quê nhà Hồng Lĩnh. Nỗi buôn sâu thăm tới mức 
khi bệnh nặng, Nguyễn Du không uống thuốc, nói người nhà 
sờ vào tay chân xem; khi người thân nói lạnh rồi, Nguyễn Du 
chỉ nói, “Được” — và từ trần, không lời nào trăn trối để lại. 


Nỗi buồn đó không chỉ ấn trong Truyện Kiểu với những câu 
như: 


Trải qua một cuộc bề dâu 
Những điểu trông tháây mà đau đớn lòng... 


Nỗi buồn đã hiển lộ rất mực đa dạng trong thơ chữ Hán của 
Nguyễn Du, trong nhiều bài viết và nhiều đề tài. Thơ buôn tới 
mức có thể nói rằng Nguyễn Du đang tuyên thuyết Khô Đề của 
nhà Phật. 


Một điểm cho thấy rằng ngay cả khi trong cõi nhân gian, có 
mối tình lãng mạn với Hồ Xuân Hương khoảng ba năm, 
Nguyễn Du từng làm 2 bài thơ tặng nữ sĩ họ Hồ với bút hiệu 
Chí Hiên (và như thế, Nguyễn Du từng làm thơ tặng cô với một 
hay nhiều bút hiệu khác)... Tại sao làm thơ tặng nữ sĩ lại ký 
bút hiệu bằng pháp hiệu Chí Hiên thời còn là một tăng sĩ? Hay 
là, có ai trùng tên Chí Hiên? Hay là, Nguyễn Du làm thơ tặng 
nảng họ Hồ nhưng không muốn nhiều người biết, nên dùng 
pháp danh khi còn là tăng sĩ Chí Hiên trong thời lưu lạc bên 
Trung Hoa? 


66 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Trong khi đó, Nguyễn Du trong thi tập “Nam frung tạp ngâm” 
có 5 bài thơ nhan đề Mộng đắc thái liên (từ kỳ L tới kỳ 5), lời 
rất lãng mạn, được học giả Hoàng Xuân Hãn và Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Bích (trong sách Lw Hương Ký do NNB dịch 
và chú) suy đoán là Nguyễn Du làm tặng Hồ Xuân Hương. 


Nơi đây, sẽ trích các bản dịch nghĩa của Thivien.net để thấy 
chât thơ rât lãng mạn của Nguyên Du. Đê dê đôi chiêu các văn 
bản, sẽ viêt như văn xuôi. 

-- Mộng đặc thái liên kỳ I (Mộng thấy hái sen kỳ I): Khẩn 


thúc giáp điệp quân / Thải liên trạo tiểu đĩnh. / Hồ thuỷ hà 
xung dung / Thuỷ trung hữu nhân ảnh. 


Dịch nghĩa: Buộc chặt váy cánh bướm / Chèo thuyển con hái 
sen / Nước hồ sao lai láng / Trong nước có bóng người. 


-¬- Mộng đắc thái liên kỳ 2: Thái thái Tây Hồ liên / Hoa thực 
câu thướng thuyên / Hoa đĩ tặng sở uỷ / Thực đĩ tặng sở liên. 


Dịch nghĩa: Hái, hái sen Hồ Tây / Hoa và gương sen đêu để 
trên thuyên / Hoa đê tặng người mình trọng / Gương đê tặng 
người mình thương. 


--- Mộng đắc thái liên kỳ 3: Kửn thân khứ thái liên / Nãi ước 
động lân nữ / Bát trì lai bát trì / Cách hoa văn tiêu ngữ. 


Dịch nghĩa: Sớm nay đi hải sen / Nên hẹn với cô láng giêng / 
Chăng biết đên lúc nào không biết / Cách hoa nghe tiêng cười. 


-- Mộng đắc thái liên kỳ 4: Cộng ứrỉ liên liên hoa / Thuỳ giả 
liên liên căn / Kỳ trung hữu chân ti / Khiên liên bát khả đoạn. 


Dịch nghĩa: Mọi người đêu biết yêu hoa sen / Nhưng ai là kẻ 


yêu thân sen / Trong thân cây sen thật có tơ sen / Vương vấn 
không đứt được. 


67 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


—- Mộng đắc thái liên kỳ 5: Liên điệp hà thanh thanh ⁄ Liên 
hoa kiêu doanh doanh / Thái chỉ vật thương ngâu / Minh niên 
bát phục sinh. 


Dịch nghĩa: Lá sen sao mà xanh xanh / Hoa sen đẹp đây đặn / 
Hải sen chớ làm tôn thương ngó sen “Sang năm sen không mọc 
lại được. 


Làm tới 5 bài thơ lãng mạn tuyệt vời, chỉ để tặng một cô hái 
sen vô danh? Hiền nhiên là tặng ai đó, nhiều phần hắn là nữ sĩ 
họ Hồ. 


Tiến sĩ Phạm Trọng Chánh trong bài viết nhan đề “Tiêu Sử 
Nguyên Du Qua Những Phát Hiện Mới” trên Việt Báo ngày 02 
/01/2016 ghi nhận như sau, trích: 


“Từ khi tìm ra Lưu Hương Ký thơ Hồ Xuân Hương có chép hai 
bài thơ Chí Hiên tặng. Suy diễn từ tình cảm oán trách trong 
bài, tôi cho rằng. đó là thơ Nguyễn Du, oán trách Hồ Xuân 
Hương đi lấy chồng Thầy Lang xóm Tây làng Nghỉ Tàm, khi 
Nguyễn Du bị tù tại Hồng Lĩnh năm 1796. Tôi cho rằng đó là 
bút hiệu Nguyễn Du dùng trước khi đổi thành bút hiệu Thanh 
Hiên. Cuối năm 1787 Nguyễn Du sang Vân Nam bị bệnh ba 
tháng xuân, sau đó Nguyễn Du xuất gia thành nhà sự Chí Hiên, 
để ấi giang hô đến Trường An và hẹn gặp lại Nguyễn Đại Lang 
tại Trung Châu. Thành nhà sự đi nhờ các thuyên buôn không 
mất tiên, đêm trú lại một ngôi chùa trên đường đi tụng Kinh 
Kim Cương làm công quả, ăn ngủ tại các chùa trên đường đi. 
Chí là danh hiệu Chí Thiện Thiên Sư Chưởng môn Thiếu Lâm 
Từự thời vụa Càn Long. được người đương thời kinh phục, đê 
tài của nhiêu bộ tiểu thuyết. Nhà sư giỏi võ vác thanh trường 
kiếm trên vai, được các thuyên buôn tin tưởng và có thể nhờ 
làm lễ câu + phúc cầu may buôn bản tốt lành. Với phương tiện 
này Nguyễn Du có thể đi Giang Bắc Giang Nam cái túi không, 
Muôn dậm mũ vàng chiêu nắng xế, (đi gần 5000 km) và Tụng 


68 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Kinh Kim Cương nghìn lượt (1000: 365 ngày= khoảng 3 
năm). ` (]) 


Đó là một giả thuyết cũng có thê khả tín. Tuy nhiên, không ai 
biết chính xác các chỉ tiết đó. Bởi vì, một Thiền sư hắn là quan 
tâm về Thiền hơn tụng kinh, và không chắc đã tụng kinh hàng 
ngày trong khi lưu lạc trên đất Trung Hoa. Một điểm nên thấy, 
Nguyễn Du (trong vai trò nhà sư Chí Hiên) có thê giỏi làm thơ, 
viết văn chữ Hán, nhưng để giao tiếp là phải nói, hăn nhiên là 
giọng không phải là giọng nói của người bản xứ Trung Hoa, 
như thế chuyện ' 'tụng kinh để làm lễ cầu phúc cầu may buôn 
bán tốt lành” thì đa số dân Trung Hoa có lẽ không thỉnh mời 
một nhà sư Việt Nam, với cách tụng kinh giọng người Hà Tĩnh 
như cụ. Hãn là, cụ Nguyễn Du tụng ngàn biến Kinh Kim Cương 
nhiều phần là trong những khi ân cư ở Việt Nam. Có thê đoán 
rằng, trong bộ y phục nhả sư, Nguyễn Du chỉ cần viết thư pháp 
vài chữ là được Phật tử cúng: tiền, thậm chí chỉ cần đứng chắp 
tay trước cửa nhà hay góc phố là được dân Trung Hoa bước tới 
cúng dường: đó là truyền thống của các Thiền sư Trung Hoa, 
tùy trường hợp: vẫn đạo, thỉnh pháp, du hóa... Bởi vì, Nguyễn 
Du không lẽ chỉ mặc áo sư để có tiền đi bụi đời Giang Nam, 
Giang Bắc... 


Nhưng khát vọng sống đời xuất gia lúc nào cũng mang trong 
tâm Nguyễn Du (có thể, kế cả khi đã lẫy vợ?)... Giọng thơ 
Nguyễn Du bàng bạc chất buồn của một người sống thâm sâu 
với ý thức về Khô Đé, như trong bài thơ nhan đề Tự thán kỳ 2, 
trong tập Thanh Hiên Thi Tập viết trong thời kỳ Mười năm gió 
bụi (1786-1795), trích: 


Thư kiếm vô thành sinh kế xúc / Xuân thu đại tự bạch đầu tân 


⁄Hà năng lạc phát quy lâm khứ / Ngoạ thính tùng phong hưởng 
bản vân! 


69 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Bản dịch nghĩa trên Thuvien.net: Văn võ không thành sinh kế 
quân bách / Hết xuân lại thu, đâu cứ bạc thêm / Uớc gì có thể 
gọt tóc vào rừng / Năm nghe tiếng thông reo lưng chừng mây! 


Hãy hình dung răng Nguyễn Du tự biết mình có tài văn chương, 
tự tin có tài võ lược (Sử ghi: năm 1787, Nguyễn Du bốn năm 
trân đóng Thái Nguyên, sau trận chiến với quân Tây Sơn, đi 
giang hồ không nhả không cửa cùng Nguyễn Đại Lang) nhưng 
cuộc nội chiến đã làm tan nát cả gia tộc nhà Nguyễn, và rồi 
Nguyễn Du phải bụi đời (ty nạn? lưu vong?) sang Trung Hoa 
— và trở thành nhà sư du tăng trong thời kỳ nảy. 


Trong thời kỳ lưu lạc bên Trung Hoa (từ 1787 tới 1790), 
Nguyễn Du lúc nào cũng nghĩ tới quê nhà. Bài thơ nhan đề Bát 
Muộn (Xua Nỗi Buôn) trong tập Thanh Hiên Thi Tập có 4 dòng 
cuối như sau: 


Tang tử binh tiên thiên lý lệ / Thân bằng đăng hạ số hàng thư 
⁄ Ngư long lãnh lạc nhàn thu dạ / Bách chúng tt hoài vị nhát 
Sư. 


Dịch nghĩa: Quê nhà trong cơn bình lửa hắn đã tiêu điễu / Ở 
xa muôn dặm nghĩ đến mà rơi nước mắt / Bạn bè, bà con chỉ 
còn lại mấy hàng thư dưới đèn / Đêm thu vắng, cá rồng lặng 
lẽ, trăm mối u hoài chưa đẹp được chút nào! 


Nỗi buồn không chỉ là từ xa muôn dặm nghĩ về quê nhà, mà tự 
thấy là suốt đời không gỡ nỗi. Trong bài thơ nhan đê “Thu Chí 
(II)” trong cùng tập thơ trên, có hai câu rất buôn, trích: 


Trù trướng lưu quang thôi bạch phát / Nhất sinh u tứ vị tăng 
khai. 


Dịch nghĩa: 7hởi gian thẩm thoắt làm cho mái tóc chóng bạc / 
Nghĩ mà ngậm ngùi, suốt đời ta chưa hê gỡ được mỗi u sầu. 


70 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Nỗi buồn sâu thắm tới mức Nguyễn Du không nói nên lời. 
Ngay cả khi làm quan cho Vua Gia Long cũng giả vờ như ngu, 
như khờ, như sợ cung đình... Tại sao? Nguyễn Du là một nhà 
thơ tài năng tự biết hơn người, bản thân cũng đã từng vảo sinh 
ra tử với đao kiếm, cũng từng là nhà sư và ý thức về vô thường, 
lẽ nào lại thực sự là ngu, thực sự là khờ, thực sự là sợ? Trong 
khi đó, theo gia phả, Nguyễn Du là chú vợ của Vua Gia Long 
Nguyễn Ánh (một cung tần của vua là bà Thị Uyên, con 
Nguyễn Trừ, anh thứ năm của Nguyễn Du). 


Tự điển Bách khoa Mở viết về thái độ Nguyễn Du trong cung 
đình: 


“Đại Nam thực lục chép về Š Nguyễn Du: Du là người Nghệ An, 
học rộng giỏi thơ, càng giỏi vê Quốc ngữ. Nhưng là người nhút 
nhát, mỗi khi ra mắt vua thì sợ sệt không hay nói gì.' Đại Nam 
liệt truyện chép: Du là người ngạo nghề tự phụ, mà bê ngoài 
tỏ ra kinh cần, mỗi khi vào yết kiến, Sợ hãi nhự không nói được. ' 
Người đời sau, như ý kiến của các ông Trịnh Vân Định, Trần 
Nho Thìn cho đó là một cách khéo léo để giữ toàn mạng và 
thăng tiễn trong thời loạn, mặc dù trong văn thơ của Nguyễn 
Du thường đề cao những anh hùng thời loạn, nhưng ông chọn 
cách sống khác, cống hiến nhưng "ẩn dật" trong chốn quan 
trường. ` 


Ngẫm lại, nỗi buồn sâu kín của Nguyễn Du kéo dài hơn một 
đời người. Ông nghĩ rằng ba trăm năm sau may ra mới có người 
thương tiếc ông... Bài thơ nhan đề “Độc Tiểu Thanh ký” trong 
Thanh Hiên Thi Tập) có hai câu cuối: 


Bất trí tam bách dự niên hậu / Thiên hạ hà nhân khấp Tổ Như? 


Dịch nghĩa: Chẳng biết ba trăm năm sau nữa / Thiên hạ có ai 
khóc Tô Như ta? 


Buôn chi mà gửi tâm sự tới ba trăm năm sau? Hăn là từ cuộc 
nội chiên binh đao... Anh vợ của Nguyên Du theo nhà Tây 


7 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Sơn, trong khi hai người anh / em của Nguyễn Du dự tính chạy 
theo Lê Chiêu Thông sang Tàu nhưng không kịp. 


Bài thơ nhan đề “Ngô gia đệ cựu ca cơ” trong thi tập Bắc Hành 
Tạp Lục, tương truyên là Nguyễn Du tặng cho em khác mẹ là 
Nguyên Uc. Theo Wikisource: 


“Gia đệ: Em, có thể là em cùng mẹ, mà cũng có thể là em khác 
mẹ. Đây có thể chỉ người em cùng mẹ là Nguyễn Úc được tập 
ấm là Hoàng Tĩn đại phu Trung Thành Môn Vệ Úy. Năm Kỷ 
Dậu (1789) vua Chiêu Ti hỗng chạy sang Trung Quốc, Nguyễn 
Úc chạy theo không kịp, về ngụ nơi quê vợ, làng Phù Đồng, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Năm Tân VỊ (1611), Gia Long 
nghe ông có tài khéo, xuống chiếu triệu vào kinh, bồ làm Thiêm 
Sự bộ Công, tước Hầu. Những miễu điện ở kinh thành đều do 
ông sáng chế kiểu thức.” (2) 


Trong khi đó, sách Thơ chữ Hán Nguyễn Du (Trần Văn Nhĩ, 
NXB Văn Nghệ, 2007) ghi rằng: “Anh của Nguyễn Du là 
Nguyễn Nể (1761-1805) giữ chức Hiệp tán quản cơ Sơn Tây. 
Khi Lê Chiêu Thông sang Trung Quốc, ông theo không kịp, về 
quê mẹ ở Bắc Ninh. Sau có người tiễn cử, ông theo Tây Sơn, 
giữ chức Hàn lâm thị thư, sau đó làm Phó sứ tuế công sang 
Trung Quốc. Khi Gia Long lên ngôi, ông ra trình diện, làm 
quan vài năm rồi mất.” 


Mặt khác, Wkipedia kế về một người anh Nguyễn Du qui về 
quê dây binh chông Tây Sơn, và các gia trang nhà Nguyên đêu 
bị đôt sạch: 


Tháng mười, năm Tân Hợi (1791), anh thứ tư cùng cha khác 
mẹ với Nguyễn Du là Nguyễn Quýnh do chống Tây Sơn nên bị 
bắt và bị giết. Dinh cơ, từ đường họ Nguyễn ở Tiên Điền, Hà 
Tĩnh bị trớng Tây Sơn Lê Văn Dụ đốt cháy, phá hủy, làng Tiên 
Điền bị làm có vì cuộc khởi nghĩa Nguyễn Quýnh.” 


72 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Trong khi đó, Nguyễn Đề (anh của Nguyễn Du) và Đoàn 
Nguyễn Tuấn đều đã rời nhà Lê để theo Tây Sơn (nhưng 
Nguyễn Du hướng tâm về Nguyễn Ánh, người sau trở thành 
Vua Gia Long). Wikipedia viết, trích: 


"Năm Quý Sửu (1793), Nguyễn Du về thăm quê Tiên Điền và 
đến cuối năm ông vào kinh đô Phú Xuân thăm anh là Nguyễn 
Để đang làm thải sử ở viện cơ mật và anh vợ là Đoàn Nguyễn 
Tuán. 


Năm Giáp Dần (1794), Nguyễn Đề được thăng Tả phụng nghỉ 
bộ Binh và vào Quy Nhơn giữ chức Hiệp tán nhung vụ. Nguyễn 
Du và Nguyễn Úc được Nguyễn Đề giao cho việc về Hồng Lĩnh 
xây dựng lại từ đường và làng Tiên Điên mà ông bận việc quan 
không thể trực tiếp trông coi. 


Năm 1795, Nguyễn Đề đi sứ sang Yên Kinh dự lễ nhường ngôi 
của vua Càn Long nhà Thanh, đên năm 1796 trở về được thăng 
chức Tả đồng nghị Trung thự sảnh. 


Mùa đông năm Bính Thìn (1796), Nguyễn Du trốn vào Gia 
Định theo chúa Nguyễn Ảnh nhưng bị Quận công Nguyễn Thận 
bắt giam ba tháng ở Nghệ An. sau khi được tha ông vê sống ở 
Tiên Điền. Trong thời gian bị giam ông có làm thơ My trung 
mạn hứng (Cảm hứng trong tù). Nguyễn Du ra Thăng Long, 
thì Hồ Xuân Hương đã được mẹ gả cho thầy Lang xóm Tây 
làng Nghỉ Tàm.” (hết trích) 


Trong bài thơ làm trong tù đó, Nguyễn Du viết: 
Tử hải phong trần gia quốc lệ / Thập tuần lao ngục tử sinh tâm. 
Dịch nghĩa: Khắp bốn bể đây gió bụi, chuyện nhà chuyện nước 


nghĩ tới là rơi lệ / Mười tuân năm trong lao tù, trong lòng băn 
khoăn chuyện sông chết. 


73 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Lúc đó là liều thân rồi: Nguyễn Du liều thân từ khi trốn vào 
Gia Định tìm theo Nguyễn Ánh, thì chuyện tù hay hy sinh thân 
mạng không còn là điều quan tâm. Do vậy, băn khoăn chuyện 
sống chết có thể là nghĩ tới theo quan điểm nhà Phật, đặc biệt 
là với cựu tăng sĩ Chí Hiên (Nguyễn Du), cũng là người đã từng 
tụng tới một ngàn lần Kinh Kim Cương... Nghĩa là, chuẩn bị 
cho giây phút cận tử? Chúng ta chỉ có thể suy đoán thôi. 


Trong khi đó, lúc nào Nguyễn Du cũng ý thức về pháp ấn Vô 
Thường của nhà Phật, trong khi tâm vẫn giữ được an nhiên. 
Ngôn ngữ về pháp ân Vô Thường rât minh bạch trong các trích 
thơ sau. 


Tạp thi kỳ 2, trích: Diệp lạc hoa khai nhân tiền sự / Tứ thì tâm 
kính tự như như. 


Dịch nghĩa: Chuyện trước mắt đổi thay như hoa nở lá rụng / 
Quanh năm, cối lòng vân thản nhiên như không. 


Ký hữu (), trích: Nhấn để phù vân khan thế sự / Yêu gian 
trường kiêm quải thu phong. 


Dịch nghĩa: Mắt xem việc đời như một đám phù ván / Thanh 
kiêm đeo lưng trước làn gió thu. 


Đặc biệt là hình ảnh chỉ có trong Kinh Luận, khi dùng trăng 
sáng đê chỉ cho bản tâm, hiện lên minh bạch khi sóng lặng. 


Đạo ý, trích: Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh / Tỉnh thuỷ vô ba đào / 
Bất bị nhân khiên xả / Thử tâm chung bất dao / Tú lung bị nhân 
khiên xã / Nhất dao hoàn phục chỉ / Trạm trạm nhất phiến tâm 
/ Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ. 


Dịch nghĩa: Trăng sáng chiếu giếng xưa / Nước giếng không 
nổi sóng / Không bị người khuấy lên / Lòng này không xao 
động / Dù bị khuấy lên / Dao động một lúc lại lặng ngay / Tâm 


74 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


lòng trong văng vặc / Như ảnh trăng sảng chiếu giếng nước 
năm xưa. 


Nỗi buồn sâu thắm của Nguyễn Du hiển lộ minh bạch trong tác 
phẩm có tên quen thuộc với chúng ta là Truyện Kiều (nhan đề: 
Đoạn Trường Tân Thanh, dịch là “Tiếng kêu mới về nỗi đau 
đứt ruột.”). Hình ảnh Thúy Kiều bán mình chuộc cha có phải 
ám chỉ tự thân từng có những hành xử bất như ý nào đó? Thí 
dụ: muốn làm tăng sĩ trọn đời, nhưng rỒi phải về cõi thế tục, 
vào cuộc nội chiến, rồi làm quan? Thí dụ: nhìn thấy gia tộc chia 
nhiều hướng trong cuộc binh lửa, và ông muốn giải thích răng 
có rất nhiều lựa chọn không hoàn toàn như ý? Hiến nhiên, 
chúng ta không biết minh bạch. 


Nhưng di hại chiến tranh luôn luôn là tan nát, chết chóc. Đó là 
lý do Nguyễn Du sáng tác Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh (Văn 
Tế Mười Loại Chúng Sinh), với 184 câu thơ song thất lục bát, 
mang tắm lòng từ bi của ông. Chúng ta có thể nêu giả thuyết 
rằng, nêu Nguyễn Du không phải cựu tăng sĩ Chí Hiên, văn 
phong không thê có giọng của người trong cửa Thiên như thế. 


Trong đó, thấy rõ là nỗi đau hậu chiến. Trích Văn Tế, từ câu 
P4 


Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh / Chí những lăm cướp gánh 
non sông / Nói chỉ những buổi tranh hùng / Tưởng khi thể khuất 
vận cùng mà đau /25. Bông phút đâu mưa sa ngói lở / Khôn 
đem mình làm đứa sất phu / Lớn sang giàu nặng oán thù / Máu 
tươi lai lắng, xương khô rã rời / Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc 
⁄30. Quỷ không đầu than khóc đêm mưa / Cho hay thành bại 
là cơ / Mà cô hồn biết bao giờ cho tan... 


Nhìn theo mắt của người học Phật, một bài thơ nôi bật của 
Nguyên Du là bài “Lương Chiêu Minh thái tứ phân kinh thạch 
đài.” (Đài đã chia kinh của thái tử Chiêu Minh nhà Lương). 


75 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Ngôn phong của Nguyễn Du nơi đây không còn là thơ, mà thực 
sự chính là kinh, là luận, là lời của Bồ Đề Đạt Ma, là ngôn ngữ 
của Huệ Năng... Không phải người đã trực nhận bản tâm, sẽ 
không viết nồi như thế. 


Thiền sư Đại Lãn (Hòa Thượng Thích Đức Thắng) ghi nhận: 
"Qua nội dung bài thơ này, Nguyễn Dù tiên sinh đã cho chúng 
ta biết được sự thông hiểu về giáo lý Đại thừa nhà Phật nói 
chung và, nhất là Thiên Tông Phật giáo nỏi riêng của cụ, không 
những về mặt nghiên cứu học hỏi thâm hiểu thông suốt sâu xa 
không thôi, mà ngay cả đến vấn đề thực hành trong tu tập để 
đưa đến sự đạt ngộ về Thiên qua “Vô Tự” là chân kinh cũng 
được cụ thể hiện rốt ráo nữa." (2) 


Nơi đây, chúng ta trích các câu thơ cuối bài “Phân Kinh Thạch 
Đài” như sau: 


Nhân liễu thử tâm nhân tự độ / Linh Sơn chỉ tại nhữ tâm đầu / 
Minh kinh diệc phi đài / Bồ Đề bản vô thụ / Ngã độc Kim 
Cương thiên biến linh / Kì trung áo chỉ đa bất mình / Cập đáo 
phán kinh thạch đải hạ / Chung tri vô tự thị chân kinh. 


Đại Lần dịch: Người tỏ tâm này người tự độ / Linh son chỉ tại 
tấm lòng ngươi / Gương sáng trong veo cũng không đài / Bồ- 
đề xưa nay vốn không cây / Ta đọc Kim Cương hơn nghìn biển 
/Áo chỉ trong kinh không tỏ nhiễu / Cho đến dưới đài đá phân 
kinh / Cuối cùng “Vô tự ” biết là chân kinh. 


Than ôi, lấy đâu ra một nhà thơ viết được như thế? Người tự 
độ, tại tắm lòng ngươi, gương sáng không đài, Bồ-đề không 
cây, vô tự chân kinh... Không phải Thiền sư, không viết nồi 
như thế. 


Tụng kinh tới mức như thế, thâu rõ kinh luận như thế, viết rành 
mạch như thế, nhưng rồi vẫn trở về nơi gió bụi... để tới một 
ngày, ngôi xuống viết văn tế chiêu hồn cho những người bị 
chém đầu trong cuộc nội chiến: “Quÿ không đầu than khóc đêm 


76 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


mưa / Cho hay thành bại là cơ / Mà cô hôn biết bao giờ cho 
lam... ” 


Nỗi buồn nào sâu thắm hơn... cho nhà sư Chí Hiên, người một 
hôm đã lang thang vào chợ đê đóng vai nhà thơ Nguyên Du. 


GHI CHỨ: 


(1) TS Phạm Trọng Chánh. "Tiểu Sử Nguyễn Du..." 
https://vietbao.com/a24753 l/tieu-su-nguyen-du-qua- 
nhung-phat-hien-moi 

(2) Đại Lãn. Nguyễn Du Và Phân Kinh Thạch Đài. 


hffps://thuvienhoasen.org/a8357/nguyen-du-va-phan-kinh-thach- 
đai 


77 


THÀNH TỰU NIẾT BÀN 


Bài này phân tích một số khái niệm nhà Phật về Niết Bàn, 
nhưng không đi sâu vào tranh luận bộ phái, đối chiếu ưu tiên 
chỉ để tìm các phương tiện khả dụng thích nghi cho Thiên tập. 
Người viết không có thâm quyên nào; sai sót nêu có xin được 
sám hối cùng Tam Bảo. 


Niết Bàn, hiểu đơn giản, là mục tiêu tột cùng của Phật pháp, là 
an lạc tận cùng, là giải thoát tột cùng. Nói thành tựu Niết Bàn, 
hay nói Niết Bàn thành tựu, là theo thói quen Tây phương, khi 
văn học tiếng Anh về thường viết là "to achieve 
NIirvana/Nibbana" hay "to attain Nirvana/Nibbana"... Nirvana 
là Niết Bàn, viết theo Bắc Tông; Nibbana, viết theo Nam Tông. 
Ngôn ngữ là thói quen văn hóa, thường khó truyền đạt được sự 
thật. Vì nói “thành tựu Niết Bàn” sẽ cho cảm giác là có gì để 
chiếm hữu, để năm lẫy, để mặc vào. Trong văn phong Phật giáo 
Trung Hoa và Việt Nam, thường nói là “nhập Niết Bàn” hay 
“vào Niết Bàn” cũng là một thói quen bất ồn, vì có vẻ như Niết 
Bàn là một ngôi nhà, hay ngôi làng, hay một thị trấn có cửa 
bước vào. Trong khi đó, Đức Phật nhiều lần giải thích về Niết 
Bàn theo nhiều cách khác nhau, nhưng không ám chỉ như một 
nơi chốn đề vào, phần lớn dùng khái niệm ân dụ như ngọn lửa 
tắt và không thể nói là lửa về đâu. 


78 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tuy rằng Bắc Tông và Nam Tông có một số chỉ tiết dị biệt khi 
giải thích Niết Bàn, nhưng vẫn đồng ý ở một số điểm chung, 
như ngài Nagasena nói trong Kinh Milanda Vẫn Đạo (còn gọi 
là Kinh Na Tiên Tỳ Kheo), nơi Phẩm Vessantara, tóm lược ý 
như sau: Miết Bàn không ở hướng nào hết, dù là hưởng đồng, 
nam, tây, bắc, hướng trên, hưởng dưới, hay hướng ngang; Niết 
Bản không là quả khứ, hiện tại, vị lai, không phải được sanh 
lên, không phải không được sanh lên, không phải sẽ được làm 
cho sanh lên; Niết Bàn là không có vật đối chiếu, không thể 
bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng 
suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích 
thước của Niết Bàn; Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lần 
khổ... (1) 


Ngay cả khi nói là “chứng ngộ Niết Bàn” thì cũng chỉ là một 
cách nói. Nếu hiểu có cái gì được chứng ngộ thì hiển nhiên 
không phải là Niết Bàn. Nếu hiểu ngộ là thấy, thì hiển nhiên 
Niết Bàn không phải là cái để được thấy hay nghe, vì cái được 
thấy hay nghe chỉ là pháp hữu vi, khả lượng và sinh diệt, trong 
khi Niết Bàn là pháp vô vi, bất khả lượng và bất sinh bắt diệt. 
Nếu hiểu ngộ là nhận biết thì cũng hỏng, với lý do tương tự. 
Chỉ có thể nói theo chư tổ Việt Nam rằng, có nói gì cũng hỏng, 
cũng như uống nước tự biết nóng hay lạnh, nói gì cũng không 
kế minh bạch các cảm thọ về nước được uống. 


Như thế, ngôn ngữ luôn luôn có hạn chế, không chỉ riêng với 
pháp vô vi như Niết Bàn, chính ngôn ngữ đời thường cũng 
nhiều ngộ nhận. Thí dụ, thói quen nói là “ngồi thiền” hay “thiền 
tọa” nhưng ý Đức Phật không nhắm riêng vào ngồi, mà nói là 
cả bốn tư thế đi, đứng, nằm, ngôi. Tiếng Anh cũng thế, thói 
quen viết là “Sitting Zen” hay văn Nhật là Zazen và dịch là 
"seated meditation" — vẫn kẹt vào một tư thế nào đó, trong khi 
Đức Phật chủ yếu dạy phân lớn là an tâm, là lia tham sân si, là 
chỉ, là quán, là định, là nệm... và không tập trung vào một tư 
thế ngồi. Thậm chí, một số thầy khi hướng dẫn khách thăm 
chùa lần đầu đã mời khách phải ngồi theo tư thế kiết già rất 


79 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


mực gian nan, trong khi lẽ ra chỉ cần ngôi bán già, hay ngôi 
trên ghế cũng đủ, thậm chí cũng không cần nói chuyện ngồi 
thiền; mục đích chỉ là nên tạo duyên cho họ trở lại chùa. 


Do vậy, ngôn ngữ chỉ là ngón tay chỉ trăng. Nếu vin vào chữ 
để dò tìm ý nghĩa, có khi dễ bị đi lạc. Một điều kỳ lạ: trong hai 
nhóm Kinh trong Kinh Tập được dùng làm Kinh Nhật Tụng Sơ 
Thời cho chư tăng trong các năm đầu Đức Phật hoằng pháp, 
không thấy chữ "Nibbana" trong các bản dịch tiếng Anh, chỉ 
thấy chữ tương đương, như "Peace" hay "Unbinding" --- và nếu 
dịch “peace” hay “state of peace” là “bình an” hay “tâm thức 
bình an” thì không có đủ sức mạnh đối với độc giả tiếng Việt, 
do vậy khi dịch ra tiếng Việt cho gọn là "Niết Bản" mới đúng 
ý Đức Phật nhưng lại không đúng ngữ pháp. Chữ dùng nhiều 
nhất trong nhóm kinh thời kỳ đầu dùng cho "Niết Bàn" là "bờ 
bên kia" hay "the far shore”" hay "the way to the beyond." 
Tương tự, chúng ta không thấy chữ A La Hán, mà chỉ là chữ 
"bậc Phạm chí" hay "bậc Phạm hạnh" - tiếng Anh là "brahman" 
tức là người thuần tịnh, không còn bị trói buộc. Cũng có thể vì 
khi Đức Phật trả lời sẽ dùng chữ để thích hợp với trình độ hay 
hiểu biết của người đương cơ. Chúng ta không đoán nối. Chỉ 
có thể nói ngăn gọn, theo nghĩa xưa nhất: Niết Bàn là bình an, 
là thoát khổ, là không bị trói buộc. 


Riêng câu nói “2Miết Bàn điệu tâm” là thuần túy ngôn ngữ Đại 
Thừa và Kim Cang Thừa (Phật Giáo Tây Tạng). Đa số các sư 
Theravada không nói như thế -- chỉ trừ một số vị sư Lâm 
Truyền Thái Lan (Thai Forest Tradition) phía ngải Ajahn Chah 
là nói về Bản Tâm, nói y hệt Thiền Tông Đông Độ, rằng thực 
tập của dòng này chỉ đơn giản là nhìn thấy Bản Tâm: "Ớ„r 
practice is simDly to see the Original Mind." (Chương "About 
This Mind..." trong sách "A Taste of Freedom") (2) 


Đa sô các sư Theravada không công nhận có Bản Tâm, do chữ 
này gợi ý là có một cái gì đó và như thê là trái lý vô ngã. Vì 


các vị sư nảy dựa vào một sô kinh, nói răng khi thức tịch diệt, 


80 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


đó là giải thoát. Y hệt như lửa nơi chiếc đèn hết dầu, lửa (=thức) 
tắt nhưng không đi về đâu. Đúng là có rât nhiêu kinh nói như 
thế. 


Thí dụ, đoạn cuối Kinh SN 12.59, bản dịch của Thầy Minh 
Châu: "...ai sống thấy sự tai hại trong các pháp kiêt sử, thức 
không có sanh khởi. Do thức diệt nên danh sắc diệt..." 


Bản Anh dịch của SuJato: "When you concenfrate on the 
drawbacks oƒ these things, consciousness is not conceived. 
When consciousness cedses, name and ƒorm cease." (3) 


Thức diệt, thì danh sắc diệt, tức là thân tâm diệt. Và khổ uấn 
diệt. Nhà sư Sujato là vị sư đã dịch ba tạng Kinh Pali sang tiếng 
Anh, và là người chủ trương rằng Niết Bàn không phải là thức 
(consciousness -- viññãna). Vì vị sư nảy nói răng thức là gắn 
liền với tái sinh, trong khi giải thoát là kết thúc tái sinh; và do 
vậy, hễ thức hiện hữu trong bất kỳ hình thức nảo cũng đều 
không phải Niết Bàn. 


Hay như là ở Kinh Ud 8.9, sau khi ngài Dabba Mallaputta xin 
phép nhập Niết Bàn trước chứng kiến của Đức Phật và chư 
tăng, bay lên không trung, dùng lửa tam muội tự thiêu thân. 
Sau đó, Đức Phật nói, theo bản dịch của ngài AnandajJoti, đoạn 
cuối bản kinh là: 


The body broke up, perception ceased, / All feelings became 
cool, / Mental processes were pacffed, / cOHSCiOMSH€SS came 
fO resí.” 


(Dịch: Thán tan rã, tưởng tịch diệt / T, ất cả thọ trở thành nguội 
lạnh / Các tâm hành tịch lặng / Thức an nghỉ.) (4) 


Ghi nhận, nhà sư Sujato thuộc truyền thống Theravada Úc 
châu, cũng xuất phát từ Thái Lan, nhưng chủ trương không 
hoàn toàn dựa vào Abhidhamma vì cho là nhiều điều trong đó 
không thấy trong kinh nào hết; và hầu hết Kinh Phật nói thức 


81 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


diệt là giải thoát, trong khi không hề có chỗ nào nói minh bạch 
rằng Niết Bàn là thức. Dù đó là thức nào đi nữa. Trong khi đó, 
nhà sư Hoa Kỳ Thanissaro, thuộc truyền thống Theravada Thái 
Lan và cũng là một người dịch phần lớn Kinh Pali sang tiếng 
Anh, nói rằng giải thoát (hiểu là Niết Bản) chính là “2c không 
đặc tướng.” Thật sự là cũng có môt số kinh nói như thế. 


Đức Phật nói trong Kinh SN 12.64 rằng giải thoát là khi "zơï 
nào thức không an trú" (Bản dịch Bodhi: Where consciowusness 
does not become established and come to growith; Bản dịch 
SujJato: Where consciousness is not established and doesn 1 
ørow) và Đức Phật so sánh thức y như tia năng mặt trời chiếu 
vào căn nhà 3 cửa số ở 3 hướng Bắc, Nam, Đông thì tia năng 
không chiếu vào tường phía Tây (vì không có tường phía Tây), 
không chiếu vào đất (nêu không có đất), không chiếu vào nước 
(nếu không có nước)... và đó là giải thoát. Tức là, Niết Bàn là 
nơi thức không an trú vào đâu. Trích Kinh SN 12.64, bản dịch 
Thầy Minh Châu: 


"Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không có tham, không 
có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú. Chỗ nào không 
có thức an trú, chỗ ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không 
có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ 
nào không có các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái 
sanh trong tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong 
tương lai, chỗ ấy không có sanh, già chết trong tương lai." (5) 


Trong Trường Bộ, nơi Kinh DN 11, Đức Phật nói rằng đó chính 
là một thức vô biên, không thể thấy. Như thế, chữ “/hức” có vẻ 
như có hai nghĩa, “một thức diệt tận” và “một thức biến thông 
hết thảy xứ”... Trích bản dịch Kinh DN I1, bản dịch Thầy 
Minh Châu: 


“Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết thảy xứ. Ở 


đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại không có chân đứng. 
Ở đáy, cũng vậy dài, ngăn, tê, thô, tịnh và bát tịnh. Ở đây danh 


82 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


và sắc tiêu diệt hoàn toàn. Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều 
diệt tận”. (6) 


Bhikkhu SuJato không đồng ý ý với cách giải thích của Bhikkhu 
ThanIssaro, và nói như thể là rơi vào lý luận của Bà La Môn về 

“một thức vũ trụ...” và nói rằng "true liberation is the ending 
oƒ all consciousness" (giải thoát thực sự là kết thúc toàn bộ tất 
cả các thức). Ba bài lý luận này của Bhikkhu Sujato có thể đọc 
ở link (7). 


Như thế, chúng ta thấy ba cách giải thích khác nhau của quý 
Thây Theravada, trong đó chỉ riêng truyền thống Ajahn Chah 
nói tới một “Bản Tâm” (Original Mind) nghe y hệt văn phong 
Thiền Tông, rằng tức Tâm, tức Phật. Theravada có thê dịch là 
Trưởng Lão Bộ, một số người dịch không chính xác sang tiếng 
Việt là Phật Giáo Nguyên Thủy. Bởi vì Phật pháp tận nguồn 
những năm đầu Đức Phật hoằng pháp là nằm trong 2 nhóm 
Kinh Nhật Tụng Sơ Thời (8), đó là thời kỳ giáo đoàn chưa 
đông, Đức Phật trong kinh còn dạy là người tu hãy sống như 

con tê giác một sừng, nên đi đơn độc trong rừng (có lẽ lúc đó 
chưa có tự viện); giáo lý thời kỳ này y hệt như Kinh Kim Cang 
và Bát Nhã Tâm Kinh, chủ yêu nói răng phải vượt cả bờ này 
và bờ kia, và ngay cả Phật pháp cũng phải rời bỏ. 


Chỉ tới Đại Thừa và Kim Cang Thừa là nói rõ răng Tâm tức là 
Phật, là Niết Bàn. Khởi đầu giáo lý Đại Thừa là Kinh Pháp 
Hoa, khi đưa ra khái nệm rằng tất cả chúng sanh đều có Phật 
Tánh, rằng Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp 
chứ không phải chỉ mới ở trong kiếp Thái tử Tất Đạt Đa, và 
rằng pháp thân Phật hiện hữu suốt thời gian vô tận và châu biến 
khắp không gian vô tận. Cũng như cõi đời nhiễm ô là bùn, là 
Tục Đề, nhưng hoa sen vẫn trong sạch vượt lên, là Chân Đề, là 
Phật Tánh bị che mờ nhưng bất khả hủy diệt. 


Trong khi khái nệm Bồ Tát Hạnh không được Đức Phật nhắn 
mạnh trong các Kinh Pali và Kinh A Hàm, Kinh Duy Ma Cật 


83 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


nâng cao thêm vai trò Cư sĩ Bồ tát qua đương cơ là ngải Duy 
Ma Cật, một vị hiện thân cư sĩ nhưng trí tuệ và hạnh nguyện 
siêu xuất hơn các vị A La Hán. Trước đó Đức Phật nói trong 
Trung Bộ, Kinh MN 34, qua bản dịch của Thầy Minh Châu nói 
về Hạnh Bồ Tát, dạy về những cách đề làm sao lùa được tất cả 
bò qua sông, kế cả “con bò còn nhỏ mới sanh, con bò này nhờ 
chạy theo con bò mẹ, vừa chạy, vừa kêu, sau khi lội cắt ngang 
dòng sông Hằng, cũng qua bờ bên kia một cách an toàn”... 
dạy Phật Tử không nên bỏ rơi bò con, bò yếu nào cả, mà phải 
suy tính sao cho lùa hết qua sông. 


Tới Kinh Duy Ma Cật, tư tưởng Bồ Tát đây xa thêm một mức: 
Bồ Tát bệnh khi chúng sinh bệnh, và Bồ Tát hết bệnh, khi 
chúng sinh hết bệnh. Chúng ta có thể thắc mắc: Tại sao quý 
ngài Bồ Tát có thể làm một nhiệm vụ gần như bất khả như thế 
(nếu nhìn theo Tục Để)? Câu trả lời: trong cái nhìn của Tánh 
Không, các hạnh như thế mới gánh vác nỗi, và trong cái nhìn 
Chân Đé, dâm nộ si nơi thực tướng cũng là giải thoát, là Niết 
Bản. Bài viết "Giới Thiệu Kinh Duy Ma Cật" của Thầy Thích 
Tuệ Sỹ, ghi chỗ này như sau: 


"Về mặt thực tiễn hành đạo, như giải thích của Đại sư Trí Khải, 
Duy Ma Kinh huyễn sớ, dẫn chứng phẩm 7 "Quán chúng sinh": 
"Đối với hạng người tăng thượng mạn, Phật nói diệt trừ dâm, 
nộ, sỉ là giải thoái. Với hạng người không tăng thượng mạn, 
Phật nói thể tính của dâm, nộ, sỉ chính là giải thoát." Và Đại 
sư nêu ý kiến: "Thể tính M nộ, sỉ là chân tính bất tư nghị, 
lấy giải thoát làm thể. "..." (9) 


Trong khi đó, Kinh Thắng Man đưa tư tưởng Đại Thừa tới một 
chân trời mới, khi một phụ nữ (Thắng Man phu nhân) được thọ 
ký thành Phật, và cho rằng Niết Bàn của các vị A La Hán và 
Duyên Giác còn bắt toàn. Phật Tánh nơi đây giải thích theo 
Như Lai Tạng. 


84 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tất cả các quan điểm về giải thoát, về Pháp Thân Phật, về Niết 
Bàn của Đại Thừa và của Kim Cang Thừa đều chỉ có thể hiểu 
được trong khái niệm Niết Bàn Diệu Tâm. Tuy các kinh nảy là 
hậu tác, nhưng phân lớn đều có cội gốc từ các Kinh Nikaya và 
Kinh A Hàm. Có thể hiểu răng tất cả kinh điển Bắc Tông đều 
chỉ cách nhìn vào tâm hành giả, chứ không phải là một lý thuyết 
về hình thành vũ trụ như kiểu các nhà vật lý lý thuyết. Có thể 
dẫn ra một thí dụ, rằng vạn pháp đều phải quán về tâm, như khi 
ngài Huệ Năng giải thích về Kinh A Di Đà: khuyên Thiện tri 
thức trừ thập ác là đi được mười muôn, sau trừ tám cái tà là 
vượt tắm ngàn, mỗi niệm thấy tánh thường hành bình trực, đến 
như trong khảy móng tay, liền thấy đức Phật A-di-đà. Chúng 
ta có thể tin rằng, theo ý ngài Huệ Năng, tất cả lời dạy trong 
Đại Thừa và Kim Cang Thừa đều nên nhìn vào tâm, chứ không 
phải là một ống kính thiên văn hướng lên bầu trời trăng sao. 


Kinh SN 38.1 ghi lời ngài Xá Lợi Phất, bản dịch Thầy Minh 
Châu: “..đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận sỉ, đây gọi là 
Niết-bàn... con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến chứng 
đắc Niễt-bàn ấy, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, 


chánh định." (10) 


Như thế, thuần túy là hoạt động của thân và tâm. Như thế, lời 
dạy Đức Phật (qua lời ngài Xá Lợi Phất) rất minh bạch: Niết 
Bàn không thể có ở đâu ngoài các hoạt động của thân và tâm, 
và khi thân này lìa đời sẽ là một bước (chữ “bước” -- nghe cũng 
không ồn) để từ Niết Bàn hữu dư sang Niết Bàn vô dư, nếu 
chúng ta hoản tất con đường giới-định-huệ của Bát Chánh Đạo. 


Đức Phật nói rằng Niết Bàn không phải là chuyện trên mây, 
hay chuyện bên kia núi. Niết Bàn là phi thời gian (không hạn 
lượng trong thời gian), là cái thiết thực, là cái thấy trực tiếp 
ngay ở khoảnh khắc khả nghiệm. Kinh AN 3.55 ghi lời Đức 
Phật, qua bản dịch Thầy Minh Châu, cho thấy Niết Bàn hiền lộ 
ngay khi tham sân si biến mất: 


85 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


"Khi vị ấy, này Bà-la-môn, cảm thọ tham ái được đoạn tận, 
không có dự tàn, cảm thọ sân được đoạn tán, không có dư tân, 
cảm thọ sỉ được đoạn tận, không có dự tàn. Như vậy, này Bả- 
la-môn, Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến 
để mà thấy, có khả năng hưởng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu." 


Đối chiếu bản dịch của Bodhi: "JĐhen, brahmin, one 
experiences the remainderless destrucfion of lust, the 
remainderless destruction oƒ hatred, and the remainderless 
destruction oƒ delusion, it is in this way, too, that nibbana is 
directly visible, Immediale, inviting one tfo come qnd see, 
applicalle, to be personally experienced by the wise.` 


Người trí thấy nghe trực tiếp, là tức khắc Niết Bàn. Nghĩa là, 
không ngăn cách bởi không gian tới cõi Phật Tây Phương hay 
Đông Phương, không ngăn cách bởi thời gian quá hiện vị lai. 
Nghĩa là, bất kỳ những gì hạn lượng đều không phải Niết Bàn. 
Nghĩa là, không buộc là phải ngồi hay đứng, cũng không có 
nghĩa là phải chờ đúng giờ để tụng kinh hay ngồi Thiền. Nghĩa 
là, Niết Bàn là hành hoạt của tâm, vì “thấy, biết, kinh nghiệm 
trực tiếp” là chuyện của tâm. Nếu nói có một “thức tịch diệt” 
mới nghiệm được Niết Bản, hắn thức này là hữu vi, do duyên, 
do tập, có sinh khởi và có tịch diệt. Vậy thì, thức nào là vô vị, 
lia sinh diệt? Trả lời câu này là ngã rẽ trăm đường bộ phái. 


Đối với Thiền Tông, lời dạy truyền thống là hãy nhìn thế giới 
và thân tâm như là ảnh trong tánh sáng của gương tâm (minh 
kính), tức là nêu không có tâm hoạt động với chức năng như 
một chiếc gương có tánh phản chiếu, thì sẽ không có thân, tâm 
và thế giới. Và trong tánh sáng của gương tâm, thì trí tuệ Bồ 
Đề không hề có thể gọi gì là cây, cũng như gương sáng cũng 
chăng phải đải gì, rốt ráo thực tướng chính là Tánh Không, thì 
có bụi nào bám đâu (Huệ Năng: Bồ Đề bốn vồ (hụ, mình kính 
diệc phi đài, Bồn lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần ai). Có nghĩa 
là, Thiền Tông yêu cầu nhìn thấu suốt bản tánh trong tâm vốn 


86 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


là tánh không, lả tánh sáng [chiếu], là tánh vốn không bụi nào 
bám được. Chỉ nhìn tâm thôi, không nhìn gì khác. 


Về sau, bản chú giải Kinh A Di Đà Sớ Sao gọi tánh này là: linh 
minh đồng triệt, trạm tịch thường hằng. Nghĩa là nhìn gương 
tâm này thôi, nêu có nhìn về hướng đông tây nam bắc chỉ là 
phương tiện. Kinh A DI Đà Sớ Sao, với thuật gia là ngài Chu 
Hoằng, ngay đoạn mở đầu là nói về bản tâm: 


"CHÁNH VĂN: Bản thể của tự tính là: Linh (lỉnh thiêng), 
Minh (sáng suốu), Đẳng (rỗng rang), Triệt (thông thấu), Trạm 
(rong trẻo). Tịch (vắng lặng), Thường (còn), Hằng (lâu), 
chẳng phải trược, chăng phải thanh, không lui, không tới, rất 
lớn thay cái chơn thể của nó không thể nghĩ bàn được, phải 
chăng chỉ có tự tảnh của chúng ta mới như vậy?" (12) 


Tới đoạn thứ nhì của Kinh A Di Đà Sớ Sao, ngay dòng đầu là 
nói lên tâm pháp đón ngộ: "Lóng đục thành trong, trở trái làm 
mặt, vượt khỏi ba kỳ trong một niệm..." Ngay một niệm thôi, 
nghe y như Huệ Năng. Kinh A Di Đà hóa ra tuyệt vời như thế, 
vì đó là ngôn phong của Đức Phật nơi các đoạn vừa nói, rằng 
“Niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu.” Như thế, Tịnh Độ cũng là lời Phật dạy để chứng ngộ 
Niết Bàn vượt thời gian, chứ không chờ tới khi từ trần. 


Hầu hết Kinh Phật là dạy nhìn thế giới trong vả ngoài (nội xứ 
và ngoại xứ) qua gương tâm. Cu thê thây rằng, Đức Phật từng 
dạy hãy nhìn thế giới như là mắt và cái được thấy, vân vân... 
Kinh SN 34.23 ghi lời Đức Phật nói về Tất Cả (The AII) chỉ có 
nghĩa là: "Các fb kheo, cái gì là tất cả? Mắt và cái được thấy, 
tai và cái được nghe, mũi và cải được ngửi, lưỡi và cải được 
nếm, thân và cái được chạm xúc, tâm và cái được tâm nhận 
biết." Ngoài ra là nằm ngoài giới vức của chúng ta. Nghĩa là, 
tất cả thế giới của chúng sinh chỉ là như thế, được chiếu rọi 


87 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


qua gương tâm. Nếu có gì thêm nữa, thì ở ngoài cái nhận biết 
của chúng ta. 


Như thế, theo Kinh Pháp Bảo Đản của ngài Huệ Năng, và theo 
Kinh A Di Đà Sớ Sao (bản của thuật gia Chu Hoằng), tất cả 
chúng sinh vốn trong tự tánh đã là giải thoát, đã là Niết Bàn, 
nếu có buộc gì chỉ là tự buộc thôi. Đức Phật cũng từng nói như 
thê 


Trong một kinh Đức Phật nói rằng tự thân mắt và cái được thấy 
không phải là ràng buộc nhau. Kinh này là Kotthita Sutta, có 
ký số là SN 35.191 theo bản dịch của Thanissaro, có ký số SN 
35.232 theo hai bản Anh dịch của Bodhi và Sujato, có ký số 
SN 35.228 theo bản dịch của Thầy Minh Châu (13). Nghĩa là, 
các pháp nơi mắt và cái được thấy (tai và cái được nghe...) tự 
thân là Niết Bản, chỉ bị ràng buộc là tự mình thôi, vì tham ái 
khởi lên. Đức Phật nói, nếu con mắt là trói buộc (kiết sử) của 
cái được thấy, hay ngược lại... thì sẽ không có con đường giải 
thoát. Cũng y hệt như bò đen và bò trắng nơi xe bò, bị ách và 
dây buộc lại, và do vậy khi gỡ ách và dây (tham ái) thì tự động 
mắt, tai... và cái được thấy, cái được nghe... nơi nơi đều là giải 
thoát. Nghĩa là, chìa khóa giải thoát vân là nơi tâm. 


Do vậy, Đức Phật trong rất nhiều kinh nói rõ chìa khóa giải 
thoát là: 


— như trong Kinh SN 35.54: "biết và thấy mắt là vô thường, 
kiêt sử bị nhô sạch..." (knowing and seeing the eye as 
Impermanent, the fetters are ø1ven up...) 


— như trong Kinh SN 35.55: "biết và thấy mắt là vô ngã, kiết 
sứ bị nhô sạch..." (knowing and seeing the eye as nof-self, the 
fetters are uproofed... ) 


Có một kinh, Đức Phật nói nhiều phần "ký ức và niệm" 
(memorIes and thoughts) dân tới trói buộc, và thây như thê thì 
phải xóa sô ký ức, nhô sạch các niệm. Tới khi nào thây, nghe 


88 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


mà không có bắt thiện pháp khởi lên, khi ký ức và niệm không 
ràng buộc mình nữa mới gọi là thành thục tâm (mastery). Nơi 
đây bản Anh dịch của Sujaro trong Kinh SN 35.96 viết: "Kji 
mắt của một nhà sư nhìn thấy cải được thấy, với bất thiện pháp 
khởi lên: kỷ ức và niệm nhiều phân dân tới ràng buộc. Giả sử 
rằng sư này không dung dưỡng chúng, nhưng rời bỏ chúng, cắt 
bỏ chúng, trừ diệt chúng và xóa sạch chúng. Họ nên hiểu: 'Các 
thiện pháp của mình không suy thoái. Như thế, Đức Phật 

là không thối thất'." (tương tự với tai, mũi, lưỡi, thân, ý) 


Tuy nhiên, như đã nói ở trên, khi chúng ta biết rằng bản tánh 
của tâm là linh minh đồng triệt, chúng ta có thể nhìn vào tánh 
rỗng rang của gương tâm đề thấy rằng mắt (tai...) và cái được 
thấy (cái được nghe...) đều có tự tánh là Không, và đó là giải 
thoát. Trong nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời, khi chư tăng tụng 
đọc các năm đầu Đức Phật hoằng pháp, có Kinh Sn 5.15 nói 
hãy nhìn cả trong và ngoài đều là Không: 


"L119. JĐức Phát] Hỡi Moghardja, hãy luôn luôn tỉnh thức và 
nhìn thế giới như rỗng rang, với cái nhìn về tự ngã đã bứng 
gốc, người đó sẽ vượt qua sự chết. Thân Chết không thể thấy 
người đã nhìn thế giới này như thể " 


Về sau, Ngài Long Thọ lập thuyết Nhị Đề (Chân Đề là thực tại 
tuyệt đối, Tục Đề là thực tại tương đói) chủ yếu dựa vào các 
lời dạy Đức Phật thời kỳ ban đầu này. Và lý luận rất phức tạp 
của Long Thọ cũng là một cách nhô sạch tất cả mê mờ phiền 
não để chỉ ra bản tánh linh minh đồng triệt của Niết Bản Diệu 
Tâm, tức là rỗng rang tự giải thoát. 


Kinh Sn 4.15 trong Nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời ghi lời Đức 
Phật dạy rằng chúng sanh thực sự vẫn đang ở trong Niết Bản 
dưới cái nhìn Chân Đề, bất kê là đang thọ khổ luân hồi trong 
Tục Đề, trích: 


89 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“949. Hãy để lụi tàn những sì đã qua, hãy để mặc kệ những gì 
chưa tới, không dính mác tới những gì hiện tại, ngươi sẽ sông 
trong an tĩnh hòa bình.” (16) 


Tức là, người giải thoát sống trong thời gian, nhưng tâm vẫn 
lia thời gian. Tức là, tuy sống trong khung thời gian, có quá 
khứ, có hiện tại, có vị lai, nhưng Đức Phật dạy pháp an tâm là 
hãy xa lìa cả ba thời, không dính gì tới săc-thanh-hương-vị- 
xúc-pháp của quá, hiện, vị lai. Và đó là Niết Bản ngay ở thân 
ngũ uân này. Đức Phật dạy hãy an trú tâm nơi cái Niết Bàn đó 
không dính mắc gì tới thời gian đó ngay trong thân ngũ uẫn có 
già chết này. Chỗ này tương tự như khi Đức Phật và các vị A 
La Hán vân có niệm sinh, niệm diệt, vẫn nói chuyện, vẫn làm 
kệ, làm thơ, vẫn đi lại trong thế giới sanh diệt nhưng không lìa 
Bản Tâm rỗng rang, quý ngài vẫn an trú rất mực vắng lặng nơi 
Niết Bàn. Theo ngài Long Thọ, hai thế giới này không lìa nhau, 
như ảnh hiện trong tánh gương, không một nhưng cũng không 
hai, không đồng nhưng cũng không dị; tương tự như sóng với 
nước, sóng không là nước nhưng sóng không lìa nước. Đó cũng 
là ý nghĩa của Bát Nhã. 


Chính ngay nơi khi chúng ta đi đứng nằm ngôi trong cái xa lìa 
cả ba thời quá, hiện, vị lai, đó là lúc chúng ta thọ dụng Niệt 
Bàn, và đó là cảnh giới được Đức Phật mô tả trong Kinh Ud 
3:6: 


"Chư tăng, có một cái không sanh, không hình thành, không 
tạo tác ra, không phải hữu vi. Chư tăng, nếu không có cái 
không sanh, không hình thành, không tạo tác ra, không phải 
hữu vi đó, quý vị sẽ không có thể thoát ra khỏi cải được sanh, 
cải được hình thành, cái được tạo tác và là cải hữu vị. Nhưng 
vì có cải không sanh, không hình thành, không tạo tác ra, 
không phải hữu vi, nên quỷ vị biết có một lỗi thoát ra khỏi cải 
được sanh, cải được hình thành, cải được tạo tác và là cái hữu 
vi." 


90 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Nơi cái không sanh, không hình thành đó, là một tâm chói sáng, 
và bụi là bám từ ngoài vào (Kinh AN 1.51, bản dịch Thầy Minh 
Châu: “7m này, này các Tj-kheo, là sáng chói. Và tâm này 
bị ô nhiễm bởi các cấu uề từ ngoài vào. Kẻ phàm phu ít nghe, 
không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy, Ta nói rằng tâm kẻ 
phàm phu ít nghe, không được íu tập. `). Và vì bụi từ ngoài vào, 
nên mới có thể tu tập để bụi rơi rụng. Kinh AN 1.51 cũng là 
một điểm tranh luận của bộ phái. Nhiều vị sư Theravada nói 
đây không phải là Bản Tâm, mà tâm chói sáng là do tu mà 
thành. Nhưng ngài Đạt Lai Lạt Ma đời 14, trong sách 
“Samsara, Nirvana, and Buddha Nature” ẫn bản 2018, nxb Th 
Library of Wisdom and Compassion, nơi trang 291 nói rằng 
phẩm chất tâm chói sáng này chính là Phật Tánh (Buddha 
Nature). 


Thiền Tông đứng chung lập trường với ngài Đạt Lai Lạt Ma, 
và thường gọi đó là Tự Tánh. Do vậy, bài kệ của Ngài Huệ 
Năng nghe y hệt như các kinh vừa dẫn (Kinh Ud 3.8, Kinh AN 
1.51), theo Kinh Pháp Bảo Đàn, bản dịch Thầy Duy Lực: 


"Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, / Đâu ngờ tự tánh vốn 
chẳng sanh diệt, Đâu ngờ tự tánh vốn tự đây đủ, / Đâu ngờ tự 
tánh vốn chẳng lay động, / Đâu ngờ tự tánh hay sanh vạn 


pháp!" (18) 


Vì tự tánh vốn tự thanh tịnh, vốn chăng sanh diệt, người ngộ lý 
nảy có thể tức khắc xa lìa tham sân si mà không cần mài gạch 
làm gương (nói theo ngôn phong các Thiền sư). Và đó là một 
pháp được Đức Phật dạy trong Kinh Bahiya. Sau khi nghe Đức 
Phật dạy, ngài Bahiya tức khắc chứng quả A La Hán: 


"Trong cái được thấy sẽ chỉ là cái được thấy; trong cải được 
nghe sẽ chỉ là cái được nghe; trong cải được thọ tưởng sẽ chỉ 
là cái được thọ tưởng; trong cái được thức trì sẽ chỉ là cải được 
thức tri. ` Cứ thế mà tu tập đi, Bahiya. 


9] 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Khi với ông, này Bahiya, trong cải được thấy chỉ là cái được 
thấy... [nhân tới]... trong cái được thức tri chỉ là cải được thức 
tri, thì rồi Bahiya, ông sẽ không là 'với đó.' Này Bahiya, khi 
ông không là 'với đó, ` thì rôi Bahiya, ông sẽ không là Trong 
đó. ` Này Bahiya, khi ông không Trong đó, ` thì rồi Bahiya, ông 
sẽ không ở nơi này, cũng không ở nơi kia, cũng không ở chặng 
giữa. Thế này, chỉ thế này, là đoạn tận khổ đau." (19) 


Cần ghi chú rằng: nơi nảy, nơi kia, chặng giữa cũng được dịch 
là quá khứ, vị lai và hiện tại. Thiền sư Thích Phước Hậu (1S66 
- 1949) có để lại một bài thơ, có thể xem như một phiên bản 
của Kinh Bahiya: "Kinh điển lưu truyền tám vạn tư / Học hành 
không thiếu cũng không dư / Đến nay tính lại đà quên hết / Chỉ 
nhớ trên đầu một chữ Như." 


Hiển nhiên là không mấy vị siêu xuất như cổ đức. Do vậy, 
Thiền Tông dạy qua nhiều phương tiện. Trước tiên là dạy lý 
luận để ngộ táảnh. Đơn giản nhất là học thuộc và tụng bài Bát 
Nhã Tâm Kinh. Hay là đọc tụng Kinh Kim Cang. Ngoài các 
kinh này ra, các Thiền sư thường dùng thân giáo trong đời 
thường, vì ngôn ngữ chỉ là phụ thuộc. Ngay khi chúng ta dùng 
lời nói hay chữ viết, thường là vướng thêm vào một bức màn 
sương khói của ý thức, do vậy lời nói cũng như ngón tay chỉ 
trăng. 


Có một cách để tập nhìn vào Bản Tâm: nhìn vào nơi niệm 
trước đã diệt và niệm sau chưa sanh. Chính ngay nơi đó, nhìn 
vào nơi niệm chưa sanh đó, còn gọi là Sơ Tâm, tức là Tâm Ban 
Đầu, hay Tâm Hài Nhi, nơi chưa hình thành niệm. Cũng có thể 
gọi là nhìn vào vô niệm. Nhìn như thế, cũng là nhìn vào cái 
chưa sanh khởi, hay nhìn vào cái chưa được biết, cái Unkown, 
cái bất khả tư lường. Nhìn một thời gian sẽ thấy tương tự như 
cách nhìn của Thoại Đầu hay Công Án, tức là tỉnh thức với 
“tâm không biết” và tâm này không phải là tâm mài giữa hay 
tâm đề mài giữa, vì là tâm lặng lẽ chưa hiển lộ nơi bất kỳ sắc- 
thanh-hương-v]-xúc-pháp nào. 


92 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Nhà sư Nguyễn Thế Đăng giải thích về cách nhìn này qua bài 
việt nhan đê “Giải thoát năm giữa hai tư tưởng” trích như sau: 


“Giữa hai tư tưởng, khoảng trồng không có tư trởng ấy, không 
có một duyên sanh nào cả, không có một chủ thể cái tôi nào 
cả, không có một đổi tượng nào cả. Trong khoảng trồng không 
giữa hai tư tưởng không có sự tương tục của một cải tôi hay 
một cái ở ngoài tôi. Sự tương tục của chấp ngã và chấp pháp 
tạm thời bị cắt đứt. Chính đây là trạng thái vô ngã, vô pháp. 
Chính đây là trạng thái tảnh Không, mà ở nơi tâm thức thì gọi 
là tâm Không. Chính đáy là cảnh cửa mở vào không gian giải 


thoát.” (20) 


Nhìn nơi niệm trước đã diệt và niệm sau chưa sanh, là tỉnh thức 
thuần túy, không hề có một nỗ lực cố găng nảo, vì tất cả nỗ lực 
cô găng đều làm mất cái nhìn khoảnh khắc đó. Khi nhìn như 
thế, tất cả tham sân sĩ khi khởi lên sẽ tự nhiên biến mất vào bầu 
trời chiêu diệu của bản tâm. Đó là nơi của tịch lặng, nơi không 
lời để nói, nơi hoản toàn rỗng rang của tánh không và tỉnh thức. 
Giữa hai niệm luôn luôn là tâm ban đầu, là tâm không biết. Bạn 
sẽ thấy nơi đây cũng là một thức tịch diệt, cũng là một thức 
không an trú vào nơi đâu; ngay nơi đây, lìa cả Hữu và Vô, 
không phải là Vô Tâm cũng không là Hữu Tâm. Và là nơi văng 
bặt tham sân si. Chỉ trong cái nhìn này mới thấy thể tánh tham 
sân si cũng là tánh không, cũng là Niết Bàn. Nơi cái nhìn này 
mới hiểu được Kinh A Di Đà Sớ Sao: vượt khỏi ba kỳ trong 
một niệm. Đây chính là một pháp rất mực tiện dụng của Thiền 
Tông vậy. 


GHI CHỨ: 


(1) Kinh Milanda Vấn Đạo: 
https://legacy.suttacentral.net/vn/miló.3.9 

(2)A Taste of Freedom: 
https://www.accesstoInsight.org/Iib/tha1/chah/atasteof.html 





93 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


(3) Kinh SN 12.59, HT Minh Châu: 
https://suttacentral.net/sn12.59/vi/minh_chau 


Kinh SN 12.59, Bhikkhu SuJato: 
https://suttacentral.net/sn12.59/en/sujato 


(4) Kinh Ud 8.9: https://suttacentral.net/ud8§.9/en/anandaJoti 
(5) Kinh SN 12.64: 

hffps://suttacentral.net/sn12.64/viminh_ chau 
(6) Kinh DN 11: https://suttacentral.net/dnl 1/viminh_ chau 
(7) Nibbana 1s not viññãna. Really, 1t Just 1snt: 


hffps://sujato.wordpress.com/201 1/05/13/vinna%E1I%B9%87a- 
1s-nof-nibbana-really-1t-Just-1sn%E2%809%9901/ 























Nibbana 1s still not Viññãna: 
https://suJato.wordpress.com/201 1/05/18/nibbana-1s-still-not- 
vinna%E1I%B9%87a/ 

Nibbana remains not Vinnana: 


hffps://sujato.wordpress.com/201 1/05/21/mibbana-remains-not- 
vinnana/ 


(5) Kinh Nhật Tụng Sơ Thời: 
hffps://thuvienhoasen.org/a30590/kinh-nhat-tung-so-thoi 

(9) Giới Thiệu Kinh Duy Ma Cật: 
https://thuvienhoasen.org/a1205/g1oi-thieu-kinh-duy-ma-cat 

(10) Kinh SN 38.2: 
https://suttacentral.net/sn38.1/viminh_chau 

(11) Kinh AN 3.55: 
hffps://suttacentral.net/an3.55/viminh_ chau 

(12) Kinh A DI Đà Sớ Sao: 
hffps://thuvienhoasen.org/p27a5725/quyen-lI-01 

(13) Kinh Kotthita Sutta, HT Minh Châu dịch: 
hffps://suttacentral.net/sn35.228/vi/minh_ chau 


(14) Kinh SN 35.96, bản SuJato: When a mendIicant sees a 
sight with the eye, bad, unskillful phenomena arIse: memorIes 














94 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


and thoughts prone to fetters. Suppose that mendicant doesn”t 
tolerate them but gives them up, gets rid of them, eliminates 
them, and obliterates them... 
https://suttacentral.net/sn35.96/en/suJato 


(15) Kinh Šn 5.15: https://thuvienhoasen.org/p I5a30626/sn- 
5-15-mogharaJa-manava-puccha-cac-cau-hoi-cua-mogharaJa 


(16) Kinh Šn 4.15: https://thuvienhoasen.org/p I 5a30608/sn- 
4-15-attadanda-sutta-kinh-ve-bao-luc 


(17) Kinh Udana 3.8: 
hffps://suttacentral.net/ud8§.3/en/anandaJoti 

(18) Kinh Pháp Bảo Đàn: 
https://thuvienhoasen.org/p16a68§ L/pham-tua-thu-nhat 

(19) Kinh Bahiya: https://thuvienhoasen.org/a14273/bai- 
phap-khan-cap-bahiya-sutta 

(20) Giải thoát nằm giữa hai tư tưởng: 
hffps://thuvienhoasen.org/p25a27133/g1ai-thoat-nam-g1ua-haI- 
tu-tuong 

















95 


ĐỌC 
“PHẬT ĐIỂN PHỔ THÔNG: 
DẪN VÀO TUỆ GIÁC PHẬT” 


Ấn phẩm “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật” 
(DVTGP) là tuyển tập Kinh vả luận ghi từ 3 truyền thống: 
Thượng Tọa Bộ, Đại Thừa, Kim Cang Thừa. Sách dày 850 
trang, chữ nhỏ. Do vậy, khi viết bài này, dù nói là “đọc sách” 
hay nói là “giới thiệu sách” cũng chỉ là mạo phạm. Cũng y hệt 
như vào một thư viện Phật học không lồ, và tự biết rằng sức 
người chỉ có thể đọc một phần rất nhỏ, nơi một góc các kệ sách 
thư viện. Người viết tự biết là không dễ đề viết về ấn phẩm này, 
dù là với nhiệt tâm muốn mời gọi độc giả tìm đọc, để thỉnh ấn 
phẩm này. Đúng ra, những dòng chữ này xin là “vài suy nghĩ 
rời” về một ân phẩm rất cần thiết cho người học Phật. 


Người viết ước mơ răng sách này nên in vài chục triệu ấn bản, 
trao tặng tất cả Phật Tử và những người quan tâm về Phật học. 
Tuyển tập Phật Điển nảy để đọc một đời, không chỉ để đọc 
trong một tuần, một tháng hay một năm. 


Một điểm nữa, nói “đọc” hay “ 'giới thiệu” sách Phật Điền chỉ 
là nói theo kiểu ngôn ngữ phàm trân. Bản thân mình có tư cách 


96 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


gì mà làm như thế. Nơi đây, chỉ là lạm dụng ngôn ngữ thôi. Bởi 
vì Kinh là Lời của Phật, làm sao mình dám làm như khi gặp 
các tác phẩm truyện hay thơ trong đời thường. Tuy nhiên, nêu 
lặng lẽ chắp tay, đặt bộ Phật Điển này lên bàn thờ thì lại có lỗi 
khác, vì không quảng diễn một vài điểm có thể lợi ích cho một 
số độc giả. 


Thêm nữa, đâu có phải chỉ đọc một tuần hay một tháng là xong. 
Kinh Phật đôi khi có những kinh rất ngắn, mà phải đọc trọn 
đời. Đó là chưa kể, có những kinh hướng dẫn tu tập, ngay cả 
các kinh quen thuộc, tu vẫn là cả một đời, như Từ và Bi nơi 
trang 486, như Chỉ và Quán nơi trang 527, như Bốn Niệm Trụ 
(thường dịch là Tứ Niệm Xứ) nơi trang 531, Niệm Hơi Thở nơi 
trang 538, hay Quán Vô Ngã nơi trang 660 là pháp tu trọn đời 
--- không chỉ để đọc hay đề tụng, vì đọc tụng thì không vào sâu 
được. Nói chung, ân phẩm DVTGP lả cuốn sách với trang nào 
cũng cần đọc, với dòng chữ nào cũng cần trân trọng. 


Sách “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật” thực 
hiện với Chủ biên bản dịch Việt là Lê Mạnh Thát và Tuệ Sỹ, 
ân hành do Hương Tích và NXB Hồng Đức. Sách này là một 
dự án của Hội Đồng Vesak Quốc Té, đặt tại Đại Học MCU của 
Thái Lan. Kết tập và soạn tập sách này là nhiều Biên tập viên 
và dịch giả quốc tế. Trong đó, phía người Việt có Hòa Thượng 
Thích Tuệ Sỹ, GS TS Lê Mạnh Thát, và GSTS Thích Nhật Từ. 
Biên tập viên và dịch giả tiếng Việt, với Tổng biên tập là Thầy 
Thích Tuệ Sỹ, và các vị phiên dịch là: Thích Hạnh Viên, Thích 
Nữ Khánh Năng, Thích Thanh Hòa, Pháp Hiền Cư sỹ, Nguyễn 
Quốc Bình. 


Duyên khởi sách này là từ Hội nghị lần thứ nhất của Hội Đồng 
Tăng già Thế Giới tại Colombo năm 1967, một số khoảng 20 
học giả Phật Giáo tuyên chọn từ ba truyền thống Phật Giáo đảm 
trách dự án này. Trưởng Biên tập là Hòa Thượng GS TS Phra 
Brahmapundit viết, “Trong suốt bảy năm, ủy ban biên soạn đã 
tổ chức không dưới 20 hội thảo chuyên đề tại MCU để phát 


97 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


huy nhận thức và triển khai phương án cụ thể. Khoảng 490 trích 
đoạn từ các kinh điển và các luận thư hậu kỳ cùng với các sớ 
thích của ba truyền thống Phật giáo được tuyển dịch trong tác 
phẩm này hợp đồng giới thiệu những gì Đức Phật đã thuyết... 
(DVTGP, trang 10) 


Như thế, sách này có thể gọi là đầy đủ các cốt tủy của Phật 
Học. Độc giả có thê thỉnh sách này ở: 


Thư Quán Hương Tích, 

308/12 Nguyễn Thượng Hiền, 

P.5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. 
Email: huongtichbooks)gmail.com 


Cuốn sách nảy mênh mông như thé, biết làm sao viết một bài 
mà giới thiệu được? Do vậy, nơi đây sẽ chỉ nêu lên một truyền 
thuyết thường được nhắc tới trong Thiền Tông, và in lại trong 
sách DVTGP ở trang 749. Đề mục này trong sách là “M.765 
Ca-diếp ngộ chỉ niêm hoa vi tiểu, thành Sơ tô Thiên tông.” 


Chữ M.165 là viết tắt chữ “Mahayana.165” tức là, “Kinh hay 
luận trong truyền thống Đại thừa, thứ tự mục số 165.” Tương 
tự, Th. là viết tắt Theravada, tức là Thượng Tọa Bộ, có khi quen 
gọi là Nam Tông. Trong sách này truyền thống Kim Cang Thừa 
viết tắt là V., nhiều Phật tử còn quen gọi là Phật Giáo Tây Tạng. 


Trong M.165 kế về một thiền thoại như sau: “Đức Thể Tôn 
niêm hoa: Một lần, trên đỉnh Linh Thứu, đức Thế Tôn đưa lên 
một cành hoa trước đại chúng. Mọi người bấy giờ đều im lặng, 
chỉ có tôn giả Ca-diếp mỉm cười. Đức Thể Tôn bảo: “Ta có 
pháp môn vi diệu, là kho tàng con mắt Chánh Pháp (Chánh 
Pháp nhãn tạng), tâm vi diệu Niết-bàn (Niễt-bàn diệu tâm), vô 
tướng của thật tướng (thật tướng vô tướng), không lập văn tự, 
truyền riêng ngoài giáo, nay đem giao phó cho Đại Ca-diễp.” 
(DVTGP, trang 749) 


98 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Đoạn văn trên cũng là trích dịch từ Vô Môn Quan, một tác 
phâm của Thiên Tông Trung Hoa, được nhiêu người dịch sang 
tiêng Việt. 


Như vậy, Đức Phật truyền cái gì cho ngài Ca-diếp? Pháp môn 
vi diệu này là gì? Bông hoa đưa lên là có tướng bông hoa, sao 
gọi là vô tướng của thật tướng và sao lại liên hệ gì tới “Chánh 
pháp nhãn tạng, Niết-bàn diệu tâm”? Có ai thấy ngài Ca-diếp 
thò tay ra để nhận pháp hay nhận y bát gì đâu, mà chỉ được kê 
là mỉm cười thôi? 


Hình như (xin dè dặt nói là, hình như) thiền thoại này không 
được ghi lại trong Tạng Pali, và hình như cũng không ghi trong 
Tạng À Hàm. Như thế, nghĩa thực của thiên thoại “niêm hoa vi 


A39 


tiêu” là gì. 


Trong cương vị của một người hoàn toàn không có thâm quyền 
gì, nơi đây xin mạn phép trả lời rằng: ngay ở cái ngó thây hoa 
đó, tự thân đã là Niết-bàn, đã lìa tham sân si. Ngay ở cái “thây 
hoa” đã là cảnh giới mà Kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là “vô 
tu, vô chứng” --- nghĩa là, nêu ở cái thấy đó, mà còn tu hay còn 
mài giữa thì là hỏng, hay nơi cái thấy đó mà còn vin vào chỗ 
nảo gọi là chứng thì cũng hỏng. Bởi vì ngay ở cái thấy đó, tự 
thân là giải thoát rồi. Chính ngay khi đó, nói bằng ngôn ngữ 
khái quát hóa, thì ngài Ca-diếp đã “thấy cái vô tướng và nghe 
cái vô thanh.” Bởi vì ngài “thấy cái vô tướng” nên “tướng 
hoa” mới hiện lên, và vì “nghe cái vô thanh” nên “lời Đức 
Phật” mới vọng tới. Chính ngay đó là giải thoát. Hễ làm gì khác 
cho cái thấy đó, cho cái nghe đó đều là hỏng. 


Có rất nhiều nhân duyên để hình thành ra một cái “thấy hoa” 
và “nghe lời Đức Phật” như thế. Có ngọn núi Linh Thứu, có 
Đức Phật đưa tay cầm hoa lên, có hội chúng vân tập trong đó 
ngài Ca-diếp tới nghe lời Đức Phật thuyết kinh, có cái được 
thấy và có cái được nghe, nhưng thực sự không có ai thấy và 
không có ai nghe, vì tìm hoài, tìm khắp cả ngoại xứ (khắp núi 


99 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


đôi cây cỏ chúng hội...) và nội xứ (khắp thân tâm, gan tim phèo 
phối...) cũng không tìm ra cái gì là chủ thể của cái thây và 
nghe. Trong khi đó, ngọn gió vô thường chảy xiết, tất cả những 
hình ảnh (được thấy) và những âm thanh (được nghe) liên tục 
biến đồi. Trong những hình ảnh được thấy (như thấy hoa, thấy 
tay Đức Phật đưa hoa lên) và những âm thanh (như nghe giọng 
Đức Phật nói) hễ ngài Ca-diếp nghĩ là phải mài giữa, phải tu gì 
nữa, thì sẽ là hỏng, vì chỉ là “bám víu cái niệm của quá khứ” 
hay chỉ là “mơ tưởng cái niệm của tương lai” hay chỉ là “níu 
kéo cảm thọ khoan khoái khi nghe Đức Phật khen” đều là hỏng. 
Ngài nhận ra ngay trong “cái thấy, cái nghe” tự thân đã lìa thủ 
với xả, vì hễ cô ý thủ với xả là tức khắc không còn là “cái thấy, 
cái nghe” mà nó đã hiện ra “cái tôi muốn hay cái tôi không 
muốn” -- và là tham sân hiện ra. 


Nghĩa là, khi pháp hiện lên rồi biến mắt, tất cả những cái thấy 
(và cái được thấy) và tất cả những cái nghe (và cái được nghe) 
đều không hề có gì là “tôi” và “của tôi.” Đó là chỗ trong Thiền 
sử, khi một bà cụ hỏi sư Đức Sơn rằng: “Kinh Kim Cang nói 
quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bắt khả đắc, vị lai tâm 
bất khả đắc, xin hỏi Thượng tọa điểm tâm nào?” Thế là nhà sư 
trả lời không được. Thế nhưng, nụ cười của ngài Ca-diễp được 
Đức Phật khen ngợi, vì thấy được và sông được với “tâm không 
chỗ nào để trụ.” 


Trong cái thấy, cái nghe đó, toàn bộ quá khứ, vị lai và hiện tại 
đều bất khả đắc. Hễ đắc gì đều là trật nhịp ra ngoài Niết-bàn 
diệu tâm. Vì trong Pháp tánh Duyên khởi, tất cả đều là rỗng 
rang, là Tánh không. Nơi đây, để lấy cái “thấy hoa” ra đối 
chiếu, trong mục “M.16 Pháp siêu việt ngôn ngữ” ở sách 
DVTGP trang 268, trích như sau: 


“Pháp không dao động, vì không y chỉ sáu xứ. Pháp không đến, 
không đi, vì không sở trụ. Pháp thuận hợp Không, tùy hiện Vô 
tưởng, ứng hợp Vô nguyện, vì viễn ly tăng giảm. Pháp không 
thủ xả vì viễn ly sanh diệt...” 


100 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tương tự, có thể đối chiếu “cái thấy, cái nghe” của ngài Ca- 
điệp với mục “M.63 Duyên khởi và trung đạo II” nơi trang 423, 
trích: 


“Này Vô Biên Trang Nghiêm, các ông, những bậc trí giả, nên 
biết như vậy, tưởng chân thật của tất cả pháp là không đến, 
không đi, không phân chia, không giản đoạn, không đông nhất 
tánh, không dị biệt tánh, đến bờ kia cao nhất của hết thảy pháp. 
Không có bắt cứ pháp nào mà không đến bờ kia. Đến bờ kia 
chính là Niết-bàn. Chân thật tướng của các pháp là Niết-bàn. 
Vì vậy, nên biết, là bất khả thuyết.” 


Chúng ta cũng có thể níu áo ngài Ca-diếp băng một số kinh 
khác. Thí dụ, như Kinh Bahiya, khi Đức Phật dạy rằng hãy để 
cái được thấy, được nghe, được tri giác... là cái được thấy, 
được nghe, được tri giác... thì ngay nơi đó, không còn sinh tử 
luân hồi nảo trói buộc nữa. Nghĩa là, tự thân, thấy nghe hay 
biết đã là giải thoát. 


Ngài Huệ Năng cũng dạy cho ngài Huệ Minh y hệt như thế: 
“Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là Bản lai 
điện mục của Thượng tọa Minh?” Nghĩa là, khi bông hoa của 
Đức Phật đưa lên, nếu ngài Ca-diếp (và chúng ta) còn nghĩ ngợi 
bất cứ gì thì ngay khi đó, hoa không còn là hoa đang hiển lộ 
trong cái gương tâm tỉnh khôi của ngài Ca-diếp (và của chúng 
ta). Ngay khi hoa đưa lên, nếu chợt khởi tâm muốn hoa phải 
thế này, phải thế kia... thì không còn là “cái hoa đang là” mà 
là đã, đang và sẽ biến thành một “cái hoa trong ý chí ảo tưởng” 
của người đối diện. 


Có thể dẫn một kinh khác để thấy hoa. Kinh ghi răng một Thiên 
nữ hiện ra, hỏi Đức Phật rằng làm cách nào vượt khỏi bộc lưu. 
Ý là, làm sao thoát dòng sông của nghiệp lực. Chúng ta sống 
trên đời, sinh già bệnh chết, đi đứng nằm ngồi đều là do nghiệp 
thúc đầy. Bây giờ, Đức Phật trả lời: “Này Hiển giả, không đứng 
lại, không bước tới, 1a vượt khỏi bộc lưu. Này Hiền giả, khi Ta 


101 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


đứng lại, thời Ta chùm xuống. Này Hiển giả, khi Ta bước tới, 
thời Ta trôi giạt; do vậy, này Hiến giả, không đứng lại, không 
bước tới, Ta vượt khỏi bộc lưu.” 


Hình ảnh trên dòng sông nghiệp có thê giải thích về cái nhìn 

“thây hoa” của ngài Ca-diếp. Nếu khởi tâm “thấy không phải 
là thấy” hay khởi tâm “nghe không phải là nghe” mà là muôn 
bước tới, tức là muốn nắm giữ hay muốn kình chồng, tức là 

“thấy hoa phải là cái gì khác” thì sẽ chìm. Còn nói răng cứ đứng 
lại thì sẽ bị sông nghiệp kéo chìm (vì chúng ta luôn luôn bị 
nghiệp thúc đầy, cho tới khi bức màn vô minh, tức là nghiệp si 
vén lên). Do vậy, “không đứng lại, không bước tới” là cái tỉnh 
thức của thấy nghe hay biết, và là xa lìa cả tâm ba thời quá khứ, 
vị lai, hiện tại, tức là cái nhìn của tâm vô tâm, hoàn toàn vô sở 
trụ, không trụ nơi ba thời, không trụ vô năm uấn... 


Đó mới đúng là cái “thấy hoa” của ngài Ca-diếp. Trong cái thấy 
đó, hiển lộ trong gương tâm không hơn và không kém, không 
tới và không lui, một vị bình đẳng; hễ ai thấy và nghe mà cứ 
khởi dị tâm thì tức khắc gương tâm không còn “thấy hoa” mà 
chỉ là “thây cái tâm mình muôn hoa phải là, hay thấy cái tâm 
mình muôn hoa không là” và thế là sẽ hiện ra sáu cõi mịt mù 
phiền não. Như vậy, chỉ trong một “cái thấy” và “cái nghe” là 
có thể thấy tận Khổ Tập Diệt Đạo. 


Sách DVTGP nơi mục M.66, trang 426 ghi: “...đối với thể gian 
vô thường bịnh hoạn mà chứng đắc thường trụ Niễt-bàn; đổi 
với thế gian không được che chở, không nương tựa mà che chở 
và làm nơi nương tựa. Vì sao? Vì pháp không có hơn kém mà 
chứng đắc Niết-bàn; vì trí tuệ bình đẳng mà chứng đắc Niết- 
bàn; vì giải thoát bình đẳng mà chứng đắc Niễt-bàn; vì thanh 
tịnh bình đẳng mà chứng đắc Niết-bàn. Cho nên Niết-bàn chỉ 
có một vị, vị bình đăng, gọi là vị giải thoát.” 


Khi đã hiểu đạo, sẽ thấy tất cả các tông phái xuyên suốt nhau, 
không ngăn ngại, dù là Nam Tông hay Bắc Tông, dù là Thiên 


102 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tông hay Bát Nhã, dù là Duy Thức hay Hoa Nghiêm, và vân 
vân. Cách nói khác nhau, nhưng đêu chỉ về một vị giải thoát. 


Thí dụ, nơi đây, chúng ta thử nói chuyện “thây hoa” (như thiền 
thoại Đức Phật đưa hoa lên và ngài Ca Diếp mỉm cười) hay 
chuyện ˆ nghe tiếng đàn” (như Kinh Lăng Nghiêm, nói về cội 
nguồn cái nghe) qua phân tích của Tông Hoa Nghiêm. Trong 
sách DVTGP, nơi mục “M.150 Kim sư tử chương” ở các trang 
652-654) viết về luận này của ngài Pháp Tạng (643-7 12), nhìn 
thực tại như là pho tượng sư tử vàng hiện lên như “cái được 
thấy” và chất ““vàng” là tánh của các pháp, tức là tướng (sư tử) 
đc vào tánh (vàng) để hiển lộ. Không có “tánh vàng” thì 
không có “tướng sư tử” và ngược lại. 


Như vậy, hình ảnh hoa là cái được thây, tiêng đàn là cái được 
nghe. Do vậy, nụ hoa và âm nhạc là “tướng” và dựa vào “tánh” 
là duyên khởi trùng trùng đưa tới “hoa ảnh” và “tiêng đàn.” 

›. 8 8 8 


Trong Tạng A Hàm, Kinh SA 1169, Đức Phật dạy về cội gốc 
của những gì được thây nghe hay biết đều là do duyên khởi, là 
rỗng rang, là cạm bẫy sinh tử, chớ nên níu kéo gì hết. Như tiếng 
đàn, Kinh viết: 


"Này các T)-kheo, thời quá khứ có ông vua nghe tiếng đàn hay 
chưa từng có được, nên sanh yêu thích, say mê, chừn đắm. Vua 
hỏi các vị đại thần rằng: 'Đó là những âm thanh gì mà nghe 
khả ái quá vậy?` Đại thân tâu: 'Tâu bệ hạ, đó là những tiếng 
đàn. ` Vua nói với đại thân: 'Khanh hãy đem những âm thanh 
đó đến đây. ` Đại thân vâng lời, liên đem cây đàn đến tâu: 'Tâu 
đại vương, đây chính là cây đàn đã tạo ra âm thanh hay. ` Vua 
nói đại thân: 'Ta không cần cây đàn, mà chỉ cần đem những 
âm thanh khả ái đã nghe lần trước đến. ` Đại thần tâu: 'Cây 
đàn này cân phải có nhiễu thứ, là phải có cán, có máng, có 
thùng, có dây, có da và người đàn giỏi. Cân phải hội đủ những 
nhân duyên này mới thành âm thanh. Nếu thiếu đi những dụng 
cụ này thì sẽ không có được âm thanh. Âm thanh mà bệ hạ đã 


103 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


nghe trước đây đã qua lâu rồi, chúng đã biến chuyển và cũng 
đã diệt mát rồi, không thê đem đến được. ˆ..." (Kinh SA 1169. 
Bản dịch Tuệ SŸ, Đức Thăng) 


Trở lại chuyện sư tử và vàng của Hoa Nghiêm Tông. Như thê, 
ảnh hoa (cái được thây) và tiêng đàn (cái được nghe) là ví như 
pho tượng sư tử, trong khi tánh không là ví như vàng. 


Sách DVTGP, trang 653 viết về “1. Minh duyên khởi”: “Cái ứa 
gọi là vàng vốn không có tự tánh, tùy theo duyên thợ công xảo, 
thời tướng sư tử hiện khởi. Khởi chỉ do duyên, nên nói là duyên 
khởi.” Như thế, chúng ta thấy, tiếng đàn và ảnh hoa không có 
tự tánh, tùy duyên khởi mới có tướng là cái được nghe và cái 
được thấy. 


Phần “2. Biện sắc không” nơi cùng trang trên, viết: “Cái fa gọi 
là sự tử” tướng của nó là hư, vàng mới là thật. Sư tử không 
phải có, chất vàng không phải không, do đó nói là sắc (vàng) 
và không (sư tử). Lại nữa, Không không có trớng riêng, nhưng 
nó không chướng ngại (sắc) huyễn có. Đây goi là sắc và 
không.” Như thế, tướng là hư, tức là ảnh hoa và tiếng đàn (cái 
được thấy và cái được nghe) là hư, vàng mới là thật, tức là 
Không tánh, hay Pháp Tánh Duyên khởi tánh mới là thực. 


Tương tự Hiền vô tướng nói, “ngoài vàng không có tướng nào 
của sư tử mà bắt nắm được. Do đó, nói là vô tướng.” Chúng ta 
cũng nói, ngoài hoa ảnh và tiếng đàn thì không có tướng nảo 
của Không tánh hiện ra, nên có tướng nhưng thực tướng là vô 
tướng. 


Tương tự Thuyết vô sanh nói, “Ngay khi thấy sư tử sanh, đó 
chỉ là vàng sanh. Ngoài vàng, không có một vật gì. Sư tử fuy 
có sanh diệt, nhưng vàng không có tăng giảm. Đây gọi là vô 
sanh.” Do vậy, hoa ảnh được thấy, tiếng đàn được nghe, chính 
là Không tánh sanh khởi. Hoa ảnh và tiếng đàn có sanh diệt, 
nhưng Không tánh không tăng giảm, nên gọi là vô sanh. 


104 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tận cùng là “10. Nhập Niết bàn” (DVTGP, trang 654) viết: 
“Khi thấy sư tử và vàng, cả hai tướng (sư tử và vàng) đêu dứt 
hết, thì phiên não không sanh. Đẹp xấu hiện tiền nhưng tâm an 
bình như. biển lặng. Vọng tưởng đứt sạch, không còn bức bách, 
thoát triển phược, lìa chướng ngại, vĩnh viễn bỏ xa nguồn khổ. 
Đây gọi là nhập Niết-bàn.” Tuyệt vời là như thế, thấy cả hai 
tướng “tiếng đàn vả Pháp Tánh duyên khởi” đều dứt hết, tâm 
an bình như biến lặng... 


Không chỉ cái được thấy (hoa) và cái được nghe (tiếng đàn), 
độc giả cũng có thê mở sách “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào 
Tuệ Giác Phật” và nghiệm về cái được ngửi. Bạn thắp nhang 
lên, thấy mùi hương trầm, sẽ thấy “mùi hương” này là “sư tử” 
và hiển lộ ra với bạn qua Pháp tánh Duyên khởi tức là “Không” 
hay là “vàng” và bạn có thể tự xét nghiệm từng dòng kinh luận 
như thế. Tuyệt vời là hạnh phúc, khi sống từng lời Đức Phật 
dạy. Trân trọng ghi lại vải suy nghĩ rời nơi đây, và chân thành 
mời gọi độc giả tìm đọc tuyên tập Kinh luận này. 


105 


NGỪA HOẠNH TỬ, 
TĂNG THỌ, NIỆM TỬ 


Đại dịch coronavirus tính tới tuần lễ giữa tháng 7/2020 đã giết 
chết hơn 593,000 người trên toàn cầu, với hơn 13.9 triệu người 
lây nhiễm, theo thông kê của Johns Hopkins University. Trong 
đó Hoa Kỳ đã trở thành quốc gia bị tệ hại nhất, với hơn 3.6 
triệu người lây nhiễm và ít nhất 138,979 người đã chết. Một 
vài thành phố ở Texas và Arizona mua hay thuê xe thùng đông 
lạnh để giữ xác, vì nhiều nhà quản hết chỗ, không chôn kịp. 
Một số khu vực đông người gôc Việt ở Quận Cam, San Jose, 
Houston trong tuần qua tăng vọt số người đã có kết quả thử 
nghiệm dương tính. Trong những người chết vì đại dịch trong 
cộng đồng có những bạn còn trẻ, ở lứa tuổi 30s, 40s và cũng có 
bạn là Phật tử rât mực đạo hạnh. Bài này sẽ nói về các trường 
hợp chết khi tuổi thọ vẫn đang còn, về cách tăng thọ, và về 
pháp niệm sự chết theo lời Đức Phật dạy. 


CHÉT HOẠNH TỪ 
Đại dịch xảy ra là do duyên nhiều đời trước đối với các quốc 
độ đó, nhưng không phải ai cũng bị ảnh hưởng. Dù vậy, theo 


kinh Phật, chắc chắn răng trong những người chết vì đại dịch 
có những người đã chết trong khi tuổi thọ vẫn đang còn, tức là 


106 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


chết yếu, chết sớm, chết không đúng thời, khi chưa hết tuổi thọ 
kiếp nảy. Người xưa gọi chết sớm, tức là khi nghiệp dữ khác 
bất ngờ xen vào trước khi nghiệp kiếp này mãn, bằng nhiều 
chữ: hoành tử, hoạnh tử, phi thời tử, bắt lự tử, sự có tử. Tiếng 
Anh là “untimely death” hay “premature death” và Kinh Tạng 
Pali gọi là “uppachedaka death.” Trong khi Kinh Dược Sư, hệ 
Bắc Tông, giải thích răng chết hoạnh tử có 9 loại khác nhau, 
Kinh Milinda Vấn Đạo thuộc hệ Nam Tông nói chết hoạnh tử 
có 7 loại. 


Kinh Milinda Vấn Đạo do ngải Indacanda dịch (một số bản 
dịch của các dịch giả khác có nhan đề là Kinh Na Tiên Tỳ 
Kheo, Mi Tiên Vẫn Đáp) đã giải thích về việc chết không đúng 
thời, cũng như trái non bị rụng hay bị cắt từ cây xoài. Lời ngài 
Nagasena trong kinh này nói, trích như sau: 


“Táu đại vương, bảy hạng người này chết không đúng thời, 
ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Bảy hạng nào? 


Tâu đại vương, người bị thèm ăn, trong khi không nhận được 
vật thực, có nội tạng bị tôn thương, chêt không đúng thời, ngay 
trong khi tuôi thọ ván đang còn. 


Tâu đại vương, người bị thèm Ống, trong khi không đạt được 
nước uông, trái tim bị khô kiệt, chết không đúng thời, ngay 
trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. 


Tâu đại vương, người bị rắn cắn, bị hành hạ bởi tác động của 
nọc độc, trong khi không đạt được người chữa trị, chêt không 
đúng thời, ngay trong khi tuôi thọ vân đang còn. 


Tâu đại vương, người đã ăn vào chất độc, trong khi các bộ 
phận cơ thể chính và phụ đang bị nung nóng, trong khi không 
đạt được thuốc giải, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi 
thọ vẫn đang còn. 


107 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tâu đại vương, người bị rơi vào ngọn lửa, trong khi bị thiêu 
đôi, trong khi không đạt được sự dập tắt, chết không đúng thời, 
ngay trong khi tuôi thọ vân đang còn. 


Tâu đại vương, người bị té vào nước, trong khi không đạt được 
sự nâng đỡ, chết không đúng thời, ngay trong khi tuôi thọ vẫn 
đang còn. 


Tâu đại vương, người bị thương tích bởi gươm đao, bị lâm 
bệnh, trong khi không đạt được thây thuốc, chết không đúng 
thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. 


Tâu đại vương, bảy hạng người này chết không đúng thời, ngay 
trong khi tuôi thọ vân đang còn. `” 


Tác phẩm “Abhidhamma in Daily Life” (A Tỳ Đạt Ma Trong 
Đời Thường) của Ashin Janakabhivamsa (2) giải thích về các 
trường hợp hoạnh tử. Những trường hợp “uppachedaka death” 
là chết không đúng thời, chết không tự nhiên, vì một SỐ chúng 
sinh lẽ ra còn tuổi thọ vả nghiệp lực còn cho phép họ sống. 
Nhưng vì một vài nghiệp ác đã làm trong quá khứ đột ngột trô 
quả, gây ra cái chết không đúng thời. Bộ luận A Tỳ Đạt Ma 
giải thích rằng cái chết đó y hệt như một ngọn lửa đột ngột tắt 
vì trận gió bất ngờ, trong khi bắc và dầu vẫn còn, và cũng y hệt 
như có ai thôi mạnh làm tắt nên. 


Bộ luận này dẫn ra trường hợp ngài Moggallana (Mục Kiền 
Liên, là người Thần thông đệ nhất trong hàng đệ tử của Đức 
Phật), trong một kiếp lâu xa đã giết mẹ của ngài. Tội ác đó làm 
ngài chết thảm, ngay cả sau khi ngài đã đắc quả A La Hán, bị 
500 tên cướp tấn công và giết. Vua Bimbisara (Tần Bà Sa La, 
hay Bình Sa Vương -- là đệ tử đầu tiên của Phật Thích-ca trong 
hàng vua chúa, ông đã cúng dường cho Phật và Tăng đoàn ngôi 
tịnh xá Trúc Lâm gân thành Rãjagkha, thủ đô xứ Magadha) 
trong một kiếp trước đã mang giày vào chùa với thái độ bất 
kính, và quả dữ là vua này bị chính con trai giết. Trường hợp 


108 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


khác: Hoàng hậu Samavati (của vua Udena tại vương quốc 
Cozambi) và hơn 100 cung nữ bị thiêu chết. Bà Samavati được 
Đức Phật ca ngợi là Đệ nhất tâm từ trong các môn đệ của ngài, 
và ngài kế rằng trong một kiếp trước, bà và các bạn đữ dùng 
lửa đốt chết một vị Bích Chi Phật trong khi vị này đang thiền 
định. 


Bộ luận này cũng nói rằng có một số cái chết trong khi còn tuổi 
thọ là vì quả dữ tới tức khắc vì một việc ác vừa mới làm. Đó là 
trường hợp Dusi ném đá vào đầu của vị trưởng tăng đoản của 
Phật Kassapa, trường hợp Nanda đánh vào đâu ngài Shariputra, 
và trường hợp Vua Kalabu ra lệnh giết vị ân tu có tên là Bồ Tát 
Khanti Vadi. Cả 3 vị -- Dusi, Nanda và Vua Kalabu --- bị đất 
nứt ra và nuốt chửng xuống ngay trong kiếp đó, vì quả dữ tới 
trong khi còn tuôi thọ. Tương tự, người xúc phạm hay hạ nhục 
ba mẹ, người trưởng thượng cũng sẽ bị chết hoạnh tử. 


Một điểm quan trọng nên nhớ rằng kinh điển không chỉ để tụng 
đọc, mà cân tu tập. thực hành. Vì nếu chỉ tụng đọc kinh điển 
hàng ngày mà không tự thực hành đề chuyền biến tâm mình thì 
lợi ích chăng bao nhiêu. 


Trong một bài viết có nhan đề “Khảo Biện về Kinh Dược Sư” 
của Thầy Chúc Phú, nói rằng người trí tuệ cần tránh nhân 
duyên gặp nạn, và cần phải thực hành lời Phật dạy, chớ 
đừng nghĩ rằng tụng kinh hàng ngày là đủ, trích: 


“Trong kinh Phật thuyết cửu hoạnh, Phật dạy Tăng, nếu như 
sắp phải voi say, ngựa chứng, bò điên, xe cộ, răn độc, hâm hồ, 

nước, lửa, chiến loạn, người say, kẻ xấu cũng như bao điêu tệ 
ác khác... nếu bậc có trí tuệ thì sẽ biết và tránh các nhân duyên 
đó để bảo toàn tính mạng... 


... Tụng kinh để trú tâm trong thắng pháp, để hiểu lời Phật dạy 


và sau đó thực hành. Diệu dụng của pháp Phật chính là ở đây. 
Siêng năng trì tụng kinh điên nhưng không thực hành, thì tuy 


109 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


có phước đức, nhưng rất nhỏ nhoi và khó có thể đem đến những 
kết quả ưu thăng.” 


PHÁP TĂNG TUỒI THỌ 


Tới đây, chúng ta có thể nêu lên câu hỏi: làm cách nào để tăng 
tuôi thọ? Đức Phật đưa ra lời khuyên trong các kinh, có thể tóm 
lược rằng: phải ăn điều độ, phải giảm cân, phải cột niệm (giữ 
tâm tỉnh thức, mindful), phải thể dục bằng cách đi bộ, phải làm 
những việc thích nghi, giữ điều độ khi làm những việc thích 
nghi, phải hoạt động đúng thời, độc thân (hiểu là: không sắc 
dục, sông Phạm hạnh), giữ giới, sông gần bạn lành (thiện hữu 
tri thức), cúng dường bậc tu hành, kính lễ bậc trưởng thượng, 
bồ thí bữa ăn. 


Trong Kinh Tạp ÀA Hàm SA-1150, Đức Phật khuyên Vua Ba 
Tư Nặc phải ăn điều độ và phải giảm cân, khi thấy “vua Ba-f- 
nặc, với thân thể mập lớn, mô hôi ướt đâm, đi đến chỗ Phật, 
củi đâu lễ dưới chân Phật, ngồi lui qua một bên, hơi thở hồn 
hến.” 


Kinh SA 1150, bản dịch hai thầy Tuệ Sỹ và Thích Đức Thắng, 
viết: 


*Báy giờ, Thê Tôn nói vua Ba-tu-nặc: “Đại vương thân thê 
mập quả!” 


Đại vương bạch Phát: “Bạch Tỉ hé Tôn, đúng vậy! Con đang lo 
về cải thân quá mập và thường rất khô sở, nhờm chân, hồ thẹn, 
vì cái thân mập béo này. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: “ gười nên tự cột niệm, Khi ăn 
biết tiết độ, Thì các thọ sẽ giảm, Yên ôn mà sông lâu. 

Lời khuyên rất khoa học của Đức Phật đã dẫn tới kết quả là, 


kinh viết: “Như vậy, từ đó trở đi, vua Ba-tr-nặc thân thể gầy 
thon lại, tưởng mạo đoan chánh.” 


110 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Để tăng tuôi thọ, sau ăn kiêng là phải thể dục băng cách Thiền 
đi bộ để có sức khỏe và ít bệnh. Thời của Đức Phật, làng này 
xa làng kia, rừng này xa rừng kia, do vậy đi bộ là chuyện hàng 
ngày của đời thường. Và phải đi trong chánh niệm, mà phải 
“walking meditation” (tức, Thiền đi bộ, hay Kinh hành). 


Kinh AN 5.29 ghi lời Đức Phật dạy, bản dịch của Thầy Minh 
Châu: 


“Kham nhân được đường trường; kham nhân được tỉnh cân; ít 
bệnh tật; đưa đến tiêu hóa tốt đẹp các đô được ăn, được UuỐng, 
được nhai, được nếm; định chứng được trong khi kinh hành 
được tôn tại lâu dài. Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm 
lợi ích của kinh hành. " 


Đức Phật cũng dạy pháp tăng tuổi thọ qua hai Kinh AN 5.125 
và Kinh AN 5.126, bản dịch của Thây Minh Châu: 


“Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, gia tăng tuổi thọ. Thế nào là 
năm? Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, 
ăn các đô ăn tiêu hóa, du hành phải thời, và sống Phạm hạnh. 
Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, gia tăng tuổi thọ. ” 


“Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, gia tăng tuổi thọ. Thế nào là 
năm? Làm việc thích đáng, biết vừa phải trong việc thích đáng, 
ăn các đồ ăn tiêu hóa, giữ giới luật, và có bạn lành. Năm pháp 
này, này các Tỷ-kheo, gia tăng tuổi thọ. ” (6) 


Trong pháp tăng tuôi thọ, Đức Phật dạy ở Kinh Pháp Cú là phải 
biết tôn trọng, kính lễ bậc trưởng thượng, bản dịch HT Minh 
Châu viết: 


109. “Thường tôn trọng, kính lễ 
Bậc kỳ lão trưởng thượng, 

Bốn pháp được tăng trưởng: 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh." G) 


111 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Trong Kinh AN 5.37, Đức Phật dạy rằng những người bồ thí 
bữa ăn sẽ được tăng tuôi thọ, tăng nhan sắc, tăng an lạc, tăng 
sức mạnh và tăng biện tài. Bản dịch của Thầy Minh Châu viết: 





lại cho người thọ lãnh năm điểu. Thể nào là năm? 


Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh, cho 
biện tài. Cho thọ mạng, Vị ấy được chia thọ mạng chự Thiên 
hay loài Người. Cho dung sắc, vị ấy được chia dung sắc chư 
Thiên hay loài Người. Cho an lạc, vị ấy được chia an lạc chư 
Thiên hay loài Người. Cho sức mạnh, vị ấy được chia sức mạnh 
chự Thiên hay loài Người. Cho biện tài, Vị ấy được chia biện 
tài chư Thiên hay loài Người. Người bố thí bữa ăn, này các Tỷ- 
kheo, người thi chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều này.” 


TĨNH THỨC NHÌN CÁI CHÉT 


Chắc chăn rằng chúng ta sẽ chết vào một lúc nào đó. May mắn 
lắm, nhiều phước duyên lắm, chúng ta sẽ chết bình an khi tuổi 
thọ đã mãn. Tuy nhiên, nhiều phần chúng ta không thê biết 
chắc rằng khi nào cái chết sẽ tới, đặc biệt là khi Xảy ra rủi ro 
hoạnh tử. Do vậy, chúng ta phải chuẩn bị đón nhận cái chết cho 
đúng pháp. Y hệt như khi lên đường đi xa, phải bình tỉnh, 
không mê đắm bắt kỳ những gì trong đời này và không mơ 
tưởng bất kỳ những gì mai sau. Thái độ tỉnh thức, không mê 
đăm, không vui thích dù là với sự sông hay sự chết, ghi lại qua 
bài kệ của ngải Sãriputta (Xá Lợi Phất, học trò hàng đầu, được 
Đức Phật khen ngợi là Đệ nhất trí tuệ trong giáo đoàn). 


Bản Việt dịch của Thầy Indacanda, trích: 


“Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sông, tôi sẽ 
la bỏ thân xác này, có sự nhận biết rõ, có niỆm. 


112 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi 
chờ đợi thời điêm, giống như người làm thuê chờ đợi tiên 
công.” 


Tuy nhiên, nếu xảy ra cái chết hoạnh tử, công trình tu học của 
chúng ta sẽ về đâu? Đức Phật trả lời ngài Mahãnãma rằng 
không có gì phải lo, vì bởi vì những người tu tập lâu ngày với 
tín, giới, sở văn, thí xả, trí tuệ (faith, cthics, learning, 
øenerosity, and wisdom) thời tâm của vị ây thượng thặng, đi 
đến thù thắng. Kinh SN 55. 21 ghi lời Đức Phật răng dù chết 
cách gì đi nữa, người tu sẽ vẫn không bị đọa, cũng như ghè 
dầu, sữa hay bơ bị bê trên hồ nước sâu, thì ghè sẽ bề vụn, tan 
nát, chìm xuống nhưng dầu, sữa và bơ sẽ nổi lên. 


Kinh SN 55.21, bản dịch Thầy Minh Châu viết: 
“Ngồi một bên, họ Thích Mahänaäma bạch Thể Tôn: 


—Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phôn vinh, phú cường, 
dân cư đông đúc, quân chúng khắp nơi chen chúc, chật hẹp. 
Bạch Thể Tôn, sau khi con hẳu hạ Thể Tôn hay các Tỷ-kheo 
đáng kính, vào buổi chiêu, con đi vào Kapllavatthu, con gặp 
con voi cuÔng chạy; con gặp con ngựa cuồng chạy; con gặp 
người cuông chạy; con gặp cễ xe lớn cuông chạy; con gặp cô 
xe nhỏ cuông chạy. Trong khi ấy, bạch Thế Tôn, tâm con nghĩ 
đến Phật bị hoang mang, tâm con nghĩ đến Pháp bị hoang 
mang, tâm con nghĩ đến chúng Tă ăng bị hoang mang. Rồi bạch 
Thể Tôn, con suy nghĩ như sau: “Nếu lúc ấy con mệnh chung, 
thời sanh thú của con là gì, sanh xứ đời sau chỗ nào?” 


—Chớ có sợ, này Mahanama! Chớ có sợ, này Mahanama! 
Không ác sẽ là cái chết của Ông! Không ác là cái chết của 
ông! Này Mahanama, với ai đã lâu ngày tâm tu tập trọn vẹn về 
tín, tâm tu tập trọn vẹn về giới, tâm tu tập trọn vẹn VỀ sở văn, 
tám tu tập ÍTỌH Vẹn về thí xả, tâm tu tập fTỌH Vẹn về trí tuệ; với 
người ấy, dầu thân có sắc này, do bốn đại hợp thành, do cha 


113 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


mẹ sanh, do cơm chảo nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, 
phần toái, đoạn tuyệt, hoại điệt; dâu cho thân này ở đây bị quạ 
ăn, chữm kên ăn, chim ưng ăn, chó ăn, hay giả-can ăn, hay các 
loại chúng sanh sai khác ăn; nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu 
ngày tu tập trọn vẹn về tín, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn 
vẹn VỀ sở văn, tu tập trọn vẹn về thí xả, tu tập trọn vẹn về trí 
tuệ, thời tâm của vị ấy thượng thặng, đi đến thù thắng. 


Vĩ như, này Mahanama, một người nhận chừn một ghè sữa bo, 
hay một ghè dẫu vào trong một hỗ nước sâu và đập bể ghè ấy. 
Ở đây, các mảnh ghè hay mảnh vụn chìm xuống nước; nhưng 
sữa, bơ hay dâu thời nổi lên, trôi lên trên.” q0) 


Kinh kế tiếp trong Tương Ưng Bộ là Kinh SN 55.22 ghi lời 
Đức Phật rằng dù chết cách gì đi nữa, người tu sẽ vẫn không bị 
đọa, cũng ỷ hệt như một cây thiên về phía Đông, hướng về phía 
Đông, xuôi về phía Đông, nếu bị chặt đứt từ gốc rễ, nó sẽ ngả 
về phía Đông, khi người tu có lòng tin bất động vào Phật, Pháp, 
Tăng và sống giữ giới hướng về thiền định. (10) 


Trong khi đó, Kinh AN 6.19 ghi lời Đức Phật dạy rằng phải 
tình thức và tinh tân, nhìn thấy cái chết chỉ cách mình có một 
hơi thở, và phải tu học với tâm tinh tân như thế mới có thể giải 
thoát. Tương tự, Kinh AN 6.20 ghi lời Đức Phật sách tấn, qua 
bản dịch của Thầy Minh Châu, trích: 


“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn và ngày vừa 
an trú, suy tư như sau: “Các nhân duyên đem đến cái chết cho 
ta rất nhiễu: “Con rắn có thể căn ta, con bò cạp có thể cắn ta, 
hay con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung. Như 
vậy sẽ là chướng ngại cho. ta. Ta có thể vấp ngã và té xuỐng. 
Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh khi ăn, hay mật có thể khuấy 
động ta, hay đàm có thể khuấy động fa. Các gió như kiếm có 
thể khuấy động ta. Và như vậy có thể làm ta mệnh chung. Như 
vậy sẽ là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 
cần phải suy xét như sau: “Nếu ta còn có những pháp ác bắt 


114 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong ngày 
hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta”. Này các Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được như 
sau: “Ta có những pháp ác bất thiện chưa được đoạn tận, nếu 
ta lỡ mệnh chung ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại 
cho ta”, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, để đoạn tận các 
pháp ác 'bắt thiện â ấy, cân phải tận lực tác động ước muốn, tỉnh 
tấn, tỉnh cân, nỗ lực, không có thối chuyển, chảnh niệm và tỉnh 
giác. Ví như, này các Tỷ-kheo, áo bị cháy hay đầu bị cháy, thời 
để dập tắt áo ây hay đầu ấy, cần phải tận lực tác động ước 
muốn, tỉnh tấn, tình cần, nỗ lực, không có thối chuyển, chánh 
niệm và tỉnh giác. ` 


Trong Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy niệm sự chết trong 
Kinh EA 3.10, răng hãy ngồi, chỉ niệm sự chết, không nghĩ gì 
khác, hình dung sinh mạng trôi đi không dừng, nhìn các căn 
tan rã... Bản dịch của hai Thầy Tuệ Sỹ và Đức Thắng, trích: 


“Thể Tôn bảo rằng: T)-kheo chánh thân, chánh ý, ngôi bắt tréo 
chân, buộc niệm ở trước, không có tư tưởng nào khác, chuyên 
tỉnh niệm sự chết. Chết là mất ở đây, sinh bên kia; qua lại các 
đường, sinh mạng trôi đi không dừng, các căn tan hoại, nhự 
khúc gỗ mục nát; mạng căn đoạn tuyệt, giòng họ chia lìa, 
không hình không tiếng, cũng không tướng mạo. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, đó gọi là niệm sự chết, liền được thành tựu đây 
đủ quả báo lớn, các điễu thiện đủ cả, được vị cam lô, đến chỗ 
vô vi, liễn được thân thông, trừ các loạn tưởng được quả Sa- 
môn, tự đến Niết-bàn. Cho nên, này các T)-kheo, luôn phải tư 
duy không rời niệm sự chết, liền sẽ được những thứ công đức 
thiện này. Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điêu này.” (12) 


Trong trận đại dịch COVID-19 hiện nay của thế giới, khắp bốn 
phương trời đều hiển lộ hung hiểm. Trong Kinh Phât có một 
hình ảnh tương tự là trận lũ lụt đâng nước khắp bốn phía, và 
chỉ có một hòn đảo Niết Bàn duy nhất là an ổn. Trong nhóm 
Kinh Nhật Tụng Sơ Thời, tức là nhóm kinh được chư tăng tụng 


115 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


hàng ngảy trong những năm đầu Đức Phật hoằng pháp, có Kinh 
Sn 5.10, trích lời Đức Phật dạy rằng “không sở hữu gì, không 
năm giữ gì” sẽ thoát được trận lũ lụt già chết. Bản dịch Nguyên 
Giác: 


“1093. [Đúc Phật] Với những người đứng giữa dòng nước, 
trong khi lũ lụt kinh hoàng dâng cao thêm — với những người 
bị già chết tràn ngập, hối Kappa, ta sẽ nói vê một hòn đảo. 


1094. “Không sở hữu gì hết, không dính mắc gì hết" ~ đó là 
hòn đảo của pháp tôi thượng, ta gọi đó là Niêt Bàn, nơi đoạn 
diệt của già chết. 


1095. Hiểu được Pháp này, những người chánh niệm SẼ được 
giải thoát ngay trong đời này. Họ sẽ không bị ma kiêm soái, 
cũng không làm tôi tớ cho ma.” 


Chìa khóa ngăn gọn “Không sở hữu gì hết, không dính mắc gì 
hết” qua bản Anh dịch của ngài Thanissaro là: “Foz one 
siranded in the middle oƒ the lake, in the Jlood oƒ great danger 
— birth —overwhelmed with aging & death, I will tell you the 
island, Kappa. Having nothing, clnging to nothing: Thai ¡s 
the island, there is no other.” đ3) 


Hòn đảo “Không sở hữu gì, không một pháp nào để dinh mắc” 
trong bài kinh trên cũng là một lời dạy của Kinh Kim Cang: 
ưng vô sở trụ, nhỉ sanh kỳ tâm (Khi không còn chỗ nảo đề dính 
mắc, thì kỳ tâm, tức là tâm vô sanh hay Niết bàn Diệu tâm, mới 
hiển lộ ra). 


Trong kinh Kim Cang cũng có bài kệ dạy pháp quán: “Nhất 
thiết hữu vi pháp / như mộng, ˆuyễn, bào, ảnh /như lộ điệc như 
điện / Ung tác như thị quản." 


Có thê dịch là: “Tất cả các pháp hữu vi, đều như giấc mơ, như 
huyền ảo, như bọt sóng [trên sông], như ảnh [hiện trong 


116 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


TM, như hạt sương, như chớp loé trên không. Hãy quán 
như thế.” 


Trong Thiên Tông Việt Nam, lời dạy quán sự chết như thế nào? 
Có sinh, tất có tử. Có thể chuyền câu hỏi này là: nên quán các 
pháp sinh diệt như thế nào? Bắt kỳ pháp hữu vi nào cũng đều 
phải theo luật sinh diệt, và có sinh tât có diệt. 


Thiên sư Viên Chiêu (999 — 1090) thời nhà Lý, trụ trì chùa Cát 
Tường, ở kinh đô Thăng Long, đê lại một bài kệ trước khi viên 
tịch. Bải kệ 4 câu, trong đó 2 câu cuôi là: 


Nhược đạt tâm không vô sắc tướng 
Sắc không ân hiên nhậm suy đi. 


(Dịch: Nếu đạt được tâm không, nơi đó chính là tâm vô tướng 
[signless] và chính là tâm vốn thật không hề có sắc [form] nào 
để hiển lộ, thì [bất kế] sắc và không có ân hay hiện, hãy cứ để 
mặc cho xoay vần.) 


Lời đạy đó cũng có thể ghi qua cách khác: Thấy được chỗ hoàn 
toàn không có một pháp nào để tu hết. Có thể giải thích đơn 
giản thế nảy: Đó là sự tỉnh thức thường trực, khi tâm hướng về 
mắt, thì tất cả những gì được thây đều tức khắc tan biến [như 
bọt sóng tan vào nước, như ảnh hiện tan vào tánh sáng rỗng 
lặng của gương]; khi tâm hướng về tai, thì tất cả những gì được 
nghe đều biến mất [như giọt sương tan dưới nắng mặt trời, như 
tia chớp tan biến vào hư không]; và khi tâm hướng về bất kỳ 
đối tượng nào của tâm thì tất cả các pháp đều tan biến như giấc 
mộng đêm qua. Thấy tâm như thế, sẽ không thấy có pháp nào 
để vin vào nữa, thì còn lây gì để tu. Vì tâm không đó, chính là 
hòn đảo của pháp tối thượng. Đó chính là Thiền Tông Việt 
Nam. 


GHI CHỨ: 


117 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


(1) Kinh Milinda Vẫn Đạo: 
https://suttacentral.net/mil6.3.6/v1/1indacanda 

(2) Abhidhamma In Danly LIfc: 
https://www.wisdomilib.org/buddhism/book/abhidhamma-in- 
daily-life-ashin/d/doc3 173.html 

(3) Khảo Biện về Kinh Dược Sư: 
https://thuvienhoasen.org/a27195/khao-bien-ve-kinh-duoc-su 

(4) Kinh SA 1150: https://suttacentral.net/sal150/v1/tue_sy- 


thang 
(S5) Kinh AN 5.29: 


https://suttacentral.net/an5.29/vi/minh_ chau 

(6) Kinh AN 5.125: 
https://suttacentral.net/anS.125/viminh_ chau 

Kinh AN 5.126: https://suttacentral.net/an5.I26/en/suJato 

(7) Kinh Pháp Cú, Kệ 109: 
https://thuvienhoasen.org/pI5a7961/pham-01-10 

(8) Kinh AN 5.37: 
https://suttacentral.net/an5.37/vi/minh_ chau 

(9) Trưởng Lão Tăng Kệ, Xá Lợi Phát: 
https://suttacentral.net/thag L7.2/v1Indacanda 

(10) Kinh SN 55.21: 
https://suttacentral.net/sn5Š.21/vi/minh_chau 

Kinh SN 55.22: 
https://suttacentral.net/sn55.22/vi/minh_chau 

(11) Kinh AN 6.20: 
https://suttacentral.net/an6.20/vi/minh_ chau 

(12) Kinh EA 3.10: https://suttacentral.net/ea3.10/v1/tue_sy- 


thang 
(13) Kinh SŠn 5.10: https://thuvienhoasen.org/pI5a30621/sn- 


5-10-kappa-manava-puccha-cac-cau-hoI-cua-kappa 
Bản dịch ThanIssaro: 
https://accesstoInsight.org/tipitaka/kn/snp/snp.5. I0.than.html 
































118 


SUY NGHĨ VỀ NGÀI 
TUỆ TRUNG THƯỢNG SỸ 


Bài viết này để bổ túc cho một băng video chủ đề Tuệ Trung 
Thượng Sỹ trên YouTube (1) do nhóm Wisdom Today thực 
hiện, trong đó Tiến sĩ Phật học Nguyễn Thúy Loan đã phỏng 
vân Hòa Thượng Thích Phước Tịnh và bản thân người viết là 
Cư sĩ Nguyên Giác. Lý do bồ túc vì lời nói của người viết vốn 
vụng về, không có khả năng diễn ý minh bạch như chữ viết. 


Câu hỏi gửi qua email trước khi trực tiếp phỏng vấn là (thơ sẽ 
việt xuôi một dòng cho dê đọc trong tâm mắt): 


“Mọi người đêu biết anh Nguyên Giác nghiên cứu và viết nhiễu 
về Thiên Tông, một trong những bản dịch của anh là Tuệ Trung 
Thượng Sĩ (TTTS) và Trần Nhân Tông. Xin anh cho biết: 

1/ Những điểm nổi bật Thiên của Tuệ Trung Thượng Sĩ; 


2/ Bài Thơ của Trần Nhân Tông nói về Thiên của TTTSĩ trong 
bài Tản Tuệ Trung Thượng Sĩ: 


“Vọng chí đi cao / Toàn chỉ di kiên / Hốt nhiên tại hậu / Chiêm 
chỉ tại tiên / Phu thị chỉ vị / Thượng sĩ chỉ thiên. ` 


119 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Bản dịch của Lý Việt Dũng như sau, một trong bản dịch theo 
Laura là gán và đê hiểu: 


'Càng nhắm càng cao / Cảng đùi càng cứng / Bông nhiên vừa 
phía hậu / Nhìn lại đã mặt tiên / Ôi đó mới thật là / Thiên của 
Thượng sĩT' 


Xin anh cho biết ý của anh về Thiên của ngài TTTS trong bài 
thơ diện tả của Trần Nhân Tông. 


Rất cám ơn anh, 
Thúy Loan.” (Hết câu hỏi) 


Trước tiên, xin phép nói rằng tôi chỉ là một người học Thiên, 
không phải chuyên gia về sử học hay Phật học. Cô ngữ lại kém, 
do vậy vốn học không sâu. Ngay cả khi dịch các tài liệu về Tuệ 
Trung Thượng Sỹ (1230-1291) và Trần Nhân Tông (1258- 
1308) sang tiếng Anh, bản thân tự biết cũng sẽ có nhiều bắt 
toàn; y hệt như một anh Tây Ba Lô sang Việt Nam sông. 20 
năm hay 30 năm, rồi viết tiếng Việt thì sẽ lộ ra văn phong tiếng 
Việt không giống ai. Tôi viết tiếng Anh cũng bắt toàn như thê, 
chủ yêu chỉ dùng phần mềm văn phạm miễn phí trên mạng để 
kiểm tra tiếng Anh, chớ không đưa cho các book editor sửa 
văn, phần vì sợ tốn tiền, phần vì muốn giữ văn phong kiểu 
đường, phố giang hồ đề thê hệ trẻ sẽ thấy rằng có một ông già 
viết tiếng Anh nhà quê lắm, nhưng cũng ráng viết về Thiền 
Tông VN, vì có điều muốn nói.. . Cũng xin nhân mạnh, những 
gì tôi nói và viết đều không có thâm quyên nào hết. Xin sám 
hối trước như thế. 


Trước tiên, tôi sống với Thiền Tông nói chung, với tác phẩm 
Tuệ Trung Thượng Sỹ nói riêng, hầu hết bằng “tâm không biết” 

— nghĩa là, băng một tâm rất đơn sơ như trẻ em, nghĩa là tôi 
sông với từng khoảnh khắc trong đời bằng trực diện với cái 
hiện tiền, cái bây giờ và ở đây, cái trôi chảy trước mắt và bên 
tai, sông với cái chưa từng được biết, còn gọi là “sơ tâm” hay 


120 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


tâm người mới học, rất mực rỗng rang, hay là vô tâm, bởi vì 
các Thiền sư ngày xưa dạy như thế, thì mình sống như thế. Nếu 
phải sống theo phương pháp nảo hay kỹ thuật nảo, các cụ nói 
như thế là sống với tâm quá khứ, là hỏng, là mất cái hiện tiền 
trôi chảy vô thường. Với tâm như thế, tôi tiếp cận với ngài Tuệ 
Trung Thượng Sỹ. 


Bạn hỏi về những điểm nổi bật về Thiền của Tuệ Trung 
Thượng Sỹ, thì xin trả lời rằng rất là mênh mông, đọc hoài về 
ngài vẫn chưa hết ý. Cứ mỗi bài thơ của ngài là mình có thể nói 
chuyện cả ngày. Cũng không thê viết kiều thông kê gạch đầu 
dòng rồi viết, rồi xuống "hàng... Bởi vì học ngài theo kiểu với 

“tâm không biết” thì mỗi lần đọc lại, là mỗi lần thấy MỚI Ta. 
Bởi vì khi thân tâm tỉnh thức thọ nhận dòng chảy vô thường, 
tức là sống cái hiện tiền, là cái “the unknown” --- và cái đó là 
cái không tên, cái không hình tướng, cái chưa từng được biết, 
dù có gọi là cái không hay cái vô tướng cũng chỉ là miễn cưỡng 
gọi --- hiển nhiên là vô lượng, không dò hết được, hễ ngó tới 
là thấy lại xuất hiện như mới. Do vậy, nơi đây chỉ nói vài điểm 
cụ thê, có thể dùng làm pháp hành. 


Một lần, Trần Nhân Tông hỏi làm sao để chúng sanh hết tội 
báo, Tuệ Trung Thượng Sỹ đọc hai bài kệ như sau, bản dịch 
của HT Thích Thanh Từ: 


“Vô thường các pháp hạnh / Tâm nghỉ tội liền sanh / Xưa nay 
không một vật / Chăng giống cũng chăng mâm. 


Ngày ngày khi đối cảnh / Cảnh cảnh từ tâm sanh / Tâm cảnh 
xưa nay không / Chốn chốn ba-la-mật.” (2) 


Trong dòng chảy vô thường nảy, hễ ai sống được tận lực với 
dòng chảy xiết đó trên toàn thân tâm, sẽ thây rằng không hề có 
gì năm giữ được. Tức là tâm nảo cũng là “bất khả đắc” vì hễ 
nghĩ tới hay mở miệng là tức khắc tâm đó biến mắt liền. Nhưng 
hễ khởi tâm nghi, tức tâm dao động về có/không, lành/dữ, 


121 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


đẹp/xấu, ưa/ghét... thì chúng ta mất liền cái hiện tiền, mất cái 
khoảnh khắc “ở đây và bây giờ” và như thế là tác ý đưa nghiệp 
dây lên. Khi nhìn thân tâm chảy xiết vô thường như thế, sẽ thây 
toàn bộ thân tâm vốn thực là không, vì là không nên mới chảy 
xiết như thế. Trong tâm rỗng rang như thế, những gì hiện lên 
cũng chảy xiết và thực tánh chỉ là vô tự tánh. Gọi là vật này, 
vật kia chỉ là tạm gọi, nhưng trong dòng sông vô thường, khi 
vật hiện lên trước mắt và bên tai, lúc đó là hiền lộ trong gương 
tâm sẽ thấy tưởng như có vật hay có tướng, nhưng thực ra 
không hề có vật hay có tướng nào. Không gọi được cái gì là 
vật, vì luôn luôn là một tiến trình lưu chảy. Thực tướng chính 
là vô tướng. Trong gương tâm, không hề có giống hay có mầm 
nảo hết, vì chăng gì lưu ảnh được. 


Như thế, cảnh hiện ra là trong tâm, và không gọi được là có 
(hiện hữu) hay không (hiện hữu) vì ngay trong khoảnh khắc 
vừa sinh là biến diệt liền. Do vậy, hễ thấy như thế là thấy tâm 
và cảnh trước giờ là không. Và ngay khi đó, nơi nào cũng là 
giải thoát, cũng là ba la mật, cũng là qua bờ kia. Nhóm Kinh 
Nhật Tụng Sơ Thời (8) có Kinh Sn 5.14 (Các Câu Hỏi Của 
Posala), Đức Phật nói răng ai thấy cả trong và ngoài đều là 
không thì sẽ giải thoát. Trong và ngoài, tức là tâm và cảnh. Hễ 
thấy cảnh tức thấy tâm, và nhận ra tâm cảnh đều là không, còn 
gọi là Thấy Tánh. Vì thực tánh chính là vô tự tánh, và thực 
tướng chính là vô tướng. Từ đó trở về sau, chỉ cần giữ cái nhìn 
nảy. Thấy như thế, còn được Đức Phật giải thích trong Kinh 
SN 35.246, rằng tiếng đàn được một nhạc sĩ tải năng trình tấu 
rất tuyệt vời, nhưng chẻ cây đàn làm trăm mảnh hay ngàn mảnh 
cũng chăng thể dò ra tiếng đàn — đó là cái nhìn trực nhận pháp 
ân vô ngã, và như thế là giải thoát. 

Như thé, là không có cửa vảo, tức là cửa không cửa, hay Vô 


Môn Quan. Bởi vì cửa Không lúc nào cũng khó. Dĩ nhiên là rât 
khó. 


122 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Ngài Trần Nhân Tông mới viết tiếp (theo bản dịch của Hòa 
Thượng Thích Thanh Tù), trích: 


"Một hôm tôi xin hỏi Ngài về “bồn phận tông chỉ”, Thượng Sĩ 
đáp: 


“Soi sáng lại chính mình là phận sự gốc, chẳng từ nơi khác mà 
được. ” (Phản quan tự kỷ bồn phận sự, bất tùng tha đắc.) Nghe 
xong, tôi thông suốt được đường vào, bèn vén áo thờ Ngài làm 
thầy. " (ngưng trích) 


Như thế, Tuệ Trung Thượng Sỹ sau khi nói về pháp môn không 
cửa vào, liền nói tiếp tới pháp thiền tự quán sát mình, có thể 
hiểu câu “soi sáng lại chính mình” chính là Niệm Thân hay 
NiIệm Tâm trong Tứ Niệm Xứ. Cũng có thể hiểu bao gồm cả 
Niệm Thọ, và cả Niệm Pháp. Minh chỉ đoán thôi, vì bốn chữ 
“phản quan tự kỷ” rộng nghĩa, có thê hiểu là bao gồm cả thân 
và tâm. 


Tuy nhiên, hầu hết các lời dạy của Tuệ Trung Thượng Sỹ là 
Thiền Đốn Ngộ, tức là không mượn phương tiện nảo hết, dù là 
chỉ hay quán, dù là niệm hay định hay tuệ. Cho nên mới thấy 
Thiền nhà Trần rất khó truyền dạy, rất khó vào cửa. 


Thí dụ, như đoạn đối thoại trong phân Đối Cơ 4, bản dịch HT 
Thanh Từ trích như sau. 


“Hỏi: “Không thể dùng trí biết, không thể dùng thức hiểu ” thì 
thế nào? Thượng Sĩ đáp: Người Øồ vào biển hái vô sanh, gái 
đá xuyên mây thổi tất lật.” [Kèn của một giống dân xưa, thổi 
nghe rất buồn. ]” 


Trí và thức là những gì chúng ta suy nghĩ biện biệt. Tương tự 
với mắt và cái được thấy, với tai và cái được nghe... trí và thức 
cũng như thế. Nếu chưa thấy Tánh Không của các pháp, thì trí 
và thức (cũng như mắt và cái được thấy, cũng như tai và cái 
được nghe...) sẽ buộc mình vào sinh tử luân hồi; nhưng khi đã 


123 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


trực nhận Tánh Không thấu đáo, trí và thức trở thành công cụ 
để mình ứng phó trong đời mà không bị ràng buộc. Do vậy, nói 
rằng cốt tủy của Thiên, tức là trải qua trực nhận kinh nghiệm 
về Tánh Không, thì trí và thức tự thân đã rỗng rang, không từ 
đâu tới và không đi về đâu --- điều khó chỉ là nhận ra Tánh 
Không đó. Dùng tư lường biện biệt có thể giải ngộ được phần 
nào, nhưng kinh nghiệm trực tiếp, để sống rỗng rang giải thoát 
thì sẽ còn xa. Vậy thì, cách nào để vào cửa, khi trí và thức còn 
gây rối? 


Tuệ Trung Thượng Sỹ trả lời rằng, hãy sống như người gỗ vào 
biển sinh tử, thì đó là hát điệu vô sanh (vô sanh là: giải thoát). 
Người gỗ là người sống tuyệt đối với Nhẫn Ba La Mật, không 
khởi tâm gì hết, cũng gọi là vô tâm, tức là không sanh tâm 
lành/dữ, có/không, ưa/ ghét gì hết. Còn như cô gái đá, nghĩa là 
cô nảy tuyệt nòi giống rồi, không để lưu lại những gì từ thân 
tâm của cô, chỉ như thế mới xuyên mây để vào cõi không. Cô 
gái đá còn có nghĩa là Bố Thí Ba La Mật, buông xả hoản toản 
rồi, không sinh con đẻ cháu, hiểu là không sinh tâm khởi 
nghiệp gì nữa; tương tự hình ảnh Bồ Tát bố thí cả ba mẹ (ba là 
vô minh; mẹ là tham ái), bố thí cả vợ con (vợ là cái của tôi; con 
là hiện thân hình ảnh tôi xây dựng), cũng được giải thích bố thí 
là cắt đứt chuỗi dây duyên khởi (hữu ái), cũng có nghĩa là 
buông bỏ cả ba thời (ba mẹ là quá khứ, vợ là hiện tại, con là 
tương lai) --- nghĩa là, không hề nắm gì trong tâm. Lúc đó hiển 
lộ trước mắt và bên tai chính là các pháp ấn vô thường, vô ngã 
và niết bàn, sẽ không còn thấy có ta hay có người nữa. Tỉnh 
thức với tâm rỗng rang, thấy tâm không có chút gì để nắm giữ 
thì một phút tu là một phút an lạc, một giờ tu là một giờ an lạc, 
cũng gọi là bố thí sạch hết trong tâm. 


Thi dụ nữa, một đoạn khác, được Thầy Thanh Từ dịch trong 
sách Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục Giảng Giải, trích như sau: 


“Hỏi: “Thấy sắc liên biết tâm, ý chỉ thê nào? ” 


124 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Thượng Sĩ đáp: “Vào nước lõa thể nên cởi khố, chớ học Hàm 
Đan quên ngọc đào. ” Hàm Đan là kinh đô nước Triệu, người 
dân ở đây ẩi bộ rất tài. Những người tuổi trẻ ở nước Yên muốn 
học đi bộ phải qua Hàm Đan học. Nhiễu người nước Yên qua 
Hàm Đan học đi bộ chưa giỏi, mà đã quên nước Yên nên nói 
quên ngọc đảo. (ngưng trích) 


Đoạn đối thoại vừa dẫn cũng nói là hãy trở về gốc của tâm mà 
tu. Thấy sắc liền biết tâm? Thấy gió mát, liền nhận ra tâm, vì 
nếu không có tâm sẽ không có chuyện mát hay nóng. Thấy hoa 
vàng ngoài hiên, cũng nhận ra tâm, vì nhận ra hình dáng hoa 
và màu sắc hoa, và cũng nhận ra khoảng cách không gian ngoài 
hiên; tất cả đều hiển lộ trong tâm. Đức Phật nói rằng tất cả thể 
giới này là 12 xứ gồm 6 nội xứ và 6 ngoại xứ (Kinh Iti 1.7 — 
The All Sutta), như vậy thế giới chính là cái được thấy, cái 
được nghe, vân vân. 


Như thê, giải thoát ở đâu? Giải thoát nằm nơi đâu trong lộ trình 
tâm? 


Giải thoát nằm nơi “cởi khố, chớ quên ngọc đảo”... Ngọc đào 
nơi đây là nước Yên, là quê cũ (bản tâm), rằng chứ lạc mãi ở 
xứ Hàm Đan. Và “cởi khó” có nghĩa là sông trong thế giới này, 
hãy “giữ tâm trần trụi” đề tiếp cận và đó là giải thoát. Nói “cởi 
khố” có nghĩa là buông bỏ tất cả ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức), buông bỏ cả ba thời (quá khứ, hiện tại, vị lai), buông bỏ 
cả 12 xứ (6 nội xứ, 6 ngoại xứ), buông bỏ cả toàn thê 18 giới 
(6 căn, 6 trần, 6 thức)... 


Hễ tâm buông bỏ được như thế, tức là giải thoát, vì lúc đó, như 
Kính DN II nói, khi thức sẽ không có đặc tướng 
(consciousness without feature) và không dính gì vào tứ đại 
(đất, nước, gió, lửa), tức là vô sở trụ (không chỗ trụ), và lúc đó 
danh-sắc sẽ kết thúc: "Kji thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt 
tận.” 


125 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Điều khó chỉ là “cởi khố” vì chúng ta ai cũng mang theo gánh 
nặng quá khứ nhiều triệu kiếp của tham sân si... Nói buông bỏ 
thân tâm thì dễ, nhưng thực hiện được là chặng đường phải mất 
nhiều năm. Duy có điều hạnh phúc là, bước vào đường đạo là 
những ngày hạnh phúc tột cùng, một giờ tu là một giờ an lạc, 
một phút tu là một phút an lạc... 


Nói cởi khó, hay giữ tâm trần trụi, cũng là ý chỉ của Kinh 
Bahiya, khi nghe chỉ hiển lộ cái được nghe, khi thấy chỉ hiển 
lộ cái được... và lúc đó sẽ nhận ra không có ai đang nghe hay 
đang thấy, lúc đó pháp ấn vô ngã hiển lộ trước mắt và bên tai, 
và ngay đó là không có chỗ cho tham sân si và ngay đó là giải 
thoát. 


Cũng như khi mình nghe nhạc, hãy giữ hạnh nghe đơn giản 
trong thực tướng, hãy thấy nhạc chỉ là âm thanh như các tiếng 
động khác trong đời, như tiếng xe máy nổ, như tiếng chiên xào 
trong bếp hay như tiếng người ngủ mớ, thì lúc đó mình biết tất 
cả, nghe tất cả, phân biệt được tất cả, nhưng không rơi vào sinh 
tử luân hôi vì tất cả âm thanh sẽ trôi tuột đi tức khắc ngay trong 
từng khoảnh khắc. Nhưng cũng nên giữ các tương tác hữu vi 
trong đời, vì nêu mình nói rằng các cô ca sĩ hát nghe như tiếng 
chiên xào trong bếp thì họ sẽ giận và mình sẽ mắt cơ duyên 
hoằng pháp. 


Lời dạy "cởi khố" của Tuệ Trung Thượng Sỹ cũng được dạy 
trong Kinh SN 22.53 (Upaya Sutta), trích bản dịch của HT 
Thích Minh Châu: 


“... Không có chỗ y chỉ ấy, thức không tăng thịnh, không có 
hành động, được giải thoát. Do giải thoát nên được kiên trú; 
do kiên trủ nên được tri túc; do trì túc nên không có ưu não; 
do không có ưu não nên tự mình cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn.” 


126 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Bản dịch Bhikkhu Bodhi: When thaf consciOHSH€SS ïS 
unestqblished, not coming f0 growtfh, nongenerdfive, If ïS 
liberated. By being liberated, it is steady; by being steadl, ïf is 
confent; by being contemt, he is not agitated. Being unagitated, 
he personally attains Nibbana.) 


Nói ngăn gọn, khi tâm vô sở trụ, tức là thức không có chỗ y 
chỉ, không có chô bám víu... tức là Niệt Bàn hiên lộ ngay trước 
mắt, ngay trong cõi này. 


Nhắc lại, ý chỉ ngài Tuệ Trung Thượng Sỹ là dạy pháp Thiền 
Đốn Ngộ, chủ yếu không sử dụng phương pháp nào hết, cũng 
không bận tâm chuyện tập thiền hay tu định với tu huệ. Bởi vì, 
ý ngài nói rằng, trước mắt và bên tai đã là giải thoát rồi, vì Niết 
bàn không lìa ba cõi, trích từ Đối Cơ 10: 


“- Bô-đề, phiên não đông khác thê nào? 


Thấy đáp: Vị muối trong nước, Trong sắc màu keo.” (ngưng 
trích) 


Vấn đề khó chỉ là, làm sao nhận ra Niết Bàn trong cõi phiền 
não này. Tức là, nói Niết Bản là phiền não cũng có phần đúng, 
nói không phải phiền não cũng có phần đúng. 


Tuệ Trung Thượng Sỹ nhân mạnh rằng không cần tu định hay 
tu huệ (hiểu là: Thấy Tánh, hay nhận ra tánh vô tự tánh, thì tự 
khắc thấy tâm vốn đã có sẵn định và huệ, vì mài gạch không 
thể làm ra gương). Cũng trích từ Đối Cơ 10: 


“Lại hỏi: Ngài Dát-đa (Di-lặc) không tu định tuệ, vì sao thành 
Phật không nghỉ? 


Thấy đáp: Đào đỏ trên cây đúng thời tiết / Cúc vàng bên dậu 
nào phải xuán. 


Lại hỏi: Tọa thiển tập định thì thế nào? 


127 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 
Thấy đáp: Vua chúa xuống xe chọi ếch nhái.” (ngưng trích) 


Khi nhận ra bản tâm vốn đã giải thoát, mà còn tu này hay tập 
nọ, cũng y hệt ông vua xuống xe chơi trò nhà quê ếch nhái. Vì 
khi đã thấy cái rỗng rang tỉnh thức của gương tâm, thì lấy gì 
mà tu nữa, chỉ còn giữ mỗi việc chớ để con trâu bước chệch 
đạp nhằm lúa mạ. 


Chỗ này Đức Phật cũng nói trong Kinh SN 35.191 (Kotthita 
Sut(a), bản Anh dịch của Than1Issaro là, trích: 


“The eye 1s not the ƒefter 0ƒ ƒorms, nor are ƒorms the ƒefter 0ƒ` 
the eye. Whatever desire & passion arises in dependence on 
the two oƒthem: That is the ƒetter there. The ear is not the ƒefter 
Oƒ sounds... The nose is not the ƒefter oƒ qromas... The fongue 
¡s not the ƒetter oƒ'flavors... The body is not the ƒetter oƒtactile 
sensaftions... The infellect is not the ƒefter oƒ ideas, nor are 
ideas the ƒelter oƒ the Intellect. Whatever desire & passion 
arises in dependence on the two oƒ them: That ¡is the ƒetter 
there. 


Xin dịch như sau: “Mắt không phải là xiêng xích của sắc (cái 
được thấy), sắc cũng không phải là xiêng xích của mắt. Bất 
cứ tham và luyễn nào khởi lên dựa vào hai thứ đó (mắt và cái 
được thấy): chính xiêng xích là đó. Tai không phải xiêng xích 
của âm thanh... Mũi không phải là xiằng xíchh của mùi 
hương... Lưỡi không phải xiêng xích của vị nêm... Thân không 
phải xiêng xích của cảm thọ sờ chạm... Ý không phải xiêng. xích 
của niệm, và niệm cũng không phải xiêng xích của ý. Bất cứ 
tham và luyễn nào khởi lên dựa vào hai thứ đó: Đó chính là 
xiêng xích đó.” 

Nghĩa rất là đơn giản, như đầu bài này đã nói: thấy tâm và cảnh 


đều không, tức là giải thoát. Tự thân, cõi trước mắt và bên tai 
chính là Niêt bàn, mà không cân tu gì hệt. Chỉ khi tâm tham 


128 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


luyến khởi lên là hỏng. Tự thân đã không bị xiềng xích, nếu bị 
xiêng xích chính là tự mình khởi tâm buộc mình thôi. 


Trong Bài Ca Tâm Phật, Tuệ Trung Thượng Sỹ nói rất minh 
bạch, trích: 


Muốn tìm tâm, đừng tìm ngoài 
Bản thể như nhiên tự rông lặng. 
Niết-bàn sanh tử buộc ràng suông 
Phiên não Bồ-đề đối địch rồng. 


Đặc biệt, có thê dùng chú giải cho lời thơ Tuệ Trung Thượng 
Sỹ là Kinh SN 22.64, là chớ nên suy tưởng gì với sắc thọ tưởng 
hành thức, thì tức khắc là Niết Bản. Trích bản dịch HT Thích 
Minh Châu là: 





m. Suy tưởng, TNG, ấy Ni giải thoát khỏi Ác ma.” m 


Nghĩa là, “không suy tưởng” còn hiểu là vô tâm hay vô niệm, 
còn có nghĩa là khi mình hồn nhiên sống với tâm “không biết” 
tỉnh thức ngay ở nơi đây và bây giờ, là tức khắc sống được cái 
Đức Phật thường gọi là “Dhamma 1s vIsible 1n the here-&-now, 
timeless...” (Pháp thấy được ngay ở đây và bây giờ, vượt thời 
gian...) Đó cũng là ngôn ngữ của Tuệ Trung, của Trần Nhân 
Tông. Nghĩa lả, trong cái vô thường (trước mắt và bên tai) đã 
có sẵn cái vượt thời gian, dùng theo ngôn ngữ luận sư Bắc Tông 
là cái thường lạc ngã tịnh (nhưng, nếu nhằm cái vô thường là 
thường thì sẽ hỏng). 


Cái thường lạc ngã tịnh đó — tức là cái “pháp thấy [trực nhận] 
được ở đây và bây giờ, phi thời gian” dịch theo Thanissaro 
Bhikkhu là “Dhamma visible here-&-now, timeless...” dịch 
theo Bhikkhu SuJato là “the teaching 1s visible 1n this very HIfe, 
Immediately effective...” dịch theo Horner là “this Dhamma 1s 
self-realised, timeless... ” 


129 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Cũng phải ghi nhận rằng mặc dù Trần Nhân Tông chủ trương 
tu gần như khổ hạnh và tận lực tinh tấn tới mức gian nan, Tuệ 
Trung Thượng Sỹ cho rằng mài gạch làm gương là sai, là không 
cần thiết, vì có khi tu học say mê với thiền, với định lại là 
chướng ngại, không giải thoát nỗi --- nghĩa là, khởi tâm chấp 
là hỏng. 


Chỗ này chúng ta có thể dẫn ra Kinh Trung A Hàm MA 75, 
trích bản dịch của Thây Tuệ Sỹ: 


“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vây, 'Không có ta, không 
có sở hữu của ta; ta sẽ không tôn tại, sở hữu của ta sẽ không 
tôn tại; những gì có trước kia, ` hoàn toàn xả ly như vậy. Nhưng 
này A-nan, nêu T}-kheo ấy vui thích với sự xả Ấy, đắm trước 
nơi sự xả ấy, an trú nơi xả ấy, Tỳ-kheo như thế chắc chắn 
không chứng đắc Niễt-bàn... 


. “Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, 'Không có ta, không 
có sở hữu của ta; ta sẽ không tôn tại, sở hữu của ta sẽ không 
tôn tại; những gì có trước kia, ` hoàn toàn xả ly như vậy. Và 
này A-nan, nêu T}-kheo ấy không ưa thích với xả ấy, không 
đắm trước xả ấy, không an trú nơi xả ấy, thì này A-nan, T}- 
kheo thực hành như thể, chắc chăn chứng đắc Niễt-bàn... ” ®) 


Cần ghi nhận, pháp yếu giải thoát theo Tuệ Trung là: 

Tâm cảnh xưa nay không / Chốn chốn ba-la-mật. 

Hay theo Trần Nhân Tông là: 

Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiên... 

Vậy thì tại sao các ngài nhà Trần nghiên cứu rất uyên bác, như 
ngài Trân Thái Tông việt nhiêu chú giải vê Khóa Hư Lục, Pháp 
Hoa, Bát Nhã, Kim Cang, Sám Hồi, Niêm Tụng Kệ (43 Công 
An), Niệm Phật, Tọa Thiên, Phát Bô Đê Tâm, vân vân. Học 
nhiêu thành ra có vẻ dư thừa... Thực ra, không phải thê. Nêu 


130 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


quý ngài thuần túy ngồi góc rừng, thì giữ tâm lìa tham sân si là 
đủ, không cần nghiên cứu cho mệt. Nhưng lý luận Đại Thừa 
cần thiết khi phải dung hóa các tín ngưỡng khác, thí dụ như khi 
gặp đồng bảo say mê Đạo Mẫu, các thế hệ nhà sư đầu tiên tại 
VN phải nghĩ ra bốn vị Đại Bồ Tát: Vân - Vũ - Lôi - Điện (mây, 
mưa, sâm, chớp), gọi là Tứ Pháp. Cũng như phải nghĩ ra truyền 
thuyết về Phật Mẫu Man Nương để ông bà tổ tiên mình nghe 
tích mà ngộ lý. Tương tự, trong thế kỷ 20 và 21, các sư mà kém 
lý luận thì sẽ bị tà thuyết ngoại giáo chiêu dụ hay đè bẹp. Do 
vậy, khi vào đời, cần lý luận, nghĩa là phải uyên bác. 


Còn câu hỏi số 2, về bài thơ của Trần Nhân Tông nói về Thiền 
của Tuệ Trung Thượng Sỹ trong bài Tán Tuệ Trung Thượng 
Sỹ: 


“ong chí đi cao / Toàn chỉ di kiên / Hốit nhiên tại hậu “Chiêm 
chỉ tại tiên /Phu thị chỉ vị / Thượng sĩ chỉ thiên." 


Bản dịch của Lý Việt Dũng: “Cảng nhắm càng cao / Càng đùi 
càng cứng / Bông nhiên vừa phía hậu / Nhìn lại đã mặt tiên / 
Ôi đó mới thật là / Thiên của Thượng s7!” 


Đó là bài thơ ca ngợi ngài Tuệ Trung Thượng Sỹ. Chúng ta 
không có nhiều tải liệu để biết hoạt động thường ngày của các 
vị trong thời kỳ chỉ huy quân Việt ba đợt ra trận đánh bại quân 
phương Bắc xâm lăng. Tuệ Trung và Trần Nhân Tông đều là 
võ tướng, hiển nhiên hàng ngày là luyện quân, phải thể dục, 

chạy nhảy, phí ngựa, lội sông, vân vân. Nhưng bài ca ngợi này 
có lẽ chỉ nói về Thiền, không nói chuyện khác. 


Nội dung bài ca ngợi là càng ngó tới, càng thấy ngải Tuệ Trung 
ở vị trí rất cao. Càng đọc và ngầm nghĩ, càng thấy lời dạy của 
Tuệ Trung tỉnh vi, kiên cố, như tường đồng vách sắt. Hậu (phía 
sau lưng mình) là quá khứ, tiền (phía trước) là tương lai. Nghĩ 
rằng Tuệ Trung là chuyện quá khứ rồi, tưởng răng mình (Trần 
Nhân Tông) đã học xong hết, đã học đầy đủ rồi, nhưng càng 


131 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


nghĩ cho kỹ, cảng tu cho sâu thì mới thấy rằng Tuệ Trung vẫn 
còn là kho tàng đê mình (Trân Nhân Tông) cân phải học thêm 
nữa trong tương lai. 


Trong Kinh Xuất Diệu có câu: "Xả điển, xả hậu, xả gian việt 
hữu, nhất thiết tận xả, bất thọ sanh lão." Nghĩa là, " Buông xả 
quá khứ, vị lai, hiện tại, buông xả tất cả hoàn toàn, sẽ không 
sinh già nữa. ” (Thực ra, cũng gốc từ nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ 
Thời, với Kinh Sn 4.10 và Kinh Sn 4.15: đừng dính mắc gì tới 
quá, hiện, vị la.) 


Như thế, chữ tiền trong Kinh Xuất Diệu là quá khứ, là chuyện 
đã xảy ra, và hậu là vị lai chưa xảy ra. Ngược lại, chữ tiền trong 
bài ca ngợi Tuệ Trung là không gian trước mặt, là chỉ cho tương 
lai, và hậu là không gian sau lưng, là chuyện đã xảy ra. Quý 
ngài Thiền sư có tự điển riêng của họ, nên dựa vào ngữ cảnh 
mà hiểu. Ngăn gọn bốn câu ca ngợi: ngài Trần Nhân Tông tự 
nhận được vây phủ bởi ảnh hưởng Tuệ Trung Thượng Sỹ. 


Xin nhắc rằng, những ý kiến của người viết không có thâm 
quyên gì hết. Xin viết cho rõ ý để mọi người tham khảo thôi. 
Cảm ơn các bạn Wisdom Today, cảm ơn Tiến sĩ Phật học 
Nguyễn Thúy Loan. 


GHI CHỨ: 


(1) Video song ngữ Tuệ Trung Thượng Sỹ: 
htfps://voutu.be/L0¡6h_8zifM 

(2) Tuệ Trung Thượng Sỹ Ngữ Lục Giảng GIải: 
hftps://thuvienhoasen.org/1Images/file/OIR9p51G0QgQOAEFN1£u 
etrungthuongsI.pdf 

(3) Kinh Nhật Tụng Sơ Thời: 
hffps://thuvienhoasen.org/a30590/kinh-nhat-tung-so-thoi 

(4) Kinh DN 1T: htfps://suttacentral.ne/dnl1/viminh_ chau 

(5) Kinh SN 22.53: 


hffps://suttacentral.net/sn22.53/viminh_ chau 











132 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


(6) Kinh SN 35.191: 
https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn35/sn35.191.than. 





html 
(7) Kinh SN 22.64: 


hffps://suttacentral.net/sn22.64/viminh_ chau 
(8) Kinh MA 75: https://suttacentral.netma75/v1/tue_sy 


133 


HẠNH BÔ TÁT 
VÀ KINH KIM CƯƠNG 


Bài này viết về đề tài Hạnh Bồ Tát và Kinh Kim Cương. Người 
việt không có thâm quyền nào, do vậy phân chính sẽ dựa vào 
kinh luận. 


Bài này cũng được viết với tỉnh thần không nắm giữ một kiến 
chấp nảo, như lời dạy trong Kinh Tập Sn 4.3, nằm trong nhóm 
kinh nhật tụng của chư tăng trong các năm đầu khi Đức Phật 
hoằng pháp: “Bài kệ 787: Làm sao, và về những sù những kẻ 
dính vào tranh cãi về các giáo thuyết có thể tranh cãi với người 
không dính mắc gì: ì? Không nắm giữ bắt cứ gỉ và không bác bỏ 
bắt cứ gì, người ấy rũ bỏ bất kỳ cái nhìn nào nơi đây.” (1) 


ĐỨC PHẬT DẠY HẠNH BỎ TÁT 


Hạnh Bồ Tát là gì? Trong nghĩa đơn giản nhất, tu Hạnh Bồ Tát 
là những người ra sức hoằng pháp và không muốn Chánh 
pháp bị đoạn đút, bất kế người này có thọ giới Bồ Tát hay 
không. Theo nghĩa đơn giản này, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu (người đã dịch Tam Tạng Pali sang tiếng Việt) và tất cả 
quý tăng ni, cư sĩ đã thiết lập Đại Học Vạn Hạnh đều là các vị 
Bồ Tát. Trong nghĩa đầy đủ, Bồ Tát là người giữ hạnh cứu độ 
chúng sanh, hồi hướng phước đức mình có cho tất cả hữu tình, 


134 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


luyện tâm Bồ đề, tu Sáu Ba La Mật, giữ Bồ Tát hạnh nguyện, 
và là vị Phật tương lai. 


Nhìn qua sử Việt, Hạnh Bồ Tát đã gắn liền với đời sông dân 
tộc Việt từ khi Phật Giáo vào Việt Nam thời Hùng Vương, và 
đã đào tạo nhiều thế hệ Phật tử tu theo châm ngôn "bi trí song 
tu." Theo nghiên cứu của GS Lê Mạnh Thát, tác phẩm Lục Độ 
Tập Kinh bản gốc từ tiếng Việt cổ, về sau được Khương Tăng 
Hội (2--280) dịch sang tiếng Hán. 


Đó cũng là lý do cho thấy ảnh hưởng rộng lớn của Phật Giáo 
trong dân tộc: cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (năm 39- 43) 
đã có nhiều sư cô trở thành các nữ tướng chiêu mộ dân làng gia 
nhập nghĩa quân chồng quân nhà Hán, và sau đó nhiều làng 
Bắc Việt đã lập đền thờ các sư cô như Thiều Hoa, Phương 
Dung, Thục Nương, Bát Nàn, Vĩnh Huy, Nguyệt Thai, Nguyệt 
Độ, Chiêu Dung, Hương Thảo... Như thế, hắn là Đạo Phật đã 
vào VN nhiều thập niên (hay nhiều thế kỷ?) trước Tây Lịch 
mới đào tạo được các sư cô có tiếng nói thuyết phục được dân 
làng cùng nổi dậy thời Bắc thuộc lần đầu. 


Trong Kinh Trung Bộ MN 83, Đức Phật dạy ngải Anan rằng 
Chánh pháp cân duy trì, chớ để đứt đoạn Chánh pháp. Lời này 
có thể hiểu là hãy bước vảo cõi nhân gian để hoằng pháp khi 
có thê, và khi thấy Chánh pháp cơ nguy đứt đoạn thì đừng vào 
riêng một góc núi ngồi an hưởng thiền định. Không rõ có thê 
hiểu lời dạy này là nên giữ hạnh tái sinh đời đời kiếp kiếp như 
các vị tulku PG Tây Tạng để duy trì Chánh pháp hay không? 
Bản dịch của Thây Minh Châu trích như sau: 


“Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là Chánh trì kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh 
tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này Ananda, đây là truyền 
thông tốt đẹp được Ta thiết lập, và truyền thống ấy đưa đến 
yêm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt- 
bàn. Này Ẩnanda, về vấn đê này, Ta nói như sau: “Truyền 


135 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


thống tốt đẹp này do Tt a thiết lập, hãy tiếp tục duy trì. Các Ông 
chớ có thành người tối hậu sau Ta”. Này Ananda, khi hai 
người còn tôn tại, và có sự đứt đoạn của truyền thông này, thời 
người nào làm cho đứt đoạn, người. ấy là người tối hậu. Vậy 
này Ananda, Ta nói với Ông: “Truyền thống tốt đẹp này do Ta 
thiết lập, các Ông 1n 8 tiếp tục duy trì. Các Ông chớ có thành 
người tôi hậu sau Ta ”...” (2) 


Trong Kinh Trung A Hàm MA 67, bản dịch Thầy Tuệ Sỹ ghi 
minh bạch là chớ để “Phật chủng đứt đoạn.” Hình như văn 
phong này về sau được hình thành rõ hơn qua các luận sư Đại 
Thừa và Kim Cang Thừa, vì hàm nghĩa là sẽ thành Phật. Kinh 
này viết, trích: 


“Này A-nan, thế nào là pháp kế thừa mà nay Ta chuyển trao 
cho ông và bảo ông cũng phải chuyển trao lại pháp kế thừa ấy, 
chớ đề cho Phật pháp dứt đoạn? Đó chính là Thánh đạo tám 
chỉ, từ chánh kiến cho đến chánh định là tắm. Này A-nan, đó 
chính là pháp kế thừa mà nay Ta đã chuyển trao cho ông, và 
ông cũng phải chuyển trao lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho 
Phật chúng đút đoạn. ` (3) 


Một kinh khác trong Tăng Nhất A Hàm, Kinh EA 35.2, ghi lời 
Đức Phật nói răng ngài muốn làm cho người chưa phát ý Bồ 
Tát khởi được Tâm Bồ Tát và ngài cũng sẽ thọ ký cho Phật 
tương lai. Có nghĩa là Đức Phật khuyến tấn tu hạnh Bồ Tái. 
Kinh này do hai Thầy Tuệ Sỹ, Đức Thắng dịch: 


“Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây K}- -đà, 

nước Xá-VỆ. Báy giò, Thể Tôn bảo các Tỳ-kheo: Như Lai xuất 
hiện ở đời tất sẽ vì năm việc. Sao goi là năm? Một sẽ chuyển 
Pháp luân, hai sẽ độ cha mẹ, ba người không tin kiến lập lòng 
tin, bốn là người chưa phát ý Bồ-tát khiến phát tâm Bồ-tát, 
năm sẽ thọ ký cho Phật tương lai. Nếu Như Lai xuất hiện ở đời 
thì sẽ làm năm việc này. Cho nên, các T)-kheo hãy khởi tâm từ 
đổi với Như Lai. Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” (4) 


136 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tương tự, Kinh Tăng Nhất A Hàm EA 24.5 trong bản dịch của 
hai Thây Tuệ Sỹ, Đức Thăng cũng ghi lời dạy đó: 


“Thế Tôn bảo: Như Lai ở đời cần làm năm việc. Sao gọi là 
năm? Một là chuyển pháp luân; hai là thuyết pháp cho cha; ba 
là thuyết pháp cho mẹ; bồn là dẫn dắt phàm phu lập hạnh Bồ- 
tát; năm là thọ ký riêng cho Bô-tát. Này Ca-diếp, đó gọi là Như 
Lai xuất hiện ở đời cân làm năm việc như vậy.” (5) 


VỊ Vua Trời cũng nhắc tới năm nhân duyên trên, trong đó có 
lời Đức Phật khuyến tấn tu hạnh Bồ Tát. Kinh EA 36.5 bản 
dịch của hai Thầy Tuệ Sỹ, Đức Thăng viết: 


“Thích Đề-hoàn Nhân bạch Thể Tôn: Như Lai cũng nói, phàm 
Như Lai xuất thể tắt sẽ vì năm việc. Những gì là năm? Chuyển 
Pháp luân; độ cha mẹ; người không tin dựng lòng tin; chưa 
phát tâm Bồ-tát khiến phát ý Bồ-tát, thọ ký thành Phật trong 
khoảng thời gian đó. Như Lai xuất hiện tất sẽ vì năm nhân 
duyên này. Nay mẹ của Như Lai tại trời Tam thập tam muốn 
được nghe Pháp. Như Lai đang ở giữa chúng bốn bộ trong cối 
Diêm-phù-lý, vua và nhân dân đêu tập hợp lại. Lành thay, Thể 
Tôn, mong Ngài đến trời Tam thập tam mà thuyết Pháp cho 
mẹ.” (6) 


Trong khi nói về hạnh bố thí, Đức Phật dạy cụ thể rằng Bồ Tát 
phải bô thí như thê nào, qua Kinh EA 10.5, bản dịch hai Thây 
Tuệ SŸ, Đức Thăng: 


“Thể Tôn bảo: Lành thay, lành thay, Gia chủ. Ông đã bằng tâm 
Bồ-tát, chuyên tịnh nhất ý mà huệ thí rộng rãi. Thật vậy, chúng 
sanh nhờ ăn uống mà được cứu sống, không ă ăn uông thì liễn 
chết. Này Gia chú, Ông SẼ được quả lớn, được tiếng tăm nhiêu; 

được quả báo lớn mà tiếng đôn thấu mười phương; được pháp 
vị cam lồ. Vì sao vậy? Vì hàng Bồ-tát thường đem tâm bình 
đăng để bố thí, lúc nào cũng một lòng mà nhớ nghĩ đến các 
loài chúng sanh, nhờ ăn uống mà tôn tại, có ăn uống tức được 


137 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Cứu SÔNG, không ăn uống tức chết. Này Gia chủ, đó là tâm Bồ- 
tát ở tại chỗ yên ổn mà bố thí rộng rãi.” (T) 


Trong khi đó, cũng nên nhắc tới Kinh Trung Bộ MN 34 bản 
dịch của Thầy Minh Châu nói về Hạnh Bồ Tát, dạy về những 
cách đề làm sao lùa được tất cả bò qua sông, kế cả “con bỏ còn 
nhỏ mới sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy, 
vừa kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, cũng qua bờ 
bên kia một cách an toan”... nghe như lời Đức Phật dạy Phật 
Tử không nên bỏ rơi bò con, bò yêu nào cả, mà phải suy tính 
sao cho lùa hết qua sông. (8) 


LY NHÁT THIẾT TƯỚNG 


Điểm ghi nhớ, tu hạnh Bồ Tát cũng như tất cả các pháp tu đều 
phải giữ lẫy pháp ấn vô ngã, không bao giờ để cho tâm vướng 
chút nào vào “tôi, của tôi” (ngã, ngã sở). Nghĩa là tu mà vân 
thấy là vô tu. Do vậy, truyền thống Thiền Tông nói rằng trong 
khi tu hạnh Bồ Tát cần phải ngộ nhập Tánh Không, đề không 
còn chấp vào có người tu và có pháp được chứng, không vướng 
vào tướng có người độ và có người được độ. Hai kinh quan 
trọng của Thiền Tông chỉ thắng vào Tánh Không, tức Bản Tâm, 
là Kinh Kim Cang (còn gọi là Kinh Kim Cương, hay Kim 
cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, hay Phật thuyết năng đoạn 
kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh) và Tâm Kinh (hay Bát 
Nhã Tâm Kinh, hay Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh). Nội dung 
là ly tất cả các tướng, tức là hiển lộ đại định của Tánh Không, 
còn gọi là Vô Tướng Tam Muội. 


Chúng ta có thể giải thích về nghĩa Không bằng một số hình 
ảnh trong Thiên sử. Thí dụ, một vị Thiền sư chỉ vào cái bình, 
và bảo học trò trả lời. Chỉ vào cái bình, tức là chỉ vào cái hữu 
thể (existence), tức là Sắc đang hiển lộ. Có người học trò bước 
tới, cầm cái bình để qua một bên. Có học trò bước tới, lây chân 
khêu ngã cái bình rớt sang chỗ khác. Có học trò lấy cây gậy 
đập bề cái bình. Cả ba nhà sư đều có ý trả lời (như Tâm Kinh) 


138 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


rằng Sắc tức là Không (cái bình dời đi, hay bị bể), nghĩa là có 
bình hay không-bình vẫn nằm trong ngôi nhà trống rỗng bao 
trùm cả sắc-không. Khi cái bình dời đi là cái Không (non- 
existence) hiển lộ. Nghĩa là, Hữu và Vô là đối nhau. Nhưng cả 
hai pháp đó (Có, Không; Hữu, Vô; existence, non-existence) 
đều nằm trong Tánh Không (Emptiness) vô cùng vô tận. 


Có thê lấy thí dụ khác: khi một tiếng chim kêu khởi lên và biễn 
mắt, được nghe trong bầu trời tâm, thì cả tiếng và không-tiếng 
đều nằm trong tánh nghe chưa từng dao động và chưa từng biến 
mất. Tương tự, khi một niệm khởi (a thought ADp€ATS) và TỒi 
niệm này biến mất (disappears) thì cái niệm và cái không-niệm 
đó đều năm trong Bản Tâm vốn rỗng lãng chưa từng dao động. 
Do vậy, chữ Không đối với Có vẫn là cái không của nhị 
nguyên- chứ chưa thực sự là cái Không Bao Trùm Rỗng Lặng, 
vốn xa lìa mọi nhị biên và xa tất cả các biên nào có thê có. 


Trong Thiền sử Việt Nam, có ngài Tông Diễn (1640-1711) 
từng dạy: “Hữu vô câu bất lập, nhật cảnh bốn đương bô” (cô 
và không đều không lập, mặt trời trí tuệ sẽ lên cao). Vì các pháp 
duyên vào nhau để hiện ra nên gọi là có, nhưng cũng vì duyên 
vào nhau nên cũng gọi là không. Với người thấy rõ tánh duyên 
khởi hiển lộ trong các pháp, sẽ thấy không cần tranh cãi 
có/không, đúng/sai nữa. 


Cũng như khi mình ngồi trong hí viện xem ca nhạc kịch, lúc 
đó có khoảng 500 người khách. Tắt cả hình ảnh, màu sắc trên 
sân khấu hiện ra (và liên tục biến đi) trước mắt tất cả mọi người, 
tiếng đàn và tiếng ca hiển lộ qua tai (và liên tục trôi vào vô 
thường) của tất cả quan khách. Tức là Hữu (có hình, có tiếng) 
và Vô (hình, tiếng liên tục trôi đi) hiển lộ qua thấy nghe hay 
biết của tất cả mọi người, và cái tánh thấy nghe hay biết đó là 
cái Tánh Không bao trùm không phải riêng của khách nào, 

cũng không gọi được là chung của tất cả vì nhân duyên hiền lộ 
với môi người khác nhau (và cùng lúc là hiển lộ với 4 tỷ người 
ngoài sân khấu). Cũng như mặt trăng (Tánh Không, thường 


139 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


hằng, rỗng lặng, giúp thấy nghe hay biết) chỉ một, nhưng hiện 
ra cả 4 tỷ mặt trăng khác trên ao, hồ, sông, rạch, biến, thau 
chậu... Cho nên mới nói, người ngộ được Tánh Không này sẽ 
không còn chấp có ta hay chấp có người nữa, vì tất cả là như 
huyễn. Một thí dụ khác để chỉ bản tánh hay bản tâm là tánh 
sáng của gương, hiển lộ tất cả y hệt như mộng, như huyễn. 


Khi nói về Tánh Không vĩnh hằng bao trùm cả Hữu và Vô, có 
thê chúng ta liên hệ (phân nào) tới Kinh Tạp ÀA Hàm SA 273, 
bản dịch của hai Thây Tuệ S9, Đức Thăng: 


“Này Tỳ-kheo, các hành như huyễn, như sóng nắng, trong 
khoảnh sát na, tàn lụi, không thật đễn, không thật đi. Cho nên 
T)-khco, đối với các hành vốn không, nên biết, nên hoan hỷ, 
nên suy niệm rằng, trồng không là các hành thường tôn, vĩnh 
hằng, Ổn trụ, pháp không biến dịch; trống không không có ngã, 
không có ngã sở. Ví như người mắt sáng tay cẩm đèn sáng vào 
trong nhà trống, xem xét cái nhà trồng ấy. Cũng vậy, T}- -kheo, 
đối với tất cả hành trồng không, tâm quản sát, hoan hỷ, rằng 
trồng không là các hành. Trồng không, không ngã và ngã sở, 
là các pháp (được coi là) thường tôn, vĩnh hằng, Ổn trụ, pháp 
không biến dịch. Cũng vậy, mất, tai, mũi, lưỡi, thân, ÿ và pháp 
làm nhân duyên sanh ra ý thức, ba sự hòa hợp thành xúc, xúc 
sanh ra thọ, tưởng, tư. Các pháp này vô ngã, vô thường, chỉ 
tiết cho đến không, vô ngã và ngã sở.” (9) 


Và từ nơi đây, chúng ta sẽ khảo sát về lời Đức Phật dạy Bô Tát 
trong Kinh Kim Cang. Bản dùng trích dẫn nơi đây là tác phâm 
Kinh Kim Cang Giảng Giải của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. 
q0) 


Kinh Kim Cương đạy người tu hạnh Bồ Tát khi độ tất cả chúng 
sanh phải thấy được tất cả pháp đều là vô tướng, phải lìa tất cả 
các tướng có thê được thấy nghe hay biết như là có ta thật, như 
là có người thật, như là có chúng sanh thật, như là có tương tục 
thọ mạng. (Trích: Phật bảo Tu-bồ-đề: Các vị Bồ-tát lớn nên 


140 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


như thế mà hàng phục tâm kia. Có tất cả các loài chúng sanh 
hoặc loài sanh bằng trứng, hoặc loài sanh bằng thai, hoặc 
sanh chỗ ẩm ưới, hoặc hóa sanh, hoặc có hình sốc, hoặc không 
hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không tưởng, hoặc chẳng có 
tưởng chẳng không tưởng, ta đêu khiển vào vô dự Niễt-bàn mà 
được diệt độ đó. Diệt độ như thể vô lượng, vô số, vô biên chúng 
sanh mà thật không có chúng sanh được điệt độ. Vì cớ sao? 
Này Tu-bồ-đê, nếu Bô-tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tưởng 
chúng sanh, tướng thọ giả tức chăng phải là Bồ-tát.). 


Cụ thê vô tướng có nghĩa là, không trụ vào sắc thanh hương vị 
xúc pháp (Trích: Lại „ữa Tu-bồ-đề, Bồ-tát đổi với pháp nên 
không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, gọi là chẳng trụ nơi sắc 
để bồ thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp để bố thí. Này 
Tu-bô-đề, Bồ-tát nên như thế mà bố thí, chẳng trụ nơi tướng... 


Bởi vì, như trường hợp cái bình, muốn thấy pháp vô trụ tướng 
thì phải lìa cả hai tướng “có bình” và “không bình” mới thấy 
ngôi nhà trồng bao trùm hai tướng này (Trích: Phật bảo Tu-bổ- 
đề: Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các 
tưởng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai.). 


Tương tự, như với niệm khởi và diệt, phải lìa cả hai tướng 
“niệm khởi” và “niệm diệt? mới nhận ra bầu trời Bản Tâm (vốn 
là vô tướng) bao trùm cả hai tướng niệm khởi và niệm diệt 
(Trích: Nếu còn chấp tưởng pháp tức còn chấp ngã nhân chúng 
sanh thọ giả. Vì có sao? Nếu còn chấp tướng phi pháp tức còn 
chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thể nên không nên chấp 
pháp, không nên chấp phi pháp. Bởi do nghĩa ấy, Như Lai 
thường nói: T)-kheo các ông nên biết, ta nói pháp ví dụ như 
chiếc bè, pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp.). 


Pháp này cũng có thể gọi là vô niệm, hay tâm vô trụ. Khi thấy 
Bản Tâm vốn rỗng lặng như thế mới thấy là không có gì đề tu, 
vì không nương vào tướng niệm để tu, như thế mới đúng là 
trang nghiêm cõi Phật (Trích: Trang nghiêm cối Phát tức không 


141 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


phải trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm... các Bồ-tát lớn 
nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ nơi sắc 
sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, 
nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia.). 


Do vậy, khi Bồ Tát ra sức độ tất cả chúng sanh vẫn không thấy 
có người độ và người được độ (Trích: Phật bảo Tu-bồ-đề: 
Người thiện nam, người thiện nữ phát tâm Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác nên sanh tâm như thế này: Ta nên diệt độ tất 
cả chúng sanh, diệt độ tất cả chúng sanh rôi mà không có một 
chúng sanh thật diệt độ. Vì cớ sao? Ti u-bô-đề, nếu Bồ-tát còn 
tưởng ngã, tưởng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả ất 
không phải là Bầ-tát. Vì cớ sao? Tu-bô-đềể, thật không có pháp 
phát tâm Vô thượng Chánh đăng Chánh giác.). 


Tới đây Đức Phật chỉ vào Bản Tâm, nơi không hề có một tướng 
nảo để tâm ba thời vin vào, vì thực tướng vốn vô tướng, và vì 
đó là Cái Không Bắt Động bao trùm cả Hữu và Vô (Trích: Phật 
bảo Tu-bồ-đê: Trong các cõi nước đây dây như thể, có tất cả 
chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thảy đêu biết. Vì có 
sao? Như Lai nói các tâm đều không phải tâm, ấy gọi là tâm. 
Vì cớ sao? Này Tu-bồ-đề, tâm quá khứ không thể được, tâm 
hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được.). 


Câu hỏi có thể nêu lên, rằng nên quán các pháp thế nào? Đức 
Phật trong Kinh Kim Cang nói lên bài kệ: 


“Tất cả pháp hữu vi, 

Như mộng, huyền, bọt, bóng, 
Như sương cũng như điện, 
Nên khởi quán như thế.” 


Đó là tóm lược vài ý từ Kinh Kim Cang. Và khi tóm lược, hiển 
nhiên là không đầy đủ. Chúng ta có thể nhắc rằng nhà thơ 
Nguyễn Du đã từng tụng cả ngản lần Kinh Kim Cang, vẫn thấy 
lời dạy của Đức Phật ảo diệu khó hiểu, cho tới khi tới thăm 


142 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Phân Kinh Thạch Đài mới đột nhiên hiểu ý “kinh không chữ 
mới là kinh chân thật...” 


Cần ghi nhận rằng, Kinh Kim Cang và Tâm Kinh không chỉ là 
cốt tủy của Thiền Tông, mà còn là của Phật giáo Bắc tông. 
Truyền thống Phật giáo Nam tông không thọ trì hai kinh này, 
vì là kinh hậu tác (sau thời Đức Phật vải trăm năm). Nhưng 
thực ra, tinh thần nội dung hai kinh này là thuần túy nằm trong 
các lời Đức Phật dạy trong các năm đầu tiên ngài hoăng pháp. 


Nhà sư Nam Tông Bhikkhu SuJato, Trưởng Ban Biên Tập 
SuttaCentral (trang web Phật học nhiều ngôn ngữ nhất và lớn 
nhất hiện nay) và cũng là một vị sư dịch Tam Tạng Pali sang 
tiếng Anh, nhận định rằng hai kinh này do một số vị sư soạn ra 
cho Tạng Sanskrit để phá một số kiến chấp của các vị sư A Tỳ 
Đàm. Chúng ta có thê đoán rằng trong thời phân chia bộ phái, 
vải trăm năm sau thời truyền khẩu mới chép vào chữ Pali, 
Sanskrit, Kharosthi (dùng cho Tạng Gandhari), và rồi Tạng 
Sankrit được dịch sang tiếng Tây Tạng, tiếng Trung Hoa... tỉnh 
thần bộ phái có thể làm các sư gạt bỏ một số kinh này, kinh kia. 


Ngài Sujato nói rằng Kinh Kim Cang và Tâm Kinh tuy hậu tác 
nhưng mang đúng tính thần lời Phật dạy trong các năm đầu 
hoằng pháp, đó là vô-ngã, là như huyễn, là không có gì để năm 
giữ hay trụ vào, và pháp chỉ là chiếc bè qua sông. Nơi đây, xin 
phép trích dịch một vài câu từ bải nhận định dài của Bhikkhu 
Sujato: 


“Kinh Kim Cang là mội phần trong hệ văn học Bát Nhã Ba La 
Mật, một thể loại Kinh Đại Thừa sáng tác khoảng 500 năm sau 
Đức Phật. Trong khi phần nhiều Bát Nhã Ba La Mật rất dài và 
rườm rà, Kinh Kim Cang và Tâm Kinh lại ngăn, chiếu sáng cốt 
tủy triết lý Bát Nhã Ba La Mật vào một hình thức ngắn và dễ 
đón nhận, do vậy được ưa chuộng. Một cách lịch sử, hệ Bát 
Nhã Ba La Mật khởi dậy như đáp ứng đối với và phê bình đối 
với hệ A4 Tỳ Đàm (Abhidharma). Theo nhận định này, các luận 


143 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


sư A Tỳ Đàm (phần chủ yếu là phái Sarvastivada, tức Nhất 
Thiết Hữu Bộ) đã lạc mất Chánh pháp, tự mạn đưa vào kiến 
thức phân tích và nông cạn của họ, trong khi bỏ mắt đạo vị 
chân thực của giải thoát và trí tuệ sâu thắm. Chủ đê chính của 
Bát Nhã Ba La Mật là vô-ngã. Họ lý luận rằng các luận sư A 
Tỳ Đàm đã biến Chánh pháp thành cái được chấp giữ và có 
cái gì để tự thầy mình dông hóa vào, chứ không nhìn như chiếc 
bè để qua bờ kia.” (The Vajracchedika (Diamond Sutra) is part 
of the Parjnaparamita literature, a class of Mahayana Sutra that 
was composed around 500 years after the Buddha. While mụch 
of the PraJnaparamita 1s extremely long and verbose, the 
Diamond and Heart Sutras are quite short, crystallizing the 
essence of the PraJnaparamita philosophy Into a brief and 
palatable form, hence ther popularly. Historically, the 
Prajnaparamita arose as response to and critique of the 
Abhidharma. According to this criique, the Abhidharma 
theorists (primarily of the Sarvastivada school) had lost the 
poInt of the Dhamma, priding themselves on their shallow and 
analytical knowledge, while missing the true taste of deep 
wIsdom and freedom. The key theme of the PraJnaparamifa 1s 
nof-self. They argued that the Abhidharma theorists had turned 
the Dharma 1tself Into something to be attached to and 
1dentified with, rather than as a raft for crossing over.) (11) 


Nơi đây, chúng ta thảo luận về Hạnh Bồ Tát nhưng không 
mang tinh thần bộ phái. Chủ yếu chỉ khảo sát từ kho tàng Phật 
học mênh mông đề tìm một số lời dạy thực dụng để tu học cho 
đúng Chánh pháp. Trong đó, tận cùng vẫn là lời Đức Phật dạy 
răng chớ nên nắm giữ một quan kiến nào, như trong Kinh Tập 
Sn 4.3 đã dẫn ở đầu bài, nằm trong nhóm kinh nhật tụng của 
chư tăng trong các năm đầu khi Đức Phật hoăng pháp: “Bài kệ 
787: Làm sao, và về những gì những kẻ dính vào tranh cãi về 
các giáo thuyết có thể tranh cãi với người không dính mắc gì? 
Không nắm giữ bất cứ gì, và không bác bỏ bất cứ gì, người ấy 
rũ bỏ bất kỳ cải nhìn nào nơi đây.” Cũng có nghĩa là hoàn toàn 
không thấy một tướng nảo khởi lên trong tâm để năm giữ lấy. 


144 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 
GHI CHÚ: 


(1) Kinh Tập Sn 4.3: 
hffps://thuvienhoasen.org/pI 5a30596/sn-4-3-dutthatthaka-sutta- 
kinh-ve-ta-kien 
(2) Kinh MN 83: 
https://suttacentral.net/mn8§3/vi/minh_ chau 
(3) Kinh MA 67: https://suttacentral.net/ma67/vi/tue_sy 
(4) Kinh EA 35.2: https://suttacentral.net/ea35.2/vi/tue_ sy- 














thang 

(Š) Kinh EA 24.5: https://suttacentral.net/ea24.5/vi/tue_sy- 
thang 

(6) Kinh EA 36.5: https://suttacentral.net/ea36.5/vi/tue_sy- 
thang 


(7) Kinh EA 10.5: hftps://suttacentral.net/eal0.5/v1/tue_sy- 
thang 

(8) Kinh MN 34: 
https://suttacentral.net/mn34/vi/minh_ chau 

(9) Kinh SA 273: https://suttacentral.net/sa273/vi/tue_sy- 
thang 

(10) Kinh Kim Cang: 
https://thuvienhoasen.org/p1L7a1§43/4/03-dai-thua-chanh-tong 

(11) Bhikkhu SuJato: 
https://discourse.suttacentral.net/t/the-diamond-cutter- 
sutra/7144/12 

















145 


10 


NIỆM, VÔ NIỆM, 
THOẠI ĐẦU VÀ HUỆ KHẢ 


Bài này sẽ khảo sát một số khái niệm về các hiện tướng của 
tâm, dựa theo lời dạy của Đức Phật và chư Tổ sư. Bản thân 
người viết không phải là một thâm quyền nào; do vậy, nơi đây 
chỉ là một cô găng trong khả năng hạn hẹp để đọc lại và ghi 
chép lại một sô lời dạy từ kinh luận, hy vọng sẽ giúp làm sáng 
tỏ một số thắc mắc. 


Các chữ viết tắt trong bài này có thê đọc ở Đại Tạng Kinh q@) 
với các kinh: DN là Trường Bộ Kinh, MN là Trung Bộ Kinh, 
SN là Tương Ưng Bộ Kinh, AN là Tăng Chi Bộ Kinh, Šn là 
Kinh Tập trong Tiểu Bộ, Ud là Kinh Phật Tự Thuyết, SA là 
Tạp A Hàm, 


Có một chữ thường gặp trong kinh luận được dịch sang tiếng 
Việt là “hý luận” và cũng thường dịch là “tâm phan duyên” _—- 
chữ HUY gốc tiếng Pali là “Papanca” với nghĩa đơn giản là “trải 
rộng ra” (to spread out), hiểu đơn gián là “suy nghĩ lan man, 
nghĩ ngợi lung tung.” Nghĩa là các niệm sinh khởi như khỉ 
vượn chuyên cành và cho chúng ta nhìn ra thế giới như một thế 


146 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


giới của mạng lưới các niệm chồng thêm lên thế giới của thấy 
nghe nhận biết, lúc đó thực tại được chúng ta nhìn được phóng 
chiếu qua lăng kính của mạng lưới niệm chập chùng, tức là 
chúng ta khái niệm hóa thế giới qua ngôn ngữ và khái niệm. 
Chữ “vô niệm” trong Thiền Tông có nghĩa là gỡ bỏ mạng lưới 
khái niệm phủ chụp lên thế giới, chứ không đơn giản là “không 
niệm” hay “ngưng niệm,” vì niệm cũng là một công cụ an tâm 
và giải thoát. 


Lộ trình nào của tâm đã dẫn tới hý luận (papañca)? Theo nhà 
sư học giả Thanissaro Bhikkhu, Đức Phật giải thích trong ba 
bài kinh vê diễn tiên dân tới hý luận, trích dịch như sau: 


*Ba đoạn trong các bài kinh --- DN 2l, MN 1Š và Sn 4.]] --- 
vẽ ra tiến trình duyên khởi gây ra hỷ luận và dẫn lối từ hý luận 
tới xung đột [trong tâm]. Vì các phân tích trong nhà Phật về 
duyên khởi thường khong phải đường thăng, với nhiễu chỗ đề 
vòng quanh hôi đáp lại, các bản đồ dị biệt nhau trong các chỉ 
tiết của chúng. Trong Kinh DN 21, bản đồ như thế này: 


——- các tưởng & các loại hý luận > suy nghĩ > tham ái > ưa & 
ghét > ganh ty & kẹo kiệt > đổi kháng & xung khác. 


Trong Kinh Sn 4:11, bản đồ không thẳng một đường và có thể 
vẽ lộ trình như sau: 


--- ftởng > các loại hý luận; 


-- fưởng > danh đ& sắc > xúc > hấp dẫn & kém hấp dẫn > 
tham ái > ưa & ghé > keo kiệt/chia rẽ (bát hòa)/Iranh cãi/gây 
gô. 

Trong Kinh MN 18, bản đồ này như sau: 


_—- Xúc > thọ > tưởng > suy nghĩ > các tưởng (khởi lên) & các 
loại hý luận.” (2) 


147 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Như thế, chúng ta thấy lộ trình dẫn tới hý luận bất định. Có khi 
hý luận tới ngay sau tưởng và dẫn tới niệm (suy nghĩ) và tham, 
như trong Kinh DN 21. Có khi ngay sau tưởng là một loạt hý 
luận, như Kinh trong Šn 4: 1 I. Có khi từ tưởng dẫn tới niệm rồi 
lại tới tưởng và dẫn ra hý luận, như Kinh MN 18. Trong tất cả 
các trường hợp như thế, mạng lưới hý luận là cặp kính màu 
chúng ta mang đề nhìn về thế giới. 


Khi chúng ta tu tập các pháp, thí dụ như Niệm Hơi Thở, Tứ 
Niệm Xứ, Lục Niệm, Niệm Phật, Niệm Thí, Niệm Thiên, vân 
vân... ban đầu khi hướng tâm để niệm, thì hý luận chưa khởi 
lên. Như thế, hý luận là một phản ứng khi chúng ta đối diện với 
thế giới, khi bắt đầu khởi tâm lựa chọn --- lúc đó dục tham khởi 
động ra tâm phân biệt, dẫn tới ưa & ghét, nắm giữ & đối 
kháng... Nghĩa là, trong sự chú tâm, hay sự hướng tâm về, lúc 
đó chưa hề vướng gì tới ' ta, của ta” để mà phải chấp giữ lấy. 
Tức là, lúc mới chú tâm về bất kỳ một pháp nảo, chưa hề có 

“sắc/thanh gì để trụ”... Khoảnh khắc ban đâu đó, còn là “tâm 
vô sở trụ”... Còn gọi là “sơ tâm” (tâm ban đầu, hay tâm hài 
nhì). 


Bạn không thể nảo “suy tưởng” với tâm ban đầu, vì lúc đó 
không có ký ức, không có kỷ niệm (thí dụ, khi tình cờ gặp lại 
kẻ thù cũ hay người tình cũ, thì kỷ niệm ghét/ưa sẽ gợi lên) --- 
và do vậy, khi suy tưởng luôn luôn là suy tưởng với những 
sắc/thanh/hương/vị/xúc/pháp của quá khứ, hoặc là suy tưởng 
mơ mộng về danh-sắc nào đó ở tương lai. Đức Phật dạy trong 
Kinh SN 22.64 rằng suy tưởng là rơi vào lưới Ác ma. Kinh này 
trích, bản dịch của Thầy Minh Châu: 





4i suy tưởng, này Tỷ-kheo, người ấy bị Ma trỏi buộc. Ai 
ki suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 


—Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 


148 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


—Như thế nào, này Tỷ- -kho, Ông hiểu một cách rộng rãi ý 
nghĩa lời Ta nói một cách văn tắt: 


—Ai suy tưởng sắc, bạch Thế Tôn, người ấy bị Ma trói buộc. 
Ai không suy tưởng, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. Ai 
suy tưởng thọ ... tưởng ... hành ... thức, người ấy bị Ma trỏi 
buộc. Ai không suy tưởng, người. ấy được giải thoát khỏi Ác 
ma. Bạch Thể Tôn, lời nói văn tắt ày của Thể Tôn, con hiểu ÿ 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 


Bởi vì suy tưởng, tức là suy niệm, là ngẫm nghĩ, là đo lường, 
là cân nhắc, là đánh giá, là lựa chọn, là tự thấy có cái mình ưa 
hay ghét, và do đó là hý luận. Trong bản dịch tiếng Anh, có hai 
cách dịch. Bhikkhu Bodhi dịch: “Bh/kkhu, in conceiVing one ïs 
bound by Mara; by not conceiving one is ƒreed from the Evil 
@Ónc.” Và Bhikkhu SuJato dịch: “When you tdenfiỹ, 
mendicamt, you re bound by Máara. Not identifying, you re ƒree 
from the Wicked One.” Cả hai chữ đều có nghĩa là “suy tưởng” 
tức là “nhận ra có cái tôi trong sắc/thanh...” 


Tiếng Việt gọi đơn giản “không suy tưởng” là “vô niệm.” Khái 
niệm này có thể dẫn ra trong kinh, nói là chớ để bị dính mắc 
vào quá khứ, vị lai hay hiện tại, hiểu là chớ để bị lôi kéo hay 
xô đầy vì ký ức trong quá khứ, chớ mơ tưởng về một vị lai chưa 
tới và cũng chớ bị dính vào hiện tại (trong các lựa chọn sắc 
thanh hương vị xúc pháp mà chúng ta đang kinh nghiệm). Chỗ 
nảy dễ hiểu, thí dụ như trong mùa bầu cử Hoa Kỳ, chúng ta có 
thể nôi giận hay ưa thích quá khứ của một ứng cử viên nào đó, 
hay chúng ta có thể lo ngại hay vui mừng về viễn ảnh tương lai 
nếu một ứng cử viên nào đó sẽ thăng cử, và hiện tại mắt và tai 
chúng ta có thê bị màn hình các đài TV kích thích vui buôn sôi 
nồi. Hiển nhiên, nếu thấu lý nhân quả, lòng chúng ta sẽ dịu hắn 
đi. 


Tương tự, trong Kinh SN 12.38, Đức Phật sử dụng nhiều chữ 
tương đương đê giải thích vê “không suy tưởng” --- và lân này 


149 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


nói về một “thức không an trú” và do vậy thức nảy sẽ “không 
tăng trưởng” và là giải thoát. Bản dịch của Thây Minh Châu 
viết: 


“Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, không có 
tư lường, không có thâm ÿ, thời không có sở duyên cho thức 
an trú. Khi nào sở duyên không có mặt thời thức không an trú. 
Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng, nên trong 
tương lai tải hữu không sanh khởi. Do sanh khởi tải hữu không 
có mặt trong tương lai, nên sanh, già chết, sâu, bỉ, ưu, não 
được đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn 
này.” 


Bản Anh dịch của Bhikkhu Bodhi dịch là: "...bhikkhus, when 
one đoes not intend, and one does not plan, and one does nof 
have a tendency towards anything, no basis exists for the 
maintenance of conscIousness..." 


Bhikkhu SuJato dịch là: "If you don?t intend or plan or have 
underlying tendencies, this doesn”t become a support for the 
confinuation ofconsciousness. With no supporf, consclousness 
1s not established. When consciousness 1s not established and 
doesn”t grow, thereˆs no rebirth..." 


Như vậy, chữ “không có fự niệm ” chỉ có nghĩa là “ngay nơi 
niệm sẽ không để thức an trú” vào đâu cả. Tức là, không ý 
định mưu tính, không lên kế hoạch, không xuôi theo 
khuynh hướng thầm kín nào. Đó là giải thoát. 


Trong Tạp A Hàm, có ba Kinh SA 359, 360, 361 đều có đoạn 
sau, theo bản dịch của hai Thây Tuệ Sỹ & Đức Thăng: 


“Nếu không suy lường, không vọng tưởng thì sẽ không bị sai 
sử khiến thức duyên níu mà tôn tại. Vì không có chỗ duyên nu 
cho thức tôn tại nên nó không nhập vào danh sắc. Vì không 
nhập vào danh sắc nên không qua lại. Vì không qua lại nên 
không sanh tử. Vì không sanh tử nên sanh, lão, bệnh, tử, ưu, 


150 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


bi, khổ, não ở đời vị lai đêu bị diệt và thuần một khối khổ lớn 
như vậy cũng bị diệt. ” 


Ngài Trân Nhân Tông còn gọi đó là “đói cảnh vô tâm” --- và 
đó là một tông chỉ của Thiên Trúc Lâm. 


Tương tự, thấy nghe hay biết sẽ chỉ là thấy nghe hay biết, là 
hoàn toàn không rơi vào hý luận. Trong Kinh Bahiya (tức là 
Kinh Ud 1.10), Đức Phật dạy cụ thê về cách xa lìa suy tưởng 
khi thấy nghe hay biết, bản dịch của Thầy Minh Châu: 


"này Bàhiya, nếu với Ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; 
trong cải nghe, sẽ chỉ là cải nghe; trong cải thọ tưởng, sẽ chỉ 
là cải thọ tưởng; trong cải thức tri, sẽ chỉ là cái thức trí. Do 
vậy, này Bàhiva, ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bàhiya, 
Ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng 
giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau." 


Hành, tức là lựa chọn. Kinh SN 12.51 ghi rằng khi tâm lựa chọn 
thiện, thức sẽ vào cảnh giới thiện; khi lựa chọn ác, thức sẽ vào 
cảnh giới ác; khi lựa chọn bất động, thức sẽ vào cảnh giới bất 
động. Nhưng khi trí tuệ đã khai phát, người tu sẽ không lựa 
chọn thiện, ác hay bất động. Và do vậy, không nắm giữ gì. Như 
thế là giải thoát. 


Bản Anh văn Kinh SN 12.51 của Bhikkhu SuJato trích: “an 
ionoranft individual makes a good choice, their cOnsciousness 
enters a good realm. ]ƒ they make a bad choice, their 
consciousness cmniters a bad realm. ]ƒ they make an 
Iimperturbable choice, their COHSCiOMSHGSS €Hf€rS qn 
imperturbable realm. When a mendican has given Up 
ienorance and given rise to kuowledge, they don † make a good 
choice, a bad choice, or an imperturbable choice. Nof 
choosing or Iinfending, they don f grasp at anything ín the 
world. Not grasping, they re not anxious. Not being anXxioMsS, 
they personally become extinguished.” 


151 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Bản dịch của Thầy Minh Châu. trích: “Này các Tỷ-kheo, nếu 
người nào bị vô mình chỉ phối, dự tính làm phước hành, thức 
(của người ấy) đi đến phước. Nếu người ây dự tính làm phi 
phước hành, thức (của người ấy) đi đến phi phước. Nếu người 
ấy dự tính làm bất động hành, thức (của người ấy) đi đến bất 
động. Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đoạn tận vô mình, 
mình được sanh khởi. VỊ ấy do vô mình đoạn tận, mình sanh 
khởi, không dự tính làm phước hành, không dự tính làm phi 
phước hành, không dự tính làm bất động hành. Không có dự 
tính, không có dụng ý, vị ấy không chấp thủ một sự gì ở đời. 
Không chấp thủ, vị ấy không sợ hãi. Không sợ hãi, vị ấy hoàn 
toàn tịch tịnh." 


NIỆM CHƯ THIÊN? 


Tới đây, chúng ta có thể thắc mắc, khi gặp một số kinh, trong 
đó Đức Phật dạy rằng chỉ tu một pháp thôi, là đủ để giải thoát. 
Thí dụ, Niệm Thiên, tức là niệm chư Thiên. Tại sao niệm tới 
các vị thiên, trong đó hầu hết là những chúng sinh còn tham 
sân si, lại có thể giải thoát, lại có thể chứng nhập Niết Bản? 


Điền hình như Kinh AN 1.296-305, bản dịch Thây Minh Châu, 
trích: 


“Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính 
là niệm Phật. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chắn, 
ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễi-bàn. 


Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa để nhút hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niễt-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính 
là niệm Pháp... niệm Tăng... niệm Giới... niệm Thí... niệm 


152 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Thiên... niệm Hơi thở vô, Hơi thở ra... niệm Chết... niệm 
Thân... niệm An tịnh. Chính một pháp này, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng tri, giác ngộ, 
Niễt-bàn.” 


Tương tự, trong Tạp A Hàm có Kinh SA 550, bản dịch của hai 
thây Tuệ Sỹ, Đức Thăng, cũng nói vê một pháp và một pháp 
đó là niệm chư Thiên, trích: 


*...khị Thánh đệ tử niệm công đức chư Thiên, không khởi giác 
tưởng tham dục, sân nhuế, não hại, thì như vậy, Thánh đệ tử 
ra khỏi tâm nhiễm trước. Tâm nhiễm trước là gì? Đó là năm 
phẩm chất của dục. Nếu đổi với năm phẩm chất của dục này 
mà lìa tham, nhuế, sỉ và an trụ chánh niệm, chánh trí, nương 
theo trực đạo, tu tập niệm Phật, chân chánh hướng thăng đến 
Niết-bàn. Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là 
bậc Trì giả, Kiến giả, nói nhất thừa đạo thứ năm ra khỏi khổ, 
đạt đến chỗ thù thắng, khiến chúng sanh được thanh tịnh, lìa 
khỏi mọi khổ não, diệt hết mọi lo buôn, được pháp như thật. 


Như thế, chúng ta có thê hiểu rằng, không phải là cái được 
niệm (nơi đây là chư Thiên), mà chính là ở hành vi niệm với 
tâm lìa tham sân sỉ (tâm ra khỏi nhiễm trước). Bởi vì chư 
Thiên là các chúng sinh còn tham sân s1, nhưng ngay khi chú 
tâm vào hành vi niệm, tức là chú tâm vào cái đang tương tác 
với thế giới (dù là ngoại xứ và nội xứ), thì sự chú tâm đó, tức 
hành vi niệm đó đã siêu vượt tham sân s1. Bởi vì cái được niệm 
là vô lượng vô biên (chư Thiên các cõi trời) nhưng khi chú tâm 
vào hành vi niệm là đã siêu vượt ba cõi vì chỉ còn cái đương 
niệm hiện tiền (một cái trừu tượng, bất khả nghe thấy, vì chúng 
ta không thể thấy nghe vô lượng chư Thiên). Có lẽ sẽ rất nhiều 
người dễ dàng kinh nghiệm: chú tâm tỉnh giác đương niệm 
cũng là đang vượt qua ba thời quá hiện vị lai. Vì trong cái chú 
tâm đương niệm hoàn toàn không có cái được niệm (thí dụ, 
hình ảnh chư Thiên nào) và cũng không có ai đang niệm. 


153 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Chỉ như thế, chúng ta mới hiểu được tại sao nhiều vị Thiền sư 
dạy học trò tham thoại đầu, hay tham công án, trong đó phần 
lớn dẫn tới chỗ ra ngoài lý luận, nơi tâm không thể suy tưởng, 
nƠI tiếp cận chỗ có thể gọi là “niệm vô niệm” hay “niệm vô 
tâm” và cũng có thể gọi là tư lường cái không thể tư lường. Thí 
dụ, như thoại đầu, "Khi chưa có trời đất, ta là cái gì?" Câu trả 
lời Đức Phật cho sẵn là “vô ngã” rồi, nhưng ngay cái “đương 
niệm cái rất là trừu tượng, cái chưa từng hình dung nổi” chính 
là khi kinh nghiệm cái vô ngã, nơi đó có kinh nghiệm vô ngã 
nhưng không hề có ai kinh nghiệm. Tương tự, như với thoại 
đầu, "Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt mũi bồn lai của ta ra 
sao?" 


Chính cái “chú tâm đương niệm” đó là Phật tánh, hay Tự tánh, 
do vậy mới nói rằng bốn lai chúng sinh đã là Phật. Và do vậy, 
cũng nói rằng phiền não tức Bồ Đề, và ngược lại, tất cả đều 
không lìa cái đương niệm đó, bất kể là niệm chư Thiên, những 
chúng sanh còn tham sân si. Chính ngay nơi đương niệm đó, 
hễ tỉnh tức thân là Phật, hễ mê tức thân là chúng sanh. Chính 
vì cái “đương niệm” có sẵn hai bờ tinh/mê như thế, thoại đầu 
hay công án chỉ giữ chức năng như cây gậy dò đường. Chính 
nơi đương niệm, Chân Đề không lìa Tục Đề, tức là nước không 
lia sóng, vàng không lìa nhẫn, và gương không lìa ảnh. Thiền 
Tông nói răng, thấy bản tánh nơi đương niệm như thế, tức là 
đốn ngộ trước (mức độ thâm sâu còn tùy), để rồi sẽ tiệm tu sau, 
vì cần nhiều thời gian để gỡ bỏ tập khí tham sân sĩ. 


Có thể dẫn lời ngài Huệ Năng nói trong Kinh Pháp Bảo Đàn, 
nơi Phẩm Bát Nhã, bản dịch của Thầy Duy Lực, rằng, "Bản 
tánh là Phát, lià tánh chẳng có Phát... Sao gọi Ba La Mát? Ba 
La Mật là tiếng Ấn Độ, dịch là đến bờ bên kia, nghiã là lià 
sanh diệt. Chấp cảnh thì sanh diệt dấy lên như nước nồi làn 
sóng, tức gọi bờ bên này, lìa cảnh thì chẳng sanh diệt như nước 
chảy im lìm, tức là bở bên kia, nên gọi Ba La Mật... Thiện tri 
thức, phàm phu tức Phật, phiên não tức Bô Đề, niệm trước mê 


154 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh 
tức phiên não, niệm sau lià cảnh tức Bồ Để." (3) 


Tới đây, chúng ta có thê kê lại một truyền thuyết nồi tiếng, ghi 
trong nhiều sách về ngài Bồ Đề Đạt Ma. Nơi đây, sẽ ghi theo 
Wikipedia. Sau một thời gian truyền dạy Thiền Tông ở Trung 
Hoa, ngài Bồ Đề Đạt Ma có ý định hồi hương, mới gọi đệ tử 
trình bảy sở đắc: "Giờ ta ra đi sắp tới, vậy mỗi đệ tử hãy nói 
cho ta nghe sở đắc của mình". 


Đạo Phó bạch: "Theo chỗ thấy của tôi, muốn thấy đạo phải 
chăng châp văn tự, mà cũng chăng lìa văn tự." 


Bồ Đề Đạt Ma đáp: "Ông được lớp đa của tôi rồi." 


Ni Tổng Trì nói: "Chỗ giải của tôi như cái mừng vui thấy nước 
Phật (tâm) bât động, thây được một lân, sau không thây lại 
nữa." 


Bồ Đề Đạt Ma nói: "Bà được phần thịt của tôi rồi." 


Đạo Dục, một đệ tử khác, bạch: "Bốn đại vốn không, năm uân 
chăng phải thật có, vậy chỗ thây của tôi là không một pháp nào 
khả được." 


Bồ Đề Đạt Ma đáp: "Ông được bộ xương của tôi rồi." 


Cuối cùng, đến phiên Huệ Khả. Huệ Khả lễ bái sư rồi đứng 
ngay một chỗ, không bạch không nói gì cả. sư bảo: "Ngươi đã 
được phân tuỷ của ta." 


Trong trình độ tu học hạn hẹp, người viết xin lạm bàn như sau. 
Như thế, giải thoát có nhiều mức độ thâm sâu. Văn tự có thể 
hiểu là chữ nghĩa, lời nói, kế cả lời Đức Phật dạy, cũng là một 
bức màn sương khói của ý thức. Lời ngài Đạo Phó nói không 
chấp, không lìa văn tự có thể hiểu là không vin vào và cũng 
không lìa bức mản sương khói của ý thức. Lời Thiền sư Ni 


155 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tổng Trì nói thấy nước Phật bất động, tức là thấy cái [đương 
niệm] bắt động trong vô số cái thấy nghe hay biết; không thấy 
lại nữa bởi vì toàn thân và tất cả những gì thấy nghe hay biết 
không còn lìa cái bất động này, nhưng vẫn bắt toàn vì còn thấy 
có động với tịnh. Lời ngài Đạo Dục nói rằng thấy thân tâm ngài 
đều rỗng rang, đều là không, đều không thực có, và tất cả đều 
bất khả đắc (Đức Phật từng dạy rằng y như tiếng đản vốn là 
rỗng không, không thể nắm bắt vì từ duyên khởi mà tới và đi). 
Nhưng tới ngài Huệ Khả, chỉ tịch lặng không lời. 


Chúng ta suy nghĩ thế nào về cách trả lời bằng sự tịch lặng? 
Nơi đây, hiển nhiên là tịch lặng của người hiểu đạo và đã theo 
học ngài Bồ Đề Đạt Ma nhiều năm, không phải sự im lặng của 
người không biết gì. Có phải đây cũng là sự tịch lặng khi Đức 
Phật cằm bông hoa lên, và ngài Ca Diếp lặng lẽ mỉm cười, theo 
truyền thuyết của Thiền Tông? Nơi đây [xin sám hối để] mượn 
lời giải thích theo Đại Thừa rằng ba ngài Đạo Phó, Tổng Trì, 
Đạo Dục vẫn còn trong vòng nhìn thấy “ngã không” (nhơn 
không) và chưa thấy “pháp không,” trong khi ngài Huệ Khả 
nhìn ngay từ đương niệm là cả ngã không và pháp không. Dựa 
vào Pháp duyên khởi, sẽ thấy “ngã không” và còn trong vòng 
đối trị; nhưng khi thấy ngay cả Pháp duyên khởi cũng vốn tịch 
lặng, thì sẽ thấu được “pháp không” và thấy không có gì để 
làm, vì không có gì tham sân sĩ nào để đối trị, và không thấy 
có pháp nào [kể cả Tứ Diệu Đế] để tu học hay truyền dạy, lúc 
đó là tịch lặng. Trong bốn vị học trò của ngải Bồ Đề Đạt Ma, 
chỉ duy ngài Huệ Khả là nhìn thấu suốt Vô Tác Tứ Đế. 


Có thê dẫn lời Thây Thích Thiện Siêu trong bài "Bồn Loại Tứ 
Đê Trong Kinh" đã giải thích vê Vô Tác Tứ Đê, trích: 


"Thường thường chúng ta cắt nghĩa lý duyên sinh là vật nọ vật 
kia, pháp nọ pháp kia, ít khi áp lý duyên sinh vào Khổ Tập Đạo 
trừ Diệt là vô vi, không nói. Báy giờ áp lại lÿ duyên sinh vào 
nơi Khổ Tập Đạo, như vậy các pháp khác là duyên sinh vô tự 
tính, thì Khô Tập Đạo để cũng là duyên sinh nên vô tự tính. Vô 


156 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


tự tính là vô sinh - nên gọi là Vô sinh Tứ để. Cũng đêu là Tứ 
để nhưng giáo lý môi tâng bậc có khác nhau, có sâu cạn như 
vậy. Rồi đến Viên giáo nói Vô tác Tứ đề, vô sinh thì có tác gì, 

đã vô sinh thì vô tác. Vô sinh thì Tập để, Đạo để không tác, nó 
đi dẫn tới, đưa tới pháp tính bồn vô sinh diệt, bất cấu, bất tịnh, 
bắt tăng, bắt giảm. Như vậy nó là vô tác (vì không sanh không 
diệt), bất cấu bất tịnh thì đâu có Khổ có Tập. Bắt tăng bắt giảm 
dưng vào trong tự tính thực tính các pháp vốn bình đẳng, vốn 
là yên lặng, vốn là vô sinh, vốn là như tính Niết-bàn, là bất 
sanh bắt diệt, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh, rồi đến Vô 
tác Tứ để." (4) 


Khi thấy cái đương niệm là vô sanh Niết Bản, đó là tịch lặng. 
Bậc thánh chứng ngộ “ngã không” sẽ nhìn thấy có Niết bản để 
vào. Nhưng bậc thánh chứng ngộ cả “ngã không” và “pháp 
không” sẽ thấy ngay cả không Niết bản Phật và không cả Phật 
Niết Bàn. Đó là chỗ Kinh Lăng Già, một kinh được ngài Bồ Đề 
Đạt Ma đưa vào làm tông chỉ cho Thiền Tông, nói răng ngay 
cả Niết Bàn cũng chỉ là giấc mộng đêm qua, như lời ngài Đại 
Huệ Bồ Tát quỳ gối thưa với Đức Phật, qua bản dịch của Thầy 
Duy Lực, trích (bài kệ nơi đây sẽ viết theo văn xuôi do đễ đọc): 


"Thế gian lìa sanh diệt / Như hoa đốm trên không. / Trí chẳng 
trụ hữu, vô / Mà khởi tâm đại bi. / Tất cả pháp như huyền / Xa 
lìa nơi tâm thức. / Trí chẳng trụ hữu, vô / Mà khởi tâm đại bi./ 
Xa lìa chấp đoạn thường / Pháp thể gian như mộng. / Trí chẳng 
trụ hữu, vô / Mà khởi tâm đại bi./ Biết nhơn pháp Vô ngã / 
Phiên não và nhĩ diệm / Thường trong sạch vô tướng / Mà khởi 
tâm đại bi./ Niết bàn chẳng thể lập / Chẳng có Niết Bàn Phật / 
Chẳng có Phật Niết Bàn / Lìa năng giác, sở giác. / Hoặc có 
hoặc không có / Cả hai thảy đêu lìa. / Pháp thiên quán tịch tịnh 
/ Vốn lìa sự sanh khởi. / Chẳng đời này đời sau / Gọi là chẳng 
thủ xả." (5) 


Sự tịch lặng của ngài Huệ Khả là một cách trả lời bằng cách 
hiện thân như thực tướng, nơi đó là núi cao ngàn trượng không 


157 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


lời nào để bầu víu nữa, cũng hệt như khi Đức Phật im lặng đưa 
cành hoa lên và ngài Ca Diễp mỉm cười. Ngài Long Thọ gọi đó 
là Trung Luận, là Đệ nhất nghĩa để. Trong tác phẩm Trung 
Luận (Madhyamaka Sastra) của ngài Long Thọ, bản dịch của 
Thầy Thiện Siêu, phẩm XVIII Quán Về Pháp, trích như sau: 


"6. Chư Phật hoặc dạy về ngã, hoặc dạy về vô ngã, trong thật 
tướng các pháp, không có ngã, không có phi ngã. 


7. Thật tướng của các pháp thì tuyệt dứt đường ngôn ngữ và 
tâm duyên, không sinh cũng không diệt, tịch diệt như Niêt-bản. 


ổ. Hết thảy pháp đêu thật, đều phi thật, cũng thật cũng phi thật, 
chăng phải thát chăng phải phi thật. Đó chính là giáo pháp 
của chư Phật. 


9. Tự mình chứng biết, không theo cái biết của người khác, tịch 
diệt không có hý luận, không sai khác không phân biệt. Đó 
chính là thật tướng." (6) 


Thực ra, các tư tưởng Trung Luận, Tánh Không, Phật Tánh của 
ngài Long Thọ và các luận sư Đại Thừa cũng bắt nguôn từ lời 
Đức Phật dạy. 


Trong nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời, Đức Phật dạy trong 
Kinh Šn 5.6 (Upasiva-manava-puccha / Các Câu Hỏi của 
Upasiva), bản dịch của Nguyên Giác, đúng là ngôn phong 
Thiền Tông, dạy răng hãy tỉnh thức nhìn về không một pháp 
nảo, răng chớ nương tựa một pháp nảo, nơi đó các pháp và 
ngôn ngữ cũng sẽ tịch lặng, trích như sau: 


"1070. [Đức Phật] Hỡi Upasiva, hãy tỉnh thức, nhìn về không 
một pháp nào, nương tựa “không một pháp nào ” mà vượt qua 
dòng nước lũ. Rời dục lạc, bỏ nói năng, ngày đêm liên tục nhìn 
cho cạn kiệt tham ái... 


158 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


1076. [Đức Phật] Hỡi Upasiva. Không thể ấo lường nào đối 
với người đã tới nơi an nghỉ giải thoát, không có gì người ta 
có thể mô tả về người đó, nơi tất cả các pháp đều hoàn toàn 


được gỡ bỏ, nơi tất cả mọi đường ngôn ngữ cũng hoàn toàn 
được gỡ bỏ." (7) 


Tương tự, trong Tạp A Hàm, Kinh SA 335, Đức Phật dạy rằng 
thực tướng các pháp không hề có gì đến hay đi, cũng không hề 
có gì sinh hay diệt (ngài Long Thọ trong Trung Luận, Phẩm 2 
Quán về Đi Lại, cũng nói răng không hề có cái gì gọi là tướng 
đi và lại, không hề có cái gì gọi là tướng sinh diệt), và Đức Phật 
gọi đây là kinh Đệ nhất nghĩa không. Bản dịch Kinh SA 335 
của hai thầy Tuệ Sỹ, Đức Thắng trích như sau: 


“Thể nào là kinh Đệ nhất nghĩa không? Này các T)-kheo, khi 
mắt sanh thì nó không có chỗ đến; lúc diệt thì nó không có chỗ 
ấi. Như vậy mắt chẳng thật sanh, sanh rồi diệt mắt; có nghiệp 
báo mà không tác giả. Ẩm này diệt rồi, ấm khác tương tục, trừ 
pháp tục số. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ÿ cũng nói như Vậy, 
trừ pháp tục số. Pháp tục số, tức là nói, cái này có thì cái kia 
có, cái này khởi thì cái kia khởi, như vô mình duyên hành, hành 
duyên thức, nói chỉ tiết đây đủ cho đến thuần một khối khổ lớn 
tập khởi. Lại nữa, cải này không thì cái kia không, cải này diệt 
thì cải kia diệt, vô minh diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức 
diệt. Như vậy, nói rộng cho đến thuần một khối khổ lón tụ diệt. 
Này các Tỳ-kheo, đó gọi là kinh Đệ nhất nghĩa không. ” 


Tương tự, trong Kinh Sn l.I với L7 bài kệ, Đức Phật dạy pháp 
như huyền, răng các pháp không thật cũng không hư, lập đi lập 
lại câu “tất cả thể giới này là không thậi” tới Š lần trong 5 bải 
kệ mang số từ 9 tới 13. Điểm đặc biệt, để nhắn mạnh tính Như 
huyễn của các pháp, Đức Phật lập lại 17 lần nhóm chữ “rởi bỏ 
được cả bở này và bở kiđ” trong 17 bài kệ đó. Đó là diệu lý 
Pháp Không của Bắc Tông, chứ không chỉ ngừng ở lý Ngã 
Không của một số vị sư thời bộ phái. 


159 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Chúng ta có thể kinh nghiệm một phần nào cái bất sinh bất diệt 
trong tất cả những cái sinh diệt chảy xiết hay không? Có thể 
thế này: khi bạn đang đứng nơi một góc rừng và chợt thấy mưa 
lớn ào tới, gió thôi nghiêng cây lá, hơi lạnh theo nước mưa hắt 
vào mặt và ngắm vảo toàn thân, có thể lúc đó bạn sẽ chợt thấy 
tâm mình qua thấy nghe hay biết thực sự kinh nghiệm được cái 
không hề có gì gọi là sinh diệt, thời gian như dường ngưng 
đọng và tâm văng bặt, kế cả tham sân si, kế cả các tâm thiện và 
bắt thiện đều văng bặt. 


Và cũng có thê thí dụ thế này: bạn lấy tờ giấy lớn và một cây 
bút chì ra, vẽ hình một cái bình (tức là, bạn thấy Có bình, qua 
nét bút chì) và rồi bạn lây gôm tây xóa nét bút chì (tức là, bạn 
thấy Không bình, qua lăn nét vừa tây xóa) nhưng khi nhìn tờ 
giây bao trùm cả Có và Không đó, bạn sẽ thấy răng bản lai vốn 
tịch lặng, rằng bản lai vốn xa lìa cả Có và Không, nơi đó không 
hề có gì sinh hay diệt. Tức là, bản lai vốn là Phật, chứ không 
hề có Phật nào được thành, vì nước chẳng khác băng, vì phiền 
não với Bồ Đề chẳng hề xa lìa nhau chút nào. 


Như thế, chúng ta đã khảo sát về niệm, về vô niệm, về đương 
niệm, về thoại đầu, và kết luận rằng khi nhìn các pháp trong Đệ 
nhất nghĩa đề, sẽ thây sinh tử với Niết Bàn hệt như hoa đốm hư 
không. Có lẽ, đó cũng là sự tịch lặng của ngài Huệ Khả. 


GHI CHỨ: 


(1) Đại Tạng Kinh Tiếng Việt - Nam Truyền và Bắc 
Truyện: https://thuvienhoasen.org/a3 1409/dai-tang-kinh-tieng- 
viet-nam-truyen-va-bac-truyen 

(2) Thanissaro Bhikkhu: 
https:/Axww.dhammatalks.org/suttasMN/MNIS.html 





160 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 
(3) Kinh Pháp Bảo Đàn: 
https://thuvienhoasen.org/a682/pham-bat-nha-thu-hai 


(4) Bốn Loại Tứ Đế: 
http:/www.diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=3 








5&t=6150 

(5) Kinh Lăng Già: 
hffps://thuvienhoasen.org/p16a995/quyen-thu-nhat 

(6) Trung Luận: 
hffps://thuvienhoasen.org/pI9a15713/pham-1§-quan-ve-phap 

(7) Kinh Nhật Tụng Sơ Thời: 
hftps://thuvienhoasen.org/pI 5a306 17/sn-5-6-upasiva-manava- 
puccha-cac-cau-hoI-cua-upasiva 








lóI 


11 


THẤY BIẾT NHƯ THẬT 
VÀ THẤY TÁNH 


Chúng ta thường nghe tới nhóm chữ “tri kiến như thật.” Tức là 
biết và thấy như thật. Câu hỏi là: Đức Phật dạy gì về biết và 
thấy như thật? Thêm nữa, hai chữ thường được chư Tổ nói 
trong Thiên sử là “thấy tánh” có liên hệ gì tới thấy biết như thật 
hay không? 


Hiển nhiên, tri kiến như thật không có nghĩa là phải thấy xanh 
là xanh, hay thấy đỏ là đỏ, vì người bị chứng loạn sắc hay 
chứng mù màu sẽ thấy khác với người bình thường. Thêm nữa, 
chữ “thấy” (kiến) trong nhà Phật không hoàn toàn có nghĩa là 
thấy tố mắt, và Đức Phật thường dùng chữ “thấy” cho nghĩa 
các chữ: quán sát, quán tưởng, nhận rõ từ trí tuệ. Nghĩa là, chữ 
“thấy” còn có nghĩa là “nhận rõ bằng trí tuệ” (insight). 


Một điểm cũng cân ghi nhận: cái thấy bình thường sẽ dị biệt 
tùy theo nghiệp. Thí dụ, cõi người nhìn dòng sông sẽ thấy là 
nước chảy, nhưng chúng sinh ngạ quỷ nhìn sông sẽ thấy là máu. 
Cũng có khi, cảnh (cái được thấy) chuyển theo nghiệp, như 
trường hợp cơm biến thành than hồng: truyền thuyết Bắc Tông 


162 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


kể rằng khi ngài Mục Kiền Liên dâng cơm cho mẹ, bà Thanh 
Đề đưa tay bốc ăn, cơm vừa đưa đến miệng liền hoá than hồng; 
do vậy, bà đói khát cùng cực mà không thê thọ dụng thức ăn 
được. Các truyện vê ngạ quỷ sự cũng kể, nước mát của sông 
Hăng chảy xuông từ Hy mã lạp sơn khi ngạ quỷ lây nước sẽ 
biến thành máu. Do vậy, thấy biết, hay tri kiến, cũng dị biệt do 
nghiệp. Và thấy biết như thật chỉ có thể có khi không bị nghiệp 
làm chệch hướng. Như thế, thấy như thật là thấy thực tướng. 


Vì “thấy” còn có nghĩa là “nhận thức ra” cho nên cũng có nghĩa 
là thấy bằng mắt tâm, nên muốn thấy biết như thật, phải quán 
sát như thật. Và thường khi hai nhóm chữ này đồng nghĩa. Vì 
thấy biết như thật là cái được nhận ra sau khi quán sát như thật. 
Và như thế, thấy không thuần có nghĩa là cái được nhìn qua 
mắt (ngoại cảnh, hay ngoại thân, như: nhà, cửa, mây, núi... ), 
mà còn có nghĩa là dùng mắt tâm để quán sát nội thân (như: 
tim, gan, tủy, thận...). 


Trong Kinh MN 28, bản dịch của Thầy Minh Châu, ghi lời ngài 
Sãriputta thuyết giảng rằng cần quán sát ngoại giới (ngoại thân) 
và nội giới (nội thân) đều không có gì là “tôi, của tôi” và từ đó 
sinh tâm yếm ly, từ bỏ. Trích: 


“Chư Hiên, thể nào là địa giới? Có nội địa giới, có ngoại địa 
giới. Chư Hiên, thể nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ, như tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bao tứ, phân, và bắt 
cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cả nhân, thô phù, kiên 
cứng, bị chấp thủ. Chư Hiện, như vậy gọi là nội địa giới. 
Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới 
đêu thuộc về địa giới. Cần phải như thật quán sát địa giới với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cải này không phải tự ngã của tôi ”. Sau khi 
như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh 
yếm ly đổi với địa giới, tâm từ bỏ địa giới.” 


163 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tức là, thấy như thật là thấy pháp ấn Vô ngã (cả ngoại giới, 
nội giới). Quán sát như thê cũng tương tự với thủy, hỏa, 
phong... 


Nhưng muốn quán sát như thật cần tập thiền. Trong Tạp A 
Hàm, Kinh SA 65, Đức Phật dạy răng muốn quán sát như thật 
cần phải tĩnh lặng trong tâm, lúc đó mới quán sát được, theo 
bản dịch của hai Thầy Tuệ Sỹ, Đức Thắng: 


"Nên luôn luôn tu tập phương tiện thiên tư, cho trong tâm mình 
tĩnh lặng. Vì sao? Vì Tỳ kheo luôn tu tập phương tiện thiên tư, 
thì trong tâm mình sẽ được tĩnh lặng, nên quán sát như thật. 
Thế nào là quản sát như thật? Đây là sắc, đây là sự tập khởi 
của sắc, đây là sự diệt tận của sốc; đáy là thọ, tưởng, hành, 
thức, đây là sự tập khởi của ...... thức, đây là sự đoạn tận của 
l9 về thức. 


Thế nào là sự tập khởi của sắc? sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức? Phàm phu ngu sỉ võ học nên đối với các thọ khổ, 
vui, không khố-không vui, không quán sát như thật rằng đây 
là sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự 
tai hại của thọ, sự xuất ly của thọ. Vì không biết quán sát như 
thật, nên đối với thọ lại ưa thích tham đắm mà sanh ra chấp 
thủ, và thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh, 
tử, ưu, bi, khổ, não; khối lớn đau khổ như vậy từ tập mà sanh. 
Đó gọi là sự tập khởi của sắc. Đó là sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức." 


Nghĩa là, thấy như thật tất yếu sẽ dẫn tới thấy sinh, thấy diệt, 
thấy có vị ngọt của ngũ uân (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), thấy 
tai hại, và thấy phải ly tham. Thấy sinh, thấy diệt... cũng có 
nghĩa là thây pháp ân Vô Thường. 


Kinh khác cho biết, hễ thấy như thật phải dẫn tới yếm ly; nghĩa 


là, nêu còn vương vào ái dục, nghĩa là, chưa thấy như thật. 
Trung A Hàm, Kinh MA 43, bản dịch của Thây Tuệ Sỹ, ghi lời 


164 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Đức Phật dạy ngài A Nan về lộ trình tri kiến như thật tuần tự 
dân tới yêm ly, vô dục, giải thoát, giải thoát tri kiên, và biệt 
đúng như thật đã hoàn tât: 


“Này A-nan, đấy là nhân trì giới mà được không hồi hận, nhân 
không hồi hận mà được hân hoan, nhân hán hoan mà được hỷ, 
nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà được 


“Này 4-nan, Đa văn Thánh đệ tử nhân định mà có fri kiến như 
thật, nhân có trì kiến như thật mà có yếm ly, nhân có yếm ly 
mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải 
thoát mà có giải thoát trí kiến, biết đúng như thật rằng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tải sanh nữa `.” 


Trong khi đó, Kinh SA 41 nói về một lộ trình thấy biết như 
thật: thây sắc (thọ, tưởng, hành, thức) là vô thường, là khổ, là 
biến dịch, là tai hại, là phải ly tham. Bản dịch của hai Thầy Tuệ 
Sỹ, Đức Thắng, trích: 


“Thế nào là như thật trí về sự tai hại của sắc? Sắc là vô 
thường, khổ, là pháp biến dịch. Đó gọi là sự tại hại của sắc. 
Như vậy, như thật tri về sự tai hại của sắc. 


“Thế nào là như thật trỉ về sự xuất ly sắc? Đối với sắc mà điều 
phục được dục tham, đoạn trừ được dục tham, vượt qua khỏi 
dục tham. Đó gọi là sự xuất ly sắc. Như vậy, như thật trỉ vê sự 
xuất ly sắc. ” 


“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào, đối với sắc mà biết như thật, 
thấy như thật; do biết như thật, thấy như thật, đối với sắc 
sanh yếm ly, ly dục, không khởi lên các lậu, tâm đạt được giải 
thoát. Nếu người nào đã đạt được tâm giải thoát, thì người đó 
thuần nhứt. Người nào đã được thuần nhứit, thì phạm hạnh đã 
lập. Người nào phạm hạnh đã lập, không còn bị ai không chế. 


165 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Đó gọi là biên tế của khổ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức lại 
cũng như vậy.” 


Như thế, các trích dẫn trên cho biết, thấy biết như thật có nghĩa 
là thấy các pháp ấn Vô Ngã, Vô Thường, Khổ. Và như thế, 
cũng có nghĩa là thấy Tứ Thánh Đề. Trong Kinh AN 3.133, 
Đức Phật so sánh với việc băn cung, Tỳ kheo giỏi là phải bắn 
xa, bắn như chớp nhoáng và băn thủng vô minh. Bản dịch của 
Thầy Minh Châu, thông cả sắc thọ tưởng hành thức, trích: 


“Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn xa? Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phàm có sắc gù quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc 
xạ hay gần, tất cả sắc, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ 
rằng: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cải này không phải tự ngã của tôi”. (tương tự với thọ, tưởng, 
hành, thức) 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bắn như chóp 
nhoáng? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ tri: 
“Đây là khổ”, như thật tuệ trí: “Đây là khổ tập”; như thật 
tuệ tri: “Đây là khổ diệt ”; như thật tuệ trì: “Đây là con đường 
đưa đến khổ diệt”; Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bắn 
như chớp nhoáng. ” 


Thấy rỗng rang vô-tự-ngã cả trong lẫn ngoài có nghĩa là thấy 
Không cả nội và ngoại giới: Nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời 
có Kinh Sn 5.14 nói rằng ai thấy cả trong và ngoài đều là 
không thì sẽ giải thoát. Trong và ngoài, tức là tâm và cảnh. 


Câu hỏi nêu ra là: có cách nào để nhận ra Tánh Không trong 
các pháp? Thây Không cũng chính là thấy Pháp Duyên Khởi. 
Là nhận ra, vì cái này có, nên cái kia có. Cũng như tiếng đàn 
nghe được, có chẻ cây đàn ra làm trăm mảnh cũng không tìm 
được, vì nhiều duyên (người đàn, tài năng, học đản nhiều năm, 


1ó6 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


gỗ rừng cưa về làm đàn, dây đản, người nghe...). Không đủ 
duyên, pháp không hiện lên. 


Kinh SA 293, bản dịch của hai Thầy Tuệ Sỹ, Đức Thắng viết: 
“Ta vì các T)-kheo nói pháp tùy thuận duyên khởi xuất thế của 
bậc Hiên thánh tương ưng với Không. Nghĩa là cải này có nên 
cải kia có, cải này khởi nên cải kia khởi...” 


Như vậy, thấy biết như thật có nghĩa là thấy Vô ngã, thấy Vô 
thường, thấy Tứ Thánh Đé, thấy Không, thấy Pháp Duyên 
Khởi. Tức là, hễ còn thấy có người, có ta, có ai đó là chưa 
thấy như thật. Nghĩa là, không thấy có gì gọi là người hay là 
bất kỳ chúng sanh nảo --- nói theo Thiền Tông có nhiều cách 
diễn tả: thấy pháp, thấy bản tâm, thấy thực tướng, thấy 
thực tướng vô tướng, thấy tự tánh, thấy tánh không... 


Do vậy, thế giới này và thân tâm này chỉ là những khoảnh 
khắc của tâm đang chảy xiết. Tất cả đều bất khả đắc, dù là 
quá khứ, hiện tại hay vị lai. Nói thế giới là nói theo Đức Phật 
định nghĩa, là tất cả những gì được thấy, được nghe, được thọ 
tưởng và được thức tri. Nói gọn là, thấy nghe hay biết. Kinh 
SN 35.23, bản dịch của Thầy Minh Châu ghi lời Đức Phật: 


“Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng nghe. Và 
này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; tai và các 
tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các xúc; ý và 
các pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là tất cả. Này các Tỷ W5 
kheo, ai nói nhự sau: “Sau khi từ bỏ tất cả này, ta sẽ tuyên bố 
(một) tất cả khác ”, thời lời nói người ấy chỉ là khoa ngôn. Và 
bị hỏi, người ấy không thể chứng mình gì. Và hơn nữa, người 
ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, như vậy 
ra ngoài giới vức (avisaya) của người ấy!” 


Nghĩa là có nhiều thế giới khác nhau đan xen nhau, tương ưng 


với nghiệp của mỗi chúng sanh (như đã nói, ngạ quý thây Sông 
Hãng là sông máu). Trong Luận thư Niddesa, có bài thơ của 


167 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


ngài Xá Lợi Phất (Sariputa), nhan đề “Cuhafthaka- 
suitaniddeso: Upon the Tp oƒa Needle” mô tả rằng tất cả các 
pháp chảy xiết qua các khoảnh khắc thời gian, y như điểm tiếp 
giáp của một hạt đậu rất nhỏ đặt lơ lửng trên đầu một mũi kim. 


Nội dung bài thơ của ngài Xá Lợi Phất, nơi đây sẽ viết theo văn 
xuôi cho đê đọc, dịch nghĩa như sau: 


“Đời sống, thọ mạng, niềm vui, nỗi đau đều buộc chung vào 
một khoảnh khắc của tâm, một khoảnh khắc nhanh chóng trôi 
ấi. Ngay cả các vị phi nhơn sống lâu tới 84 ngàn tỷ năm cũng 
không sống được 2 khoảnh khắc nào trong tâm y hệt nhau. Cải 
ngưng lại nơi người đã chết hay cho người còn đứng nơi đây 
đêu là cùng các uẩn, khi biến đi là vĩnh viễn không nối lại được. 
Các trạng thái đang biến mất bây giờ và các trạng thái sẽ biến 
mất trong các ngày tương lai đêu có đặc tướng y hệt như các 
đặc tướng đã biến mất trước đây. Khi không tạo tác gì nữa, sẽ 
không có sinh ra; chỉ với hiện tại này, chúng ta đang sông. Khi 
đã năm được nghĩa tối thượng, thể giới chết ngay khi tâm 
ngưng lại. Không cất giữ gì được những gì đã biến mắt, không 
để gì được cho tương lai. Những người đã sinh ra trong đời 
này đang đứng y hệt như hạt đậu rất nhỏ trên đẫu mũi kim. Sự 
biến mất của tất cả các trạng thái này đã không hê được hoan 
nghênh, mặc dù hiện tượng khoảnh khắc tan rã như thế đã có 
từ thời ban sơ. Từ nơi chưa được nhìn thấy, các trạng thái này 
hiện ra và biển đi, được nhìn thấy chỉ khi chúng đang trôi ải 
vào quá khứ. Y hệt tia chớp trên bầu trời: tất cả các pháp khởi 
lên và rồi biến hẳn ẩi. ” (D 


Hễ ai thấy được tất cả các pháp chảy xiết như hạt đậu lơ lửng 
trên đầu mũi kim, sẽ thấy ngay đó cũng chính là Bát Nhã Tâm 
Kinh, nơi đó không có gì gọi được là Sắc hay Không, không gì 
gọi được là Có hay Không, không gì gọi được là Sinh hay Diệt, 
không gì gọi được là Sống hay Chết. Hễ mở miệng luôn luôn 
là trễ. Tới đây, chúng ta nêu lên một câu hỏi thường gặp trong 


168 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Đại Thừa: Phật Tánh hay Pháp Tánh ở đâu trong dòng chảy 
xiêt này? 


Ngài Long Thọ nói rằng có hai thế giới: Chân Đề và Tục Đề. 
Gọi tắt tư tưởng này là Nhị Đế. Chân Đề là sự thật tuyệt đối, 
còn gọi là pháp tánh, còn gọi là Niết Bàn, Thiền Tông gọi là 
Niết Bàn Diệu Tâm, nhiều kinh khác gọi là Phật Tánh. Trong 
khi đó, Tục Đề là sự thật tương đối, là trong vòng xoay chuyên 
duyên khởi. Nhiều luận sư Nam Tông chỉ công nhận Tứ Thánh 
Đề (Khô, Tập, Diệt, Đạo) và không công nhận quan điểm Nhị 
Đề, một tư tưởng được khai triển trong các kinh luận Đại Thừa 
về sau; lý luận thường đưa ra là, Chân Đề công nhận có một 

“tự tánh” bị suy: diễn hàm nghĩa là một “tự ngã” (ám chỉ “đại 
ngã” hiểu theo Ấn Độ Giáo) và như thế trái giáo lý “vô ngã” 
do Đức Phật dạy (thực ra, Tánh Không do Long Thọ nêu lên 
không có nghĩa là Có hay Không). Bài viết này không có ý 
tranh luận, sẽ chỉ nêu ra cách nhìn có thể tìm các điểm chung 
trong tư tưởng hai tông phái Nam Truyền và Bắc Truyền, và 
các điểm chung này có thể ứng dụng trong Thiền tập cụ thê ra 
sao (như trong truyền thống Thiền Tông Trung Hoa và Việt 
Nam). 


Tánh Không hiểu theo ngải Long Thọ là nội dung cốt tủy của 
lý luận Trung Đạo, tóm gọn trong lý “bát bất” (8 cái Không: 
Bắt sinh bắt diệt, bất đoạn bất thường, bắt nhất bất dị, bất khứ 
bắt lai). Lý bát bất dẫn ra từ Kinh SN 12.15, khi Đức Phật dạy 
ngài Kaccàyanagotta, bản dịch Thầy Minh Châu: 


"Này Kaccäyana, thể giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan 
này: có và không có. Này Kaccäyana, di với chánh trí tuệ thấy 
như chơn thể giới tập khởi, vị ấy không chấp nhận thể giới là 
không có. Này Kaccayana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn 
thể giới đoạn diệt, vị ây không chấp nhận thế giới là có. (...) 
“Tất cả là có”, này Kaccäyana, là một cực đoan. “Tất cả là 
không có” là cực đoan thứ hai. Xa lìa hai cực đoan ấy, này 
Kaccäyana, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo." 


169 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Nhiều Thiền sư Trung Hoa và Việt Nam đã dạy qua cách hình 
dung với hình ảnh: tánh nước chỉ là một, nhưng không lìa vô 
lượng bọt sóng; tương tự, tánh vàng chỉ một, nhưng không lìa 
vô lượng nhẫn, thoa, vòng, xuyên; tương tự, tánh gương chỉ là 
một, nhưng không lìa vô lượng ảnh hiện trong gương. Nhưng 
nhìn về Chân Đề, tánh [ướt của] nước, tánh [quý kim của] vàng, 
tánh [chiếu sáng của] nước là bất nhị, là lia Có/Không, lìa 
một/nhiều, lìa sinh/diệt, lìa lớn/nhỏ, lìa tới/đi... Do vậy, Kinh 
Lăng Nghiêm nói toàn tướng tức tánh và toàn tánh tức tướng. 
Hiểu là, nước không lìa sóng, vàng không lìa nhẫn, gương 
không lìa ảnh. Và do vậy, Niết Bàn không lìa thế gian. 


Chân Đề được Đức Phật diễn tả trong Kinh Udana 8.3, bản Việt 
dịch của Nguyên Giác dựa theo bản Anh dịch của ngài 
AnandaJotI: 


“Các sư, có một pháp không sinh, không trở thành, không được 
tạo ra, không rơi vào nhân duyên. Các sư, nếu không có pháp 
không sinh, không trở thành, không được tạo ra, không rơi vào 
nhân duyên đó, các ngươi không có thể thoát ra khỏi cải sinh, 
cải trở thành, cái được tạo ra và cái bị rơi vào nhân duyên. 
Nhưng vì có một pháp không sinh, không trở thành, không 
được tạo ra, không rơi vào nhân duyên cho nên các ngươi biết 
một lỗi thoát ra khỏi cái sinh, cải trở thành, cái được tạo ra và 
cải bị rơi vào nhân duyên. (2) 


Như thê, Đức Phật đã mô tả y hệt về tánh nước, tánh vàng, tánh 
gương. Thiên Tông gọi là Tự Tâm, hay Tự Tánh, hay Niệt Bàn 
Diệu Tâm. 


Chân Đề thực sự không lìa Tục Đề. Nghĩa là, trong khi quý 
ngài Thánh Tăng an vui trong Niết Bàn hữu dư, với niệm vô 
sinh diệt, với tâm tịch lặng, tâm lìa nhân duyên, tâm vô tạo tác, 
thì chính quý ngài vẫn đang đi đứng nằm ngôi trong cõi Tục 
Đề, vẫn có niệm sinh và có niệm diệt (tức, niệm sinh diệt). Hai 


170 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


thế giới chân và vọng không lìa nhau, y hệt nước không lìa 
sóng, vàng không lìa nhân và gương không lìa ảnh. 


Hai thế giới chân vọng đó hiển lộ trong Kinh AN 10.7, khi ngài 
Xá Lợi Phât trả lời ngài A Nan, bản dịch của Thây Minh Châu, 
trích: 


"—Này Hiển giả Ananda, một thời ở đáy, tôi trú ở Sàvatthi, 
trong rừng Andha. Tại đây, tôi chứng được Thiên định như 
sau: Trong đất, tôi không tưởng đến đất, trong thể giới đời sau, 
tôi không tưởng đến thể giới đời sau. Tuy vậy, tôi vẫn có tưởng. 


—Nhưng trong lúc ấy, Tôn giả Sàriputta tưởng đến gì? 


—Một tưởng khác khởi lên trong tôi: “Hữu điệt là Niễt-bàn ”. 
Một tưởng khác diệt đi trong tôi: “Hữu diệt là Niễt-bàn. ” Ví 
như, này Hiển giả, lứa được đốt cháy từ mảnh đá nhỏ, một 
ngọn lứa khác khởi lên, một ngọn lửa khác diệt đi. Cũng vậy, 
này Hiển giả, một tưởng khác khởi lên trong tôi, thưa Hiển giả: 
“Hữu diệt là Niễt-bàn.” Một tưởng khác diệt đi trong tôi: 
“Hữu diệt là Niễt-bàn”. Tuy vậy, trong lúc ấy tôi vẫn có 
tưởng." 


Trong tâm của ngài Xá Lợi Phất lúc đó: Tánh với Tướng chăng 
lia nhau, Niết bàn và cõi Ta bà không lìa nhau, hệt như nước 
với sóng, như gương với ảnh, vẫn an vui Niết Bàn (bất sinh, 
bất diệt) trong khi vẫn ứng xử đời thường (tưởng khởi lên, 
tưởng diệt đi). Do vậy đối với Thiền Tông, bước đầu tiên là 
dạy Thấy Tánh, là yêu cầu học nhân thấy tánh trước, rồi mới 
gọi là tu sau. Thấy Tánh, tức là nhận ra mình chưa hề rời tánh 
sáng của bản tâm, chỉ vì mây vô minh che khuất. 


Sách “Đạt Ma Tổ Sư Luận - The Zen Teaching Oƒ 
Bodhidharma” bản dịch của Ni sư Thích Nữ Thuân Bạch, trang 
27 ghi lời ngài Bô Đê Đạt Ma: 


171 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Nếu muốn tìm Phật phải thấy tánh. Tánh tức là Phật. Nếu 
chẳng thấy tánh thì niệm Phật, tụng kinh, trì trai giữ giới đếu 
vô ích. Niệm Phật được nhân quả, tụng kinh được thông mình. 
Giữ giới được sanh cõi trời, bố thí được phước báo, nhưng tìm 
Phật trọn chẳng được.” (3) 


Trong sách “Lăng Nghiêm Tông Thông — Quyển Ƒ°, bản dịch 
của Thiền sư Nhẫn Tế, ấn bản trên giấy năm 1997, nơi trang 
51-52, ghi lời Thông (dùng Thiền Tông giải thích thích Kinh 
Lăng Nghiêm) viết: 


“Kinh Viên Giác cũng có nói 'Chỉ trừ bậc Đồn Giác, thì không 
theo Pháp Môn. ` Vốn có một Pháp Môn Đốn Ngộ, chỉ lấy việc 
Thấy Tánh (Kiến Túnh) làm Tông. Cho nên, nếu thấy được 
Túnh, thì Vô Tâm đối với Chí, Quán mà Chỉ Quán tự có sẵn. 
Không thấy Tánh, tuy hằng ngày có tu Chỉ Quán cũng khó địch 
với cảnh ma. Chỉ có 'Thấy Tánh' mới được 'Diệu' vậy.” 


Do vậy, các Thiền sư Đông độ trước tiên là giúp cho học trò 
Thấy Tánh trước, rồi mới nói chuyện tu sau. Chúng ta có thể 
thấy nhiều cách dạy khác nhau, tuy là các vị thầy cùng chỉ cho 
học trò nhìn vào một đất tâm. 


Một vị thầy truyền pháp Thiền Tông từ Ấn Độ sang Trung Hoa 
theo truyền thuyết là ngài Bồ Đề Đạt Ma (~470-543) đã có một 
cuộc vân đáp với ngài Huệ Khả (487-593), người về sau nối 
pháp cho tông nảy, trong đó ngôn phong của thầy là chỉ cho trò 
ngộ nhập vào bản nhiên tánh không của tâm. Cũng nên ghi 
nhận rằng, nhà sư Huệ Khả đã xuất gia nhiều năm, từng khắp 
nơi học các giáo lý của cả Bắc Tông và Nam Tông, năm 32 
tuổi, sư trở lại Hương Sơn, suốt ngảy chuyên tâm tọa Thiển 
trong 8 năm, năm 40 tuổi được một vị thiên hiện ra bảo đi tìm 
ngài Bồ Đề Đạt Ma ở Thiếu Lâm Tự mà học. Nghĩa là, trước 
khi nghe một lời mà đốn ngộ, ngài Huệ Khả đã tìm học tới rách 
nhiều đôi giày cỏ, ngồi tới mòn nhiều tọa cụ; tức là kinh luận 
học nhiều, kinh nghiệm thiên tập cũng ưu thăng, tất cả để chuẩn 


172 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


bị cho một lời là hiểu được. Sách cổ ghi rằng ngài Huệ Khả tự 
chặt một cánh tay để bày tỏ quyết tâm học đạo khi thấy ngài 
Bồ Đề Đạt Ma cứ mải ngôi ngó vách núi; có thể suy đoán răng 
chỉ tiết chặt tay hắn là huyền thoại không có thực, chỉ nhằm 
tăng tính kịch của truyện. Cuộc vấn đáp chỉ vài câu, là sư Huệ 
Khả đại ngộ, tức là hiểu thấu suốt hết các kinh điển Đại Thừa 
chỉ nhằm chỉ vào tâm này. 


Sư Huệ Khả nói: "Con không an được tâm, xin thây an tâm cho 
con." 


Bồ Đề Đạt Ma nói: "Đưa tâm cho ta, ta sẽ an cho." 
Sư Huệ Khả đáp: "Con không thấy tâm đâu cả." 


Bồ Đề Đạt Ma nói: "Ta đã an tâm cho con." Sư Huệ Khả ngay 
đó liên đại ngộ. 


Chúng ta suy nghĩ gì về khoảnh khắc này của sư Huệ Khả? Có 
thể đoán rằng, chính ngay khi Huệ Khả “không thấy tâm ở đâu 
hết” chính là thấy “không có chút tham sân si” nào trong tâm. 
Và ngay khi nhìn không thấy tâm đó, ngài Huệ Khả nhìn thấy 
“thức vô tướng” hay gọi là "thức không đặc tướng" (Trong 
Kinh DN II, Thanissaro Bhikkhu dịch là: Conseiousness 
without feature; SuJato Bhikkhu dịch: Consciousness that”s 
invisible; Hai học giả T.W. Davids và Leigh Brasington dịch 
là: Conseiousness that is signless). Có thể gọi đây là "thức vô 
phân biệt, thức không thê được thấy, thức không có hiện tướng" 
và thức này bao trùm khắp các cõi, không trong/ngoài, 
không dư/thiếu, không thiện/ác... Nhìn sang Tục Đề, nơi trái 
nghịch sẽ là "thức phân biệt, hay thức sinh diệt" (Trong Kinh 
DN II, Thanissaro dịch gọn là: consclousness; hai học giả 
Davids, Brasington dịch có thêm mở ngoặc vuông: viññãna 
[divided-knowing|). 


Trong Trường Bộ, Kinh DN I1 nói răng khi bạn sống với tâm 
vô tướng, hay tâm không có đặc tướng nảo, bạn đang bước vào 


173 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Niết Bàn. Và Đức Phật nói rằng thức này là vô biên, là chiếu 
sáng, là biến thông hết thảy xứ, là nơi "danh, sắc diệt tận" và 
đó là giải thoát (khi thức-phân-biệt diệt tận, không có nghĩa là 
thức vô-phân-biệt diệt tận, như đã ghi nhận trong Kinh AN 
10.7, khi ngài Xá Lợi Phất trả lời ngài A Nan về Chân Để 
không lìa Tục Để). 


Trích lời Đức Phật dạy trong Kinh DN I1, bản dịch Thầy Minh 
Châu: 


"Này Tỷ-kheo, câu hỏi phải nói như sau: “Chỗ nào mà địa đại, 
thủy đại, hóa đại, phong đại, dài ngắn, tế, thô, tịnh, bắt tịnh 
không có chân đứng? Chỗ nào cả danh và sắc tiêu diệt hoàn 
toàn?” và đây là câu trả lời cho câu hỏi này: 


“Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết thảy xứ. Ở 
đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại không có chân đứng. 

Ở đây, cũng vậy dài, ngăn, tế, thô, tịnh và bất tịnh. Ở đây danh 
và sắc tiêu điệt hoàn toàn. Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều 
điệt tận”. (Ghi chú: 2 chữ "thức" trong đoạn văn cuối có 2 nghĩa 
khác nhau.) 


Bản Anh văn của Kinh DN II do 2 học giả T.W. Davids và 
Leigh Brasinpton dịch đoạn cuối nêu trên rằng: 
“Consciousness that is signless, limitless, all-illuninating, / 
Then water, earth, fire, & wind find no ƒooting, / Then long @& 
short, small & large, pleasant & unpleasant -/ Then “name-&- 
ƒorm are all brought to an end./ With the cessaftion oƒvinñana 
[divided-knowing] all this is brough to an end.`” 


Bản Anh văn của Kính DN II do Sujato dịch là: 
“Consciousness that s invisible, infinite, radiant all round. 
Here s where water and earth, fire and air find no ƒooting; 
here s where long and short, fine and coarse, beaufiƒful and 
uøly; here s where name and ƒorm cease with nothing lefï 


174 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


over— with the cessafion oƒ consciousness, that s where this 
ceases.` 


Có phải đây là Phật Tánh, theo nghĩa thường gặp? Dịch sát 
nghĩa đoạn vừa dẫn, đối chiếu các bản Anh văn là: “Tức này 
vô tướng, vô biên, chiếu sảng khắp nơi. Nơi đây, nước, đất, 
lửa, gió không có chân đứng. Nơi đây, cũng không hê có dài & 
ngăn, tế & thô, đẹp & xấu; Nơi đây danh và sốc điệt tận hoàn 
toàn --- khi thức [phân biệt] diệt, tất cả đều diệt tận.” 


Các Thiền sư đời sau thường dùng hình tượng cái bình khi dạy 
học trò. Có vị Thầy chỉ vào cái bình, bảo học trò nói xem là cái 
gì. Có sư trả lời băng cách bưng cái bình đặt sang nơi khác 
(nghĩa là: từ Có, chỉ qua Không). Có sư lấy chân khêu cho cái 
bình ngã xuống. Có sư lây gậy đập bể cái bình. Chỗ này rất vi 
tế, có thể nhằm rằng Có chính là Không. Thực ra, Thiền Tông 
phải chỉ Trung Đạo, rằng khi chiếc bình được chỉ ra, lúc đó 
bình hiện hữu trong một không gian có hình tướng bình. Khi 
đưa bình sang chỗ khác (hay lật ngã, hay đập bể) thì khoảng 
không gian bình vừa đứng đó vẫn là không gian không hình 
tướng bình. Nhưng có bình và không bình đều được bao trùm 
trong một cái không lớn vô cùng của một không gian vô tận. 
Thấy Có, thây Không đều chưa phải thấy tánh. 


Lây thí dụ khác. Chúng ta hình dung có một tờ giấy lớn vô 
cùng tận, bao trùm hết cả vũ trụ. Chúng ta lây bút chì vẽ lên 
giấy một chiếc bình (tức, Có bình). Rồi, chúng ta lấy tây gôm 
sạch các nét bút chì, thì chỗ trên giấy đó là không gian chiếc 
bình đã tây sạch (tức, Không bình). Nhưng Có bình và Không 
bình đều nằm trên một trang giây lớn vô cùng tận của vũ trụ. 
Thấy Có bình trên giấy, thây Không bình nơi các vết tây xóa 
đều chưa phải thấy tánh. 


Lây thí dụ khác. Một người đứng trước gương, tức khi đó là 


Có ảnh. Người này bước ra chỗ khác, tức khi đó là Không ảnh. 
Nhưng cả hai Có ảnh và Không ảnh đó đêu được bao trùm 


175 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


trong cái Không vô tận của tánh chiếu sáng của gương. Thấy 
Có ảnh trước gương, thấy Không ảnh trước gương đều chưa 
phải thấy tánh. 


Hễ ai thấy được Tánh Không lớn vô cùng tận bao trùm cả Có 
và Không, đó mới là Thấy Tánh. Nơi đó, đi đứng nằm ngồi đều 
là đại định. Nơi đó, đi giữa chợ, làm đủ thứ việc, mà vẫn thấy 
không ta, thây không người, thấy không Phật và thấy không 
chúng sanh. 


Kinh Pháp Bảo Đàn còn gọi pháp Thấy Tánh này là vào cửa 
Đại Trí Huệ, vào cửa Bát Nhã, tức là vào 84.000 cửa pháp, hay 
là vào 84.000 pháp môn, vì tất cả những gì được thấy, nghe, 
hay, biết (tượng trưng bằng pháp số 84.000) đều không lìa 
Tánh này. 


Lục Tổ Huệ Năng trong Phẩm Bát Nhã của Kinh Pháp Bảo 
Đàn, bản dịch của Thây Thích Duy Lực dịch, giải thích như 
Sau: 


“Cần phải dùng Đại Trí Huệ, phá ngũ uấn phiên não trần lao, 
tu hành như thế, nhất định thành Phật, đổi Tam Độc thành 
Giới, Định, Huệ. Thiện tri thức, pháp môn này từ một Bát Nhã 
mà sanh ra tám mươi bốn ngàn trí huệ. Tại sao vậy? Vì con 
người có tắm mươi bốn ngàn trần lao, nếu không có trần lao 
thì trí huệ luôn luôn hiển hiện, chăng lià tự tánh. Người ngộ 
pháp này tức là vô niệm, vô ức (không ghi nhớ), vô nhiễm 
trước, chăng khởi cuồng vọng. Đối với tất cả pháp, dùng trí 
huệ của chơn như tự tánh chiếu soi, chẳng lấy chẳng bỏ, tức là 
Kiến Túnh Thành Phật.” (4) 

Như thế, theo Thiền Tông, tri kiến như thật chính là Thấy Tánh. 
Nếu chưa Thấy Tánh, vẫn chỉ là tu trong vọng, chỉ là mài gạch 


làm gương, chỉ là như chân ngứa mà đưa tay gãi ngoài giày. 


GHI CHỨ: 


176 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


(1) Guhatthaka-suttaniddeso: 
http://www.accesstoInsight.org/tipitaka/kn/nm/nm.2.04.olen.h 
tmÏ 

(2) Bản Anh dịch của ngài AnandaJotI: “7There is, monks, 
an unborn, unbecome, unmade, unconditioned. lƒ, monks 
there were not that unborn, unbecome, unmade, 
unconditioned, you cowld not kuow an esecape here ƒrom the 
born, become, made, and conditioned. But because there is an 
unborn, unbecome, unmade, unconditioned, thereƒfore you đo 
know an escape ƒrom the born, become, made, and 
condifioned. -- https://suttacentral.net/ud§.3/en/anandaJoti 

(3) Đạt Ma Tổ Sư Luận, trang 27: 
https://thuvienhoasen.org/Iimages/file/S0ELE6ISIAgQAJdA/d 
at-ma-to-su-luan.pdf 

(4) Kinh Pháp Bảo Đàn: 
https://thuvienhoasen.org/p 16a682/pham-bat-nha-thu-hai 





177 


12 


MÙA ĐẠI DỊCH: 
HỘ TRÌ SÂU PHƯƠNG 


Đại dịch coronavirus bùng phát lần nữa tại Việt Nam, Hoa Kỳ 
và hầu hết các nước trên thế giới. Tính tới tuần lễ đầu tháng 
8/2020, thế giới có gần 700,000 người chết vì đại dịch, trong 
đó Việt Nam có ít nhất 6 người chết. Vụ Thống kê Dân sô và 
Lao động cho biết VN có hàng chục triệu người mất việc, giảm 
giờ làm, giảm thu nhập... Kinh tế suy sụp mọi mặt, đặc biệt 
thê thảm là các ngành du lịch, khách sạn, tiệm ăn, chợ búa, giao 
thông. Toàn dân đều bị ảnh hưởng --- kể cả tăng ni trong và 
ngoài nước, khi các khóa tu và khóa lễ hủy bỏ vì giãn cách xã 
hội, Phật tử không thể tới chùa được. Trong hoàn cảnh này, 
hạnh nguyện hộ trì và bố thí cần được thực hiện theo lời Đức 
Phật dạy đề bảo vệ sáu phương: Bồ thí tài vật (giúp dân vượt 
khó, cúng dường chư tăng, ba mẹ, thầy cô giáo...), bố thí sinh 
mạng (liều thân vào nơi hiểm nạn để cứu người, như lính cứu 
hỏa thời bình, như nhân viên y tế thời đại dịch vì chăm sóc 
bệnh nhân cũng là chăm sóc Đức Phật), và rồi tận cùng của 
hạnh bồ thí là giải thoát. 


Bài này sẽ trích một số kinh luận nói về hạnh bố thí. Các chữ 
việt tắt cho Kinh: DN là Trường Bộ, MN là Trung Bộ, AN là 


178 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Tăng Chi Bộ, SN là Tương Ưng Bộ, EA là Tăng Nhất A Hàm, 
SA là Tạp A Hàm, MA là Trung A Hàm. 


Trong thời đại dịch, mỗi người đều phải tự ý thức tuân thủ lời 
khuyên của các cơ quan y tế để bảo vệ mình vả người chung 
quanh, và trong vị trí nghề nghiệp liên hệ hãy giúp ngăn chận 
dịch, xem việc chăm sóc bệnh nhân cũng chính là chăm sóc 
Đức Phật. Đức Phật dạy trong Kinh EA 12.4, bản dịch của hai 
thầy Tuệ Sỹ và Đức Thắng, trích: 


“4i chăm sóc bệnh nhân, là người ấy đã chăm sóc Ta. Ai khán 
hộ bệnh nhân, là người ấy đã khán hộ Ta. Vì sao vậy? Ta nay 
muốn đích thân khán hộ người tật bệnh. Này các Tỳ-kheo, Ta 
không thấy một người nào mà bồ thí cho vị áy thì sự bồ thí này 
không gì vượt qua, tôi thượng trên cả sự bố thí cho chư thiên, 

thể gian, sa-môn, bả-la-môn. Hành thí này mới đích thát là thí, 
được quả báo lớn, được công đức lón, tiếng đôn vang khấp, 
được pháp vị cam lỗ. Nghĩa là bố thi đến Như Lai Chí chơn, 
Đăng chánh giác. Nên biết, đó là bố thí tôi thượng trong sự bố 
thi, không có gì vượt qua. Hành thí này mới đích thật là thí, 
được quả báo lớn, được công đức lớn. Nay Ta vì nhân duyên 
này mà nói ra như vậy: Chăm sóc bệnh nhân, tức là đã chăm 
sóc Ta không khác. Các ngươi lâu dài được phước lợi lớn. Như 
vậy, này các T)ỳ-kheo, hãy học điễu này.” 


Đức Phật dạy răng người Phật tử phải hộ trì sáu phương: ba 
mẹ, tăng n1, thầy/cô giáo, vợ con, bạn bè, tôi tớ, lao công... Hộ 
trì (dịch theo HT Minh Châu) còn có nghĩa là che chở (dịch 
theo SuJato), là bảo vệ (dịch theo Kelly, Sawyer & Yareham)). 
Tức là người Phật tử phải hộ trì, bảo vệ tất cả những người 
chung quanh mình. 

Kinh DN 3[I, bản dịch HT Minh Châu, trích: "Này Gia chủ tử, 
vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Này Gia chủ 


tử, sáu phương này cần được hiểu như sau: Phương Đông cần 
được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần được hiểu là sự trưởng. 


179 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Phương Táy cán được hiểu là vợ con. Phương Bắc cân được 
hiệu là bạn bè. Phương Dưới cân được hiệu là tôi tớ, lao công. 
Phương Trên cân được hiểu là Sa-môn, Bả-la-môn." 


Bản dịch Kelly, Sawyer & Yareham: “And how, young man, 
does the noble disciple protect the sỉix directions?” 


Bản dịch SuJato dịch nghĩa hộ trì là che chở: “And how, 
householder's son, does a noble discIple cover the sỉx 
quarters?" 


Đã gieo nhân lành, tất nhiên sẽ có quả lành. Do vậy, cúng 
dường Tăng bảo, tất nhiên sẽ có công đức. Kinh AN 6.59, bản 
dịch HT Minh Châu, trích: “...này Gia chủ, hãy cúng dường 
chúng Tăng. Nếu Ông cúng dường chúng Tăng, tâm sẽ được 
định tín. Nếu Ông có tâm định tín, lúc thân hoại mạng chung, 
sẽ được sanh lên thiện thu, Thiên giới, cối đời này.” 


Người bồ thí phải có tịnh tín và tâm lành, với tâm không gượng 
ép, sẽ có quả lành là thoát các nạn dữ. Kinh AN 5.148, bản 
dịch HT Minh Châu, trích: 





nhân. Thế nào là năm? Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, 
bồ thí đúng thời, bồ thí với tâm không gượng ép, bố thí không 
làm thương tốn mình và người. (...) Và này các Tỷ-kheo, sau 
khi bố thí không làm thương tồn mình và người, chỗ nào, chỗ 
nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy 
được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn; và không một tai 
nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, 
từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các 
người thừa tự." 


Người tu hạnh bố thí sẽ có nhan sắc xinh đẹp, sức mạnh hơn 


nĐƯỜI, tuổi thọ lâu dài... Đức Phật dạy trong Kinh AN 4.59, 
bản dịch HT Minh Châu, trích: 


180 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Người bố thí đô ăn, này các Tỷ-kheo, bố thi bốn sự cho người 
nhận. Ti hế nào là bốn? Cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an 
lạc, cho sức mạnh. Sau khi cho thọ mạng, người cho được chia 
phần thọ mạng, thuộc chư Thiên hay loài Người. Sau khi cho 
dung sắc... cho an lạc... Sau khi cho sức mạnh, được chia phần 
sức mạnh, thuộc chư Thiên hay loài Người.” 


Bồ thí sẽ được đại phước. Đức Phật dạy trong Kinh SA 914, 
bản dịch của hai thây Tuệ Sỹ và Đức Thăng: 


“Ta nhớ chín mươi mốt kiếp từ trước đến nay, không thấy một 
người nào mà bố thí cho T)ỳ-kheo lại bị cạn kiệt, hay bị tốn 
giảm cả. Này thôn trưởng, ông nhìn xem hiện nay có người 
giàu sang, nhiều tiên của, quyến thuộc đông đảo, tôi tớ đây 
nhà, thì biết nhà ẩ ấy lâu dài ưa thích bố thí, chân thật tích chứa, 
nên được phước lợi này. ” 


Về thái độ trong khi tu hạnh bồ thí, Đức Phật dạy cần ø1ữ tâm 
từ bi, bình đăng, luôn nghĩ tới các loài chúng sanh (chứ không 
nghĩ riêng cõi người). Kinh EA 10.5, bản dịch của hai thầy Tuệ 
Sỹ và Đức Thắng, trích: 


“Thế Tôn bảo: Lành thay, lành thay, Gia chủ. Ông đã bằng 
tâm Bồ-tát, chuyên tỉnh nhất ý mà huệ thí rộng rãi. Thật vậy, 
chúng sanh nhờ ăn uống mà được cứu sống, không ăn HỐng thì 
liễn chết. Này Gia chủ, Ông sẽ được quả lớn, được tiếng tăm 
nhiễu; được quả báo lớn mà tiếng đôn thấu mười phương; 
được pháp vị cam lỗ. Vì sao vậy? Vì hàng Bồ-tát thường đem 
tâm bình đăng để bố thĩ, lúc nào cũng một lòng mà nhớ nghĩ 
đến các loài chúng sanh, nhờ ăn uông mà tôn tại, có ăn uống 
tức được cứu sống, không ăn uống tức chết. Này Gia chủ, đó 
là tâm Bầ-tát ở tại chỗ yên ổn mà bố thí rộng rãi. ” 


Tự thân mình giữ giới còn gọi là đại bố thí. Đức Phật dạy trong 
Kinh AN §.39, bản dịch HT Minh Châu: 


181 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Này các Tỷ-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết 
là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ 
xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai 
không tạp loạn, không bị những Sa-môn, những Bả-la-môn có 
trí khinh thường. Thể nào là năm? (...) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh (...) Lại nữa, này 
các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ 
lấy của không cho... Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ hai, là 
đại bồ thí (...) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận 
tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục... Này các 
Tỷ-khco, đáy là bố thí thứ ba, là đại bố thí... Lại nữa, này các 
Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo.... Này 
các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ tư, là đại bố thí... Lại nữa, này 
các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm SA THỢU IHCH, TƯỢU 
nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu... Này các Tỷ-kheo, 
đáy là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được 
biết là lâu ngày...” 


Đức Phật cũng dạy răng trong khi trì giới hãy hồi hướng công 
đức trì giới tới vô lượng chúng sanh. Làm thế nào để bố thí 
công đức? Một bài kinh Tăng Nhất A Hàm nói về pháp bát 
quan tra1 ØIỚI, rằng Phật tử hãy g1ữ tám giới này trong một ngày 
tất sẽ có vô lượng công đức, và hãy hôi hướng công đức này 
cho khắp chúng sinh. Kinh EA 43.2 bản dịch của hai thầy Tuệ 
Sỹ và Đức Thắng, trích: 


“Sao gọi là trai pháp tắm quan? Một là không sát sanh, hai là 
không lấy của không cho, ba là không dâm dục, bốn là không 
nói dối, năm là không uống rượu, sáu là không ăn phi thời, bảy 
là không năm ngôi trên giường cao rộng, tảm là tránh xa việc 
đờn ca xướng hát và xoa hương thơm vào mình. Tỳ-kheo, đó 
gọi là trai pháp tám quan của Hiền thánh. ” 

[...j Thế Tôn bảo: “Người ấy nguyện rằng: 'Nay con bằng trai 
pháp tảm quan này sẽ không đoaạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 


cũng không rơi vào nơi tám nạn, không ở biên địa, không rơi 


182 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


vào nơi lệ ác, không theo tri thức ác; con phụng sự cha mẹ 
chân chánh không có tà kiến, sanh vào trung bộ, được nghe 
pháp thiện, tư duy phân biệt, thành tựu pháp tùy pháp; đem 
công đức trai pháp này nhiếp lấy pháp lành của tất cả chúng 
sanh; đem công đức này bố thí cho họ giúp cho người kia thành 
Đạo Vô thượng Chánh chơn; đem phước của thệ nguyện này 
bồ thí để thành tựu ba thừa khiến cho không bị thôi lui giữa 
chừng. Lại đem trai pháp tắm quan này để học Phật đạo, Bích- 
chỉi-phát đạo, A-la-hản đạo. Những người học chánh pháp ở 
các thể giới cũng đêu tập theo nghiệp này... ” 


Phật tử hãy suy nghĩ rằng, tuy rằng bản thân mình và người vẫn 
còn tham sân si, nhưng hạnh bồ thí vẫn mang tới công đức vô 
lượng. Kinh MN 35 ghi lời Đức Phật nói với một giáo sĩ Ni 
Kiền Tử rằng cho dù người được bố thí vẫn còn tham sân sĩ, 
nhưng hạnh bồ thí vẫn mang tới công đức lớn cho người bố thí, 
theo bản dịch HT Minh Châu: 


"Này Aggivessana, sẽ có (công đức) cho những người bố thí, 
đổi với người đáng được cúng dường như Ông, dẫu Ông không 
phải là không có tham, không phải là không có sản, không phải 
là không có sỉ; sẽ có (công đức) cho Ông, này Aggivessana, 
đổi với người đáng được cúng dường như Ta, và Ta là người 
không có tham, không có sân, không có sĩ." 


Nhìn chung, trong tất cả các pháp bó thí, pháp thí mới là tối 
thăng. Pháp thí là giúp người khác hiêu được Chánh pháp. Đức 
Phật dạy trong Kinh AN 2.141-150, bản dịch HT Minh Châu: 


“Này các Tỷ-kheo, có hai loại bố thí này. Thể nào là hai? Bố 
thí tài vật và bố thí pháp. Những pháp này, này các Tỷ-kheo, 
là các loại bồ thí. Tối thắng trong hai loại bố thí này, này các 
Tỷ-khco, tức là pháp thí. ” 


Bồ thí cũng là một phương tiện, một trong bốn pháp có thể giúp 
đưa cả một cộng đông chung quanh mình vào dòng pháp. Đức 


183 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Phật dạy về Tứ nhiếp pháp trong Kinh AN 9.5, bản dịch HT 
Minh Châu, trích: 


“Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: bố thí, ải ngữ, lợi 
hành, đồng sự. Tối thượng trong các loại bố thí, này các Tỷ- 
kheo, là pháp thí. Tôi thượng trong các loại ái ngữ, này các 
Tỷ-kheo là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hy câu và lóng tai 
nghe. Tối thượng trong các lợi hành, này các Tỷ-kheo, là đổi 
với người không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào đây 
đủ lòng tin; đối với người không giữ giới, khích lệ, đặt vào, an 
trú vào đây đủ giới; đối với người xan tham khích lệ, đặt vào 
an trú vào bồ thí; đổi với người ác tuệ, khích lệ, đặt vào, an trú 
vào đầy đủ trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, tôi thượng trong đồng sự 
là đồng sự giữa bậc Dự Lưu với bậc Dự Lưu, bậc Nhất Lai với 
bậc Nhất Lai, bậc Bất Lai với bậc Bất Lai, bậc A-la-hán với 
bậc A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đây là sức mạnh năng nhiếp. ” 


Bồ thí như thế nào để có oai đức chói sáng như mặt trời? Đức 
Phật dạy Cư sĩ Ma-ha-nam trong Kinh SA 929, bản dịch của 
hai thây Tuệ Sỹ và Đức Thăng, trích: 


“Này Ma-ha-nam, nếu Uu-bà-tắc đủ có chánh tín và cũng xác 
lập cho người khác; tự mình giữ tịnh giới, cũng xác lập tịnh 
giới cho người khác; tự mình hành bố thí và dạy người hành 
bồ thí; tự mình đến chùa tháp gặp các Sa- -môn, cũng dạy người 
khác đến gặp các Sa-môn; tự mình chuyên cần nghe pháp, cũng 
dạy người nghe, tự mình thọ trì pháp và dạy người khác thọ 
trì; tự mình quản sát nghĩa dạy người quán sát; tự mình biết 
nghĩa lý sâu xa tùy thuận tu, hành pháp thứ, pháp hướng, cũng 
lại dạy người hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận tu hành hướng 
đến pháp, thứ pháp. Này Ma-ha-nam, người nào thành tựu 
mười sảu pháp như vậy, được goi là Uu-bà-tắc có thể tự an ủy 
và làm người khác được an 1ÿ. 


“Này Ma-ha-nam, nếu Uu-bà-tắc nào thành tựu mười sảu 
pháp như vậy, thì tất cả người trong các chúng Bà-la-môn, 


184 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


chúng Sáf-lợi, chúng Trưởng giả, chúng Sa-môn đêu đến chỗ 
họ. Ở trong các chúng này, oai đức của họ sảng chói. Giống 
như mặt trời, ánh sáng chiếu soi cả sảng, trưa, chiều. Cũng 
vậy, Uu-bà-tắc nào thành tựu mười sảu pháp, thì oai đức họ 
cũng tỏ rạng cả đầu, giữa và cuối.” 


Tuy nhiên, cho dù bó thí vô lượng vô biên, công đức vẫn không 
băng người khởi tâm từ bi dù chỉ trong một thời gian rất ngăn, 
và trong tận cùng vô lượng vô biên công đức cũng không bằng 
trong một khoảnh khắc thê nhập được các pháp ấn vô thường, 
khổ, không và vô ngã. 


Đức Phật dạy trong Kinh MA 155, bản dịch thầy Tuệ Sỹ: 


“Này Cư sĩ, Bà-la-môn Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho 
một trăm Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị Á- 
na-hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo 
phòng, nhà bố thí cho Chúng Tỳ-kheo bốn phương, tâm hoan 
hỷ quy y Ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp, chúng T)-kheo, thọ 
giới và trong khoảnh khắc thực hành từ tâm đối với tất cả 
chúng sanh, cho đến trong khoảng thời gian vất sữa bò, như 
thế; nếu lại có người quản được tất cả pháp là vô thường, khổ, 
không và vô ngã, thì so với sự bố thí kia, việc làm này hơn 
nhiều lắm.” 


Bồ thí có thể đi tới giải thoát hay không? Đức Phật dạy răng 
niệm Thí có thê thành tựu thân thông, loại bỏ loạn tưởng, đi tới 
giải thoát, tự thân đạt tới Niệt bàn. 


Kinh EA 2.5, bản dịch hai thầy Tuệ Sỹ và Đức Thắng, trích: 


“Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các T)-kheo: Hãy tu hành 
một pháp. Hãy quảng bá một pháp. Các ngươi sẽ thành tựu 
thân thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự 
thân đạt đến Niễt-bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm Thí. Hãy 


185 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


khéo tụ hành. Hãy quảng bá. Các ngươi sẽ thành tựu thần 
thông, loại bỏ các loạn tưởng, đạt được quả Sa-môn, tự thân 
đạt đến Niết-bàn. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tu hành một pháp, 
hãy quảng bá một pháp. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điễu 
này.” 


Tại sao chỉ niệm một pháp lại có thể đạt tới Niết bàn? Đó là 
thuận theo pháp tánh. Trong bài viết nhan đề “Thuận Tánh 
Khởi Tu” nhà sư Nguyễn Thế Đăng giải thích theo Luận Đại 
thừa Khởi Tín của Bồ-tát Mã Minh, rằng phải nhận ra pháp 
tánh vốn chắng hề có tham, vốn chăng hề ô nhiễm, vốn chẳng 
hề có khổ, vốn chăng hề có tướng thân tâm, vốn là thường định, 
vốn là sáng tỏ vả lìa hăn vô minh: 


"Chúng ta trích “thuận tánh khởi tu ` chỉ trong sảu ba-la-mật: 
“Vì biết pháp tánh vốn không có tham lam bón xẻn, nên tùy 
thuận pháp tánh tu hành Bồ thi ba-la-mật. Vì biết pháp tảnh 
vốn không có ô nhiễm, thoát khỏi các lỗi năm dục, nên tùy 
thuận pháp tánh tu hành Trì giới ba-la-mật. Vì biết pháp tánh 
vốn không có khổ, lìa hẳn giận dỗi, nên ty thuận pháp tánh tu 
hành Nhân nhục ba-la-mật. Vì biết pháp tánh vốn không có 
tưởng thân tâm, xa lìa hẳn giải đãi, nên tùy thuận pháp tánh tu 
hành Tỉnh tấn ba-la-mật. Vì biết pháp tánh vốn thường định, 
không có loạn động nên tùy thuận pháp tánh tu hành Thiển 
định ba-la-mật. Vì biết pháp tánh vốn sáng tỏ. lìa hẳn vô mình, 
nên tùy thuận pháp tánh tu hành Trí huệ ba-la-mật”...." (TL) 


Như vậy là phải bố thí hết tất cả các pháp thế gian mới vào 
được pháp xuât thê gian. Thê nào là pháp thê gian? 


Trong tác phẩm “Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn,” bản dịch của 
HT Thích Thanh Từ, ghi lời Thiên sư Tuệ Hải, môn đệ của ngài 
Mã Tô Đạo Nhât (thê kỷ thứ §, Trung Hoa) nói về pháp bô thí: 
“Bồ thí là bỏ tánh thiện ác, bô thí là bỏ tánh có không, tánh 
yêu ghét, tảnh không chăng không, tánh định chăng định, tánh 


186 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


tịnh bất tịnh, tất cả đều cho bỏ hết thì được hai tánh không. 
Nếu khi được hai tánh không, cũng chẳng được khởi trưởng hai 
tánh không, cũng chẳng được khởi nghĩ tưởng có bố thỉ, tức là 
chân thật hành bố thí ba-la-mật, cũng gọi là muôn duyên đếu 
bặt. Muôn duyên đêu bặt, tức là tất cả pháp tánh không ấy vậy. 
Pháp tánh không là tắt cả chỗ không tâm. Nếu khi được tất cả 
chỗ không tâm là không có một tướng có thể được. Vì sao ? Vì 
tự tánh không, nên không mội tướng có thể được. Không một 
tưởng có thể được là tướng thật. Tưởng thật là tướng Như Lai 
diệu sắc thân. Kinh Kim Cang nói: Lìa tất cả các tướng gọi là 
chư Phát. ` (2) 


Tới đây, câu hỏi nêu lên là: Bồ thí cách nào đề có thê lìa hết tất 
cả các tướng? Làm sao có thê nhận ra thực tướng chính là vô 
tướng? 


Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang: ng vô sở frụ nhỉ sinh kỳ 
tâm... Tức là, khi không vướng vào tất cả các pháp, khi không 
dính mắc vào bất kỳ một pháp nảo trong sắc thọ tưởng hành 
thức thì Niết bàn diệu tâm sẽ hiển lộ. 


Như thế, chỉ cần một chữ thôi, là không trụ, không dính mắc, 
không chấp trước. Khi một tỳ kheo thưa với Đức Phật răng nhà 
sư chỉ xin dạy một câu ngắn gọn để lui về góc núi ngồi trọn đời 
tới khi giải thoát, Đức Phật nói rằng hề không dính mắc, không 
chấp trước là sẽ giải thoát (bản dịch Bhikkhu Bodhi: By no 
clhnging one ¡is ƒrecđ; và bản dịch Bhikkhu SuJato: Noứ 
ØrasDing, you Tre ƒree.). 


Kinh SN 22.63, bản dịch của HT Minh Châu. trích: 


—Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp tóm tắt 
cho con. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con Sẽ sống một 
mình, tịnh cư, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


—Ải chấp trước, này Tỷ-kheo, người ấy bị Ma trói buộc. Ai 
không chấp trước, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma.` 


187 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Như thế, trong thời đại dịch, khi đồng bào và cả thê giới đang 
rơi vào hiểm nạn, không gì hơn là hãy thực hành lời Đức Phật 
dạy: giữ giới, hộ trì sáu phương, bố thí, cúng dường, hoăng 
pháp, thuận theo pháp tánh để ngộ nhập Niết bản vô tướng, và 
không để tâm dính mắc bắt kỳ một pháp nảo, tức là giải thoát. 
Do vậy, hãy làm vô lượng thiện pháp, nhưng không hè thấy có 
ai làm và không hề thấy có pháp nào được làm. 


GHI CHỨ: 


(1) Thuận Tánh Khởi Tu: 
hffps://thuvienhoasen.org/a 1 5§§5/thuan-tanh-khoi-tu 

(2) Đón Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn: 
hftps://thuvienhoasen.org/Iimages/file/T- 
QYop1IG0QOgOA1J0b/donngonhapdaoyeumon.pdf 








188 


13 


PHẬT TỬ ĐỐI TRỊ DỊCH BỆNH 


Bài này để trả lời câu hỏi, rằng Phật Tử có cách nảo để đối trị 
dịch bệnh? Câu hỏi này đặc biệt được quan tâm hiện nay, trong 
khi chuyên gia WHO cảnh báo có thể sẽ tới cao điểm là 2/3 
nhân loại nhiễm vi khuẩn COVID-I9. Nghĩa là sẽ chết rất 
nhiều, không đếm nỗi. 


Tính tới trưa Thứ Sáu 14/2/2020, từ khi nhận diện dịch này từ 
tháng 12/2019 tại Wuhan, Trung Quốc, đã có hơn 64,473 
trường hợp nhiễm virus COVID-19, trong đó 10,627 người 
bệnh trầm trọng (tỷ lệ 16%), với 1,384 người chết và 7,170 
người hồi phục. Theo WHO, tỷ lệ người chết trên số người chết 
và hôi phục [current ratio of dead/(dead+recovered)] là 16.2%. 
Đa số trường hợp là ở TQ. Riêng Việt Nam từng cô lập một xã 
10.000 người đề cách ly, thử nghiệm và chữa trị các trường hợp 
dương tính. 


Dịch bệnh lớn nhất và bao trùm hết là sinh tử luân hồi, như thế 
câu trả lời là Tứ Thánh Đề (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), trong đó con 
đường thoát khô là Bát Chánh Đạo năm trong Đạo Đế. Khi đã 
có cách đối trị dịch bệnh lớn nhất, tất nhiên là cũng có cách đôi 
trị các dịch bệnh ở tầm khu vực nhỏ hơn. Dịch bệnh là từ 
nghiệp sinh ra, do vậy nếu thuận theo pháp để tu, sẽ hy vọng 


189 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


từ từ giải được nghiệp. Trường hợp tu tập mà không thoát được 
nghiệp, đê sẽ phải ra đi vì dịch bệnh, cũng sẽ được tâm xả ly 
thanh thản, thuận pháp. 


Kinh Phật kế về nhiều trường hợp cần tự bảo vệ chính mình. 
Trong đó có thể liệt kê các trường hợp được bảo vệ là nhờ: Quy 
y, Thọ giới, Nghe Kinh (Học Pháp), Làm Việc Thiện, Tu 
Tâm Từ, Tu Niệm Xứ, Niệm Pháp Án Vô Thường. Ghi nhận 
rằng cả nhóm pháp tu vừa dẫn đều là tự dựa vào chính mình, 
biết sám hối và biết tu. Tuy nhiên cũng có trường hợp tha lực 
trong Kinh Phật, dựa vào oai lực nghiêm trì giới luật và hạnh 
nói thật của vị thánh tăng: khi một thai phụ gặp sản nạn được 
ngài Angulimala cứu cho mẹ tròn con vuông. 


Trước tiên, Quy Y là tự bảo vệ chính mình. Kinh SN 2.10 kể 
về một vị thiên, tên là Suriya, bị vua A Tu La bắt giam. Thiên 
tử Suriya mới tưởng niệm Đức Thế Tôn, nói lên bài kệ niệm 
lời Quy y (có lẽ, Thiên tử Suriya trước đó đã quy y Phật rồi, 
khi gặp nạn mới tụng lại kệ quy y, nhưng cũng có thê lần đầu 
tự tụng lời Quy y; chỗ này kinh không nói rõ). Đức Phật mới 
nói với vua A Tu La rằng hãy trả tự do cho Suriya, vì vị Thiên 
này bây giờ là Phật Tử rồi. Vua A Tu La trả tự đo cho vị Thiên 
Suriya, và nói bài kệ răng nếu vua không trả tự do cho Suriya 
thì đầu vua “sẽ bể thành bảy” phần khác nhau. 


Như vậy, chúng ta không biết chắc rằng Quy y có ảnh hưởng 
gì tới dịch bệnh không, nhưng chắc chắn là có Oal lực đối với 
giới phi nhân ở cõi chúng ta không thấy bằng mắt trần được. 
Tốt nhất là, hãy mời gọi nhau Quy y, đưa hết cả nhà Quy y 
Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng. Kinh SN 2.10 nói về oai lực 
Quy Y, bản dịch HT Thích Minh Châu có link ở Ghi chú số 


Trường hợp đặc biệt kế lại trong kinh điển: một tên trộm chỉ 
nghe Đức Phật giảng kinh, là đắc quả Dự Lưu. Đó là trong tích 
truyện về bài Kệ 63 trong Kinh Pháp Cú. 


190 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 
Bài Kệ ó3 với bản dịch của HT Minh Châu như sau. 


63. “Người ngu nghĩ mình ngu, Nhờ vậy thành có trí. Người 
ngu tưởng có trí, Thật xứng gọi chí ngu." 


Tích truyện kê rằng có 2 tên trộm đi cùng một nhóm cư sĩ Phật 
tử tới tu viện Jetavana, nơi Đức Phật đang giảng kinh. Một 
trong 2 tên trộm chú ý nghe kinh, và đắc quả Dự Lưu. Trong 
khi đó, tên trộm thứ nhì trộm tiền từ một trong các cư sĩ. Sau 
bài kinh, hai chàng trộm trở về nhà của kẻ trộm thứ nhì, người 
mới trộm được tiền. Vợ của kẻ trộm thứ nhì mới nói giỡn với 
kẻ trộm thứ nhất: “Anh trí tuệ quá, không có gì để nấu trong 
nhà của anh đâu.” Nghe thế, kẻ trộm thứ nhất tự nghĩ, “Chị này 
ngu tới nỗi chị nghĩ rằng chi rất khôn ngoan.” Thế rồi cùng với 
một số thân nhân, kẻ thứ nhất tới gặp Đức Phật, kể lại. Đức 
Phật mới đọc bài Kệ 63 nêu trên. Thể rồi tất cả thân nhân của 
kẻ thứ nhất cùng chứng quả Dự Lưu. 


Nghĩa là, nghiệp nặng như kẻ trộm, khi chăm chú Nghe Kinh, 
cũng có cơ may chứng quả thánh. Thời này, chúng ta có rất 
nhiều cơ hội nghe kinh giảng trên YouTube, đọc kinh qua các 
trang web, và bất kể nghiệp lực nặng nhẹ thế nảo, hễ chúng ta 
nghe kinh nếu không dám nói là sẽ chứng quả thì cũng được 
phần nảo giải nghiệp. 


Giữ Giới và Làm Việc Thiện cũng là một cách để phòng ngừa 
các bất trắc của đời. Như tích truyện Kinh Pháp Cú về bài Kệ 
30, ghi lời Đức Phật trong Kinh Sakkapanha Suttanta dạy về 
trường hợp Sakka, Vua của các cõi trời. Trong một kiếp trước 
của Sakka là một chàng trai tên Magha, cư dân làng Macala. 
Chàng Magha và 32 người phụ tá của chàng đã xây đường lộ 
và các nhà cửa cho người cân nghỉ ngoi. Chàng Magha giữ 7 
lời nguyện trong suốt đời: (1) hiểu dưỡng ba mẹ của chàng; 
(2) tôn trọng người trưởng thượng, người già; (3) nói lời từ á1; 
(4) không nói xâu hay dè biu người khác; (Š) rộng rãi bố thí; 
(6) chỉ nói sự thật; và (7) sẽ tự chế, tránh nồi giận. 


191 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Sau đó, Đức Phật nói bài Kệ 30, bản dịch của HT Minh Châu 
là: 


30. "Đề Thích không phóng dật, Đạt ngồi vị Thiên chủ. Không 
phóng dật, được khen; Phóng dật, thường bị trách. " 


Nhờ giữ 7 lời nguyện như thế, Magha tái sinh làm Vua Trời 
Sakka. Khi chàng trai Mahali nghe Đức Phật kê chuyện Sakka 
xong, liên đặc quả Dự Lưu. 


Như thế, chúng ta cũng thấy rằng, Giữ Giới và Làm Thiện Pháp 
sẽ mang tới quả tốt. Chúng ta không biết chắc dịch bệnh khi 
lây tới 2/3 nhân loại sẽ xóa số bao nhiêu triệu người, nhưng 
điều nên chuẩn bị bây giờ nên là hãy mời gọi cả nhà, cả xóm 
rủ nhau: Quy Y, Thọ Giới, Làm Thiện Pháp, và Nghe Kinh 
(học Pháp). 


Trường hợp hy hữu là nhờ oal lực của Thánh Tăng. Đó là 
trường hợp ngài Angulimala. Nguyên là chàng trai thông minh 
ở thành Savatthi, ban đầu được Thây ưa chuộng vì giỏi, nhưng 
các bạn học ghen ty, mới làm cho Thầy không vui với chàng. 
Nhằm loại bỏ Angulimala, vị Thầy ra lệnh chàng tìm 1.000 
ngón tay người để hoàn tất học trình. Angulimala trở thành sát 
thủ, giết nhiều người để chặt ngón tay, làm nhiều ngôi làng bỏ 
chạy, di tản. Khi mẹ Angulimala can thiệp, bà cũng suýt bị 
Angulimala giết. 


Lúc đó, Angulimala đã kiếm được 999 ngón tay của 999 nạn 
nhân, và mong muốn tìm người thứ 1.000. Khi đi tới rừng 
Kosala, Angulimala gặp lại mẹ, và được mẹ cho thức ăn. Suy 
nghĩ, Angulimala muốn giết bà làm nạn nhân thứ 1.000. Khi 
đó, Đức Phật bước tới, Angulimala rút kiếm rượt theo Đức 
Phật. Dù chạy nhanh thế nảo, Angulimala cũng không theo kịp 
Đức Phật đang bước từ tốn. Thế rồi Angulimala gọi Đức Phật 
dừng lại. Đức Phật lúc đó mới nói răng ngài đã ngừng từ lâu 
rồi, và Angulimala mới nên ngừng bây giờ. Angulimala hỏi 


192 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


thêm, và được Đức Phật thuyết pháp. Nghe pháp xong, 
Angulimala sám hôi, xin xuât gia, và được nhận vảo tu viện 
Jetavana. 


Thời gian sau, Angulimala gặp một thai phụ đang đau đớn vì 
sản nạn, khó sanh. Nhà sư Angulimala xúc động sâu thắm cho 
kiếp người, nên tới Đức Phật hỏi xem có cách gì làm cô kia đỡ 
đau. Đức Phật bảo Angulima tới gặp thai phụ kia và nói: 


“Chị ơi, từ khi tôi được sinh ra, tôi nhớ rằng tôi không từng cố 
ÿ làm hại một sinh vật nào. Với sự thật [tôi nói đây] xin nguyện 
răng chị bình an, và xin nguyện em bé chảo đời bình an. 


Angulimala nói, như thê chưa chính xác, và Đức Phật sửa câu 
văn lại: 


“Chị ơi, từ khi tôi được sinh vào dòng Thánh, tôi nhớ rằng tôi 
không từng cố ÿ làm hại một sinh vật nào. Với sự thật [tôi nói 
đây] xin nguyện răng chị bình an, và xin nguyện em bé chào 
đời bình an.” 


Sinh vào dòng Thánh có nghĩa là xuất gia. Từ khi thành một 
nhà sư, Angulimala không có ý làm hại sinh vật nảo. Sau khi 
Anguliamla Tuyên Thuyết Sự Thật như thế, thai phụ sinh con 
an lành. 


Như thế, oai lực nơi đây là vì ngài Angulimala giữ Giới Bất 
Hại và Giới Nói Thật. Giới có sức mạnh thần kỳ như thế. Dù 
vậy, chúng ta không chắc đã có cơ may gặp bậc Thánh tăng 
thời này. Nhưng cư sĩ chúng ta biết chắc răng, tự mình giữ giới 
— nêu không giữ trọn 5 giới, thì riêng giới bất hại và giới nói 
thực cũng sẽ có oal lực. 

Trường hợp khác, Đức Phật dạy rằng tu pháp Niệm Xứ cũng 


sẽ được hộ trì. Kinh Tương Ưng Niệm Xứ SN 47.21 (Sadaka 
Sut(a), trích bản dịch của HT Thích Minh Châu: 


193 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Thể Tôn nói: Này các Tỷ-kheo, như đệ tử Medakathàlikà đã 
nói với thầy của ông ấy: “Tôi sẽ hộ trì cho mình”, tức là niệm 
xứ cần phải thực hành. Này các Tỷ-kheo, “Chúng ta sẽ hộ trì 
người khác ”, tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ 
trì cho mình, này các Tỷ-kheo, là hộ trì người khác. Trong khi 
hộ trì người khác, là hộ trì cho mình. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào trong khi hộ trì cho mình, là hộ 
trì người khác? Chính do sự thực hành (àsevanàyq), do sự tu 
tập (bhàvanàyq), do sự làm cho sung mãn. Như vậy, này các 
Tỷ-khco, trong khi hộ trì cho mình, là hộ trì người khác. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào trong khi hộ trì người khác, là hộ 
trì cho mình? Chính do sự kham nhẫn, do sự vô hại, do lòng 
từ, do lòng ai mẫn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi hộ trì 
người khác, là hộ trì cho mình. 


Này các Tỷ-kheo, “Tôi sẽ hộ trì cho mình”, tức là niệm xứ cần 
phải thực hành. Này các Tỷ-kheo, “Tôi sẽ hộ trì người khác  , 
tức là niệm xứ cần phải thực hành. Trong khi hộ trì cho mình, 
này các Tỷ-kheo, là hộ trì người khác. Trong khi hộ trì người 
khác, là hộ trì cho mình.” G) 


Có nghĩa là, tu Niệm Xứ cũng là giữ tâm kham nhẫn, bắt hại, 
từ và bị. Kinh này không nói rõ là tu Niệm Xứ nào. Có lẽ pháp 
thích nghi với đa số sẽ là Niệm Hơi Thở, tức là một phần Niệm 
Thân. Bạn cũng có thê kết hợp pháp Niệm Hơi Thở vào pháp 
Niệm Pháp Ấn Vô Thường như sau. 


Hãy thở rất mực dịu dàng. Khi tỉnh thức niệm hơi thở, bạn cũng 
đang niệm tâm của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy tâm bạn trở thành 
một với hơi thở. Khi tỉnh thức niệm thân, bạn cũng đang niệm 
tâm bạn. Rồi bạn sẽ thấy thân và tâm là một. Nhìn vào tâm bạn, 
bạn thấy các niệm đến rồi đi, hệt như sóng lên rồi xuống. Hơi 
thở bạn sẽ dịu dàng, vi tế hơn, và gần như biến mất; rồi bạn sẽ 
thấy thân và tâm hợp nhất và bình lặng. Khi bạn thở, hãy nhớ 


194 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


rằng không có ai đang thở. Hãy tự xem hơi thở phập phông 
trong một nhúm thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, 
đầu và tóc — túi da nảy đang dịu dàng thở vào và ra. Thở trong 
cách này, bạn sẽ dễ dàng nhìn thây ngay trong hơi thở các đặc 
tướng vô ngã, vô thường, bất như ý và rỗng không vô tự tánh. 


Kinh nói rằng khi bạn thấy toàn thân ngập tràn an định trong 
hạnh phúc, toàn thân làn da như xoa bột tăm, lúc đó bạn đang 
vảo sơ thiền; thêm nữa, trong kinh SN 36.1 1, Đức Phật nói rằng 
khi chứng được Thiền thứ nhứt, lời nói được đoạn diệt, tịnh 
chỉ. Khi bạn thấy tâm không còn niệm nảo, và toàn thân tâm 
an định ngập tràn trong tịch lặng hạnh phúc, là bạn đang vào 
nhị thiền; cũng trong kinh SN 36.11, Đức Phật nói rằng khi 
chứng được Thiền thứ nhì, tầm (đặt tâm vào) và tứ (đán tâm 
vào) được đoạn diệt, tịnh chỉ. Làm cách nào các niệm biến mất? 
Đừng ngăn chận niệm; niệm sẽ tự biến mắt khi bạn quan sát và 
thấy bản tánh rỗng không của nó. Nhiều kinh (như, Trung Bộ 
Kinh MN 52, và MN 64) nói rằng từ sơ thiền hay từ nhị thiền, 
bạn có thể quan sát và cảm nhận ngọn gió vô thường đang trôi 
chảy xuyên khắp thân tâm bạn liên tục. Trong trạng thái này, 
bạn sẽ buông bỏ mọi thứ; tất cả lậu hoặc phiền não sẽ từ từ nhạt 
đi và biến mắt. Đó là từ niệm hơi thở chuyên sang Niệm Pháp 
Án, hay Niệm Thực Tướng. 


Nên ghi nhận rằng trong Kinh AN 9.20 (Kinh Velàma), Đức 
Phật dạy rằng tối thắng, cao nhất, không gì vượt qua chính là 
niệm vô thường, thứ nhì là niệm từ bi. Ngay cả có ai dâng cúng 
bó thí tới Đức Phật và tất cả tăng chúng khắp thế giới cũng 
không so bằng. Do vậy, niệm Pháp Ân Vô Thường là tối thắng. 
Kinh AN 9.20 bản dịch HT Thích Minh Châu, trích như sau: 


“có ai bố thí Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác... và 
có ai bố thi chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đâu, và có 
ai cho xây dựng một tỉnh xá cho chúng Tăng trong bốn 
phương... và có di với tâm tịnh tín qui y Phật, Pháp và chúng 
Tăng... và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học pháp, từ bỏ sát 


195 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


sanh... từ bỏ đắm SÄÿ THỢM HCH, TƯỢU nấu... và có ai dầu chỉ 
trong một khoảnh khắc vắt sữa bò, tu tập từ tâm... và có ai dẫu 
chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay, tu tập tưởng vô 
thường, bồ thí này quả lớn hơn bố thi kia.” 


Trong các quốc gia theo Phật Giáo Nam Tông, có một số Kinh 
trong nhóm Tiểu Bộ thường được tụng để làm Hộ Kinh (kinh 
bảo vệ cho người tụng). Trong nhóm kinh nảy, phố biến nhất 
là Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) và Kinh Lòng Từ (Mettà 
Sutta). Nhóm kinh này, trong bản dịch của HT Minh Châu, có 
thể đọc ở link (4). 


Trong nhóm kinh này, có lẽ không thích nghi với hàng cư sĩ là 
Kinh Châu Báu (Ratana Sutta), vì kinh này là thuyết linh, nói 
với các chúng sinh vô hình, hàng phi nhơn. Và cư sĩ thường 
không đủ phước đức để nói với các vị phi nhơn. Tương tự, Kinh 
Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta), chỉ thích nghi với tu sĩ, 
là để cúng cho ngạ quỹ. 


Kinh Châu Báu có đoạn đầu là (viết theo văn xuôi): “J. Phàm 
ở tại đời này, Có sanh linh tụ hội, Hoặc trên cối đất này, Hoặc 
chính giữa hư không, Mong rằng mọi sanh linh, Được đẹp ý 
vui lòng, Vậy, hãy nên cẩn thận, Lắng nghe lời dạy này.” 


Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokudda Sutta) có đoạn đâu là: “7. 
Ở bên ngoài bức tường, Bọn họ đứng chờ đợi, Giao lộ, ngã ba 
đường, Trở về mái nhà xưa, Đợi chờ bên cạnh công.” 


Phố biến nhất trong các giới Phật tử Hoa Kỳ là Kinh Metta 
Sutta, thường dịch là Kinh Từ Bi. Duyên khởi của Kinh Từ Bi 
là khi Đức Phật ngụ ở thành Savatthi, một nhóm 500 nhà sư 
nhận đề tài tu thiền, vào một cánh rừng nhập khóa hạ. Các vị 
thầy cây trong rừng không vui, mới quậy phá đề các sư đi nơi 
khác. Các sư phiền não, trình với Đức Phật, và được dạy trì 
tụng Kinh Từ Bi để gửi tâm từ tới các thần cây, và khu rừng 


196 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


trở nên an ồn. Sau ba tháng an cư này, 500 thầy tỳ kheo đắc 
quả. Kinh này từ đó về sau, được dùng làm Hộ Kinh. 


Sau đây là bản văn Thầy Nhất Hạnh dịch Kinh Từ Bi (Metta 
Sutfa): 


“Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thắng 
thắn, khiêm cung, biết xử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy 
biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, 
ít ham muốn, không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ 
không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê 
Cười. 


Và đây là điểu họ luôn luôn tâm niệm: 


Nguyện cho mọi người và mọi loài ẩươc sống trong an toàn và 
hạnh phúc, tâm tư hiên hậu và thánh thơi. 


Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đêu được sống 
an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, 
những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta 
CÓ thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài 
ở gân, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp 
sinh. 


Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ 
tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong 
cho ai bị đau khô và khôn đốn. 


Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa 
con đuy nhát, chúng ta hãy đem lòng từ bỉ mà đôi xử với tất cả 
mọi loài. 


Ta hãy đem lòng từ bì không giới hạn của ta mà bao trừm cả 
thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưởi, từ trải sang phải, 

lòng từ bi không bị bắt cứ gì làm ngăn cách, tâm ta không còn 
Vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi 


197 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


đi, khi đứng, khi ngôi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện 
duy trì trong ta chánh niệm từ bị. Nép sông từ bị là nêp sông 
cao đẹp nhái. 


Không lạc vào tà kiên, loại dân ham muốn, sông nếp sông lành 
mạnh và đạt thành trí giác, hành giả sẽ chắc chăn vượt thoát 


khỏi tử sinh.” (5) 


Tóm lại, trong thời dịch bệnh đang có cơ nguy sẽ lây tới 2/3 
nhân loại, người Phật tử nên khẩn cấp khuyến tấn cả gia đình 
Quy y, Thọ giới, Nghe kinh, Làm việc thiện, Tu niệm xứ, Tu 
hạnh Từ Bi, Niệm Pháp ấn Vô Thường. Chúng ta không thể 
biết rằng nghiệp lực sẽ dẫn chúng ta, gia đình và dân tộc tới 
đâu, nhưng nên thấy răng nếu dịch bệnh này làm kiệt sức toàn 
dân là có thể gặp cơ nguy mất nước, vả cả cơ nguy Đạo Phật 
bị xóa số tại quê nhà. 


GHI CHỨ: 


(1) Kinh SN 2.10: 
https://suttacentral.net/sn2.I0/viminh_ chau 

(2) Kinh SN 47.21: 
https://suttacentral.net/sn47.21/viminh_chau 

(3) Kinh AN 9.20: 
https://suttacentral.net/an9.20/vi/minh_ chau 

(4) Kinh Tiểu Tụng: 
hffps://thuvienhoasen.org/p1IS5a127 1/kinh-tieu-tung-viet-anh 


(Š) Kinh Từ Bi: https://thuvienhoasen.org/a10456/kinh-tu- 
bi-metta-sutta 














198 


14 


BÀI PHÁP KHẨN CẤP: 
BAHIYA SƯTTA 


Bản kinh dưới đây là “Bahiya Sutta,” trong Tiểu Bộ Kinh 
(Khuddhaka Nikaya) trong Tam Tạng Pali, thuộc nhóm các 
Kinh Phật Tự Thuyết (còn gọi là Cảm Hứng Ngữ, Udana). Bản 
kinh kế chuyện Đức Phật dạy Pháp một cách khẩn cấp cho ngài 
Bahiya, trong lúc rất là bận rộn và đang cùng Chư Tăng đi trên 
đương khất thực. Ngài Bahiya đã tới giữa đường, quỳ lạy Phật 
để xin dạy Pháp. Đức Phật hai lần từ chối, nhưng ngài Bahiya 
liên tục nài nỉ vì lo sợ đời sống vô thường, vì sợ chưa hiểu Pháp 
mà có thể sớm qua đời khác. Đức Phật mới dạy cho cách tu tập. 
Ngài Bahiya tức khắc chứng thánh quả A La Hán, vui mừng 
nhận Pháp ra đi. Khi Đức Phật khất thực và thọ thực xong, thì 
được tin ngài Bahiya bị bò húc chết. Đức Phật ra lệnh hỏa thiêu, 
xây tháp như đối với một vị tỳ kheo, vả nói rằng ngài Bahiya 
đã vào Niết Bàn tối hậu. 


Kinh này có nhiều điểm đặc biệt, nhưng đáng chú ý nhất là 
điểm Đức Phật dạy bài pháp yếu vài câu này trong lúc hết sức 
bận rộn và khẩn cấp. Bận rộn, vì Đức Phật đã máy lần từ chối 
với cớ đang kinh hành khất thực cùng Chư Tăng. Khân cấp, vì 
Đức Phật, với Tam Minh tắt nhiên thấy trứơc răng ngài Bahiya 


199 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


sắp gặp tử nạn, nên muốn dốc hết túi để giao chìa khóa giải 
thóat cho Bahiya. 


Nhưng, làm cách nào ngài Bahiya -- một người đời thường, 
chưa từng quy y hay thọ giới gì cả... mà lúc tìm nghe pháp thì 
vẫn còn mang phong thái ngoại đạo, với kiểu lấy vỏ cây làm 
áo, và được gọi tên bằng Bahiya Áo Vỏ Cây -- sau khi nghe bài 
pháp yêu vài câu lại có thể “hốt nhiên đốn ngộ” và xóa sạch ác 
nghiệp muôn đời ngàn kiếp để vừa khi bị bò húc chết là nhập 
Niết Bàn vô dư ngay? Có nghĩa là, ngay khi tâm vừa đốn nhập 
được, thì vô lượng nghiệp tội sẽ không còn ràng buộc được 
nữa? Như vậy, khoảng cách giữa một người đời thường cho tới 
ngôi vị Thánh Quả A La Hán thực ra chỉ cách nhau vài sát na 
tâm? Thực ra, ngài Bahiya đã tu từ vô lượng kiếp rồi, đã là một 
tỳ kheo từ thời Phật Ca Diếp. Không có gì là tự nhiên cả, và 
ngài Bahiya sau này được Đức Phật nói là trường hợp chứng 
đạo mau nhất, xuất sắc nhất. Trường hợp ngài Bahiya cũng là 
nhân duyên cho bài kệ thứ 101 trong Phẩm Ngàn, Kinh Pháp 
Cú. 


Bài kinh Udana này cũng cho thấy các nhân duyên với thiện tri 
thức rất quan trọng để tìm cơ hội giải thóat. Ngài Bahiya đã tự 
nghĩ mình đã chứng quả A La Hán từ khi chưa nghe tên Đức 
Phật, nhưng thực sự thì chưa phải. May nhờ hồi quá khứ lâu 
xa, ngài Bahiya trong nhóm 7 tỳ kheo lo buôn vì tới lúc mạt 
pháp của thời Phật Ca Diếp, cùng tinh tấn tu hành — trong đó 
có một tỳ kheo sanh lên cõi trời Phạm Thiên, và chính vị trời 
nảy đã hiện ra để nói với ngài Bahiya răng ngài chưa phải A 
La Hán, và cần tới thỉnh pháp Phật Thích Ca. Nếu không có vị 
trời này hiện ra thúc giục, thì ngài Bahiya hắn là còn lang thang 
tà kiến lâu dài. 


Nhưng tại sao Đức Phật lại hai lần từ chối giảng pháp cho ngài 
Bahiya? Đức Phật nhìn thấu suốt ba đời, tất nhiên phải biết 
rằng ngài Bahiya sắp tử nạn, thì tại sao Đức Phật chân chờ, để 
tới ba lần được thỉnh pháp? Thêm nữa, Đức Phật là đắng đại 


200 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


bi, ngay khi thây người hữu duyên là tìm phương hóa độ liên, 
chứ đâu cân thỉnh pháp tới ba lân. Chính nơi đây, chúng ta mới 
thây được cách hoăng pháp thâm diệu của Đức Phật. 


Ngài Bahiya trên đường tìm tới Đức Phật đã ấp ủ trong tâm 
một khát khao giải thóat. Những câu hỏi về sinh tử, về pháp, 
về giải át, về quả vị A La Hán tất nhiên đã là nghi tình “miên 
mật” trong tâm ngài Bahiya. Ngài phải đi bộ từ xa về tìm Phật, 
kinh viết là một thành phô ở một quôc độ xa phía Bắc; ; trong 
khi đi tìm Phật như thế, niệm nghi tình về sinh tử và nỗi khát 
khao giác ngộ vẫn ấp ủ trong tâm ngài. Với nghỉ tình, tình thức 
với “tâm không biết” miên mật, lúc đó chỉ là một khối tỉnh thức 
không hề dính chút gì với tham sân si. 


Đức Phật từ chối thuyết pháp hai lần, chính là hai lần đây mối 
khát khao cầu pháp này dần tới chỗ tâm thức hoàn tòan không 
còn chỗ bấu víu, tới chỗ đầu sảo trăm trượng đề sẽ nhảy cái ào 
vào một nơi không còn cái gì gọi là đất, nước, gió, lửa, không, 
thức... Thế rồi Đức Phật nói lên bài pháp vài câu, là ngài 
Bahiya chứng quả A La Hán liền. Có phải răng trên đường đi 
tìm Phật, ngài Bahiya đã rơi vào một trạng thái tương tự như 
tham thoại đầu, và Đức Phật chính là người tháo đinh nhồ chốt? 


Khi thuyết bài pháp yếu vài câu khẩn cấp này, Đức Phật còn 
bảo đảm với ngài Bahiya rằng hễ ai mà để tâm như thế thì sẽ 
xa lìa đau khô. Lời dạy của Phật trong bài pháp chỉ nói bốn câu 

ề “thấy, nghe, thọ tưởng, thức trỉ” (seen, heard, sensed, 
cogn1zed) nhưng là thông cho cả sáu căn, vì trong “thọ tưởng” 
là gồm cả ngửi, nêm và chạm xúc. 


Theo bản chú giải của quý thầy Phật Giáo Miễn Điện 
nibbana.com, khi trở về tu viện Jetavana, Đức Phật nói rằng 
ngài Bahiya đã chứng thánh quả A La Hán ngay khi nghe dạy 
pháp trên đường, giữa khi Phật và tăng chúng đang khất thực 
(Bahiya attaned arahatship while he listened to my 
Instructlons given to hìm on the road when we were on the 


201 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


alms-round...), nghĩa là ngài Bahiya không cần tìm chỗ nào để 
ngồi, để hít thở, để quán tâm, để nhìn căn, để ngó cảnh gì cả. 
Tại sao ngài Bahiya lại có thể đốt rụi hết tham sân sĩ chỉ trong 
vài sát na? 


Quý thầy Miến Điện còn phân tích rằng bài pháp này -- “ấy 
tu thể này, trong cái được thấy chỉ là cái được thấy, trong cải 
được nghe chỉ là cái được nghe... rồi ngươi sẽ không ở đây, 
không ở kia, không ở chặng giữa. Chỉ thể này là đoan tận khổ.” 
— là tỉnh hoa, là cốt tủy của Minh Sát Thiên. 


Đoạn trên dịch theo bản Anh dịch, cho thấy những chữ “đây, 
kia, giữa” là chỉ về không gian. Trong bản Việt dịch của Hòa 
Thượng Thích Minh Châu, thì ngài lại diễn ra theo nghĩa thời 
gian: “...này Bàhiya, Ông không là đời này, không là đời sau, 
không là đời chặng giữa.” 


Nếu kết hợp nghĩa các bản dịch, chúng ta thấy rằng khái niệm 
về không gian vả thời gian thực sự đã biến mất khi nói về cảnh 
giới giải thoát, nghĩa là khái niệm về “cái bây giờ và ở đây” 
(here and now) thực sự cũng chỉ là những pháp bắt toàn hình 
thành với khung sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp... Nhưng 
ngay khi giải thoát thì cái khung bây giờ và ở đây này, luôn cả 
cái bầu trời ba cõi sáu đường không còn buộc mình được nữa, 
bởi vì hoàn toàn không còn cái gì gọi là tôi và của-tôi nữa, cho 
dù cũng vẫn đang sinh diệt với sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp... Đó là giải thích theo quý thầy Miến Điện. Nếu giải 
thích theo ngôn ngữ Bắc Tông, thì cũng nói hệt như trên nhưng 
sẽ có thêm ngôn ngữ trừu tượng hơn với các học phái Tánh 
Không và Duy Thức, như rằng “cái bây giờ và ở đây” thực ra 
cũng chỉ là thức biến, là ảnh hiện trong mộng thôi, cũng hệt 
như vô lượng giấc mộng đều có vô lượng “cái bây giờ và ở 
đây,” và “cái bây giờ và ở đây” đó sinh diệt liên lỉ không 
ngừng, miệt mài theo nó chỉ vô ích, trong khi đó thì Thực 
Tướng vốn Vô Tướng, và khi chiếu kiến thì ngũ uấn đều giai 
Không... Không đây nghĩa là Tánh Không, chứ không có nghĩa 


202 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


trong nghĩa đối nghịch với “có.” Đã thâm nhập Vô Tướng thì 
vô lượng “cái bây giờ và ở đây” đều trở thành cảnh giới Bất 
Động, cho dù chúng vẫn sinh diệt không thôi. Đây là đã thấy 
được tánh bất động của nước, mà không còn chụp bắt bọt sóng 
sinh diệt nữa. 


Câu hỏi có thể đây xa thêm nơi đây là, cái nghĩa “minh tâm 
kiến tánh” trong bản kinh này ra sao? Và có phải tinh hoa Minh 
Sát Thiền thực sự không dị biệt gì với pháp yêu Thiền Tông? 


“Trong cái được thấy, sẽ chỉ là cái được thấy...” 
“In the seen will be merely whatf is seen... ` 


hay là cách dịch khác: 
*In reƒerence to the seen, there will be only the seen... ` 


hay là cách dịch khác nữa: 
“when you see an object, be consciows oƒ just the visible 
object... ` 


Ba bản Anh dịch trên không khác nhiêu, trong đó hai cách dịch 
đâu dùng trong Phật Giáo Thái Lan, và cách dịch cuôi được 
dùng trong Phật Giáo Miên Điện. 


Có phải đây là /hấy sông chỉ là SÔNg, thấy núi chỉ là núi, thầy 
hoa chỉ là hoa... Như vậy, khi Phật câm bông hoa đưa lên, ngài 
Ca Diếp nhìn thấy gì? Có phải rằng 1,250 vị tỳ kheo đều nhìn 
thấy đây là hoa, thấy đây cũng hệt như là những vô lượng sắc 
thanh hương vị xúc pháp trong cái khung “bây giờ và ở đây,” 
thấy có Phật cầm hoa đưa lên, và thấy có hoa được đưa lên? 
Nếu không thấy như thế thì phải thấy làm sao? Dưới cái nhìn 
Thiên Tông, đúng là “rong cải được thấy, chỉ là cái được 
thấy.” 


Ngắn gọn, nghĩa là “nh thị, như thị... thế đó, thế đó... 
suchness, suchness...” Cũng là Chân Như, là Bhutatathata, là 


203 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Suchness of Existence, là True Thusness... là cái được thấy chỉ 
là cái được thây. 


Không chỉ là thấy vô lượng biến hiện, không chỉ là thấy vô 
lượng bọt sóng, không chỉ là thấy sông, thấy núi, thấy hoa... 
mà qua đó là thấy “cái được thấy.” Do vậy, ngài Ca Diếp nhìn 
hoa thì thấy tâm. Hoa không rời tâm, cảnh không rời thức... 
Nhìn hoa thấy tâm, nhìn cảnh thấy thức... Thức thì vô lượng 
biến hiện, nhưng giải thoát thì chỉ một, bởi vì nếu đuôi theo 

“vô lượng cái được thấy” thì tới vô lượng kiếp cũng mênh 
mang bập bênh, vì chưa tri được vô ngã tánh của “vô lượng 
cái được thấy.” 


Nhưng còn những khoảnh khắc nào, những sát na nào nằm giữa 
những khi hoa được cầm lên và được nhìn thấy, giữa những khi 
tiếng sỏi chạm vào trúc và được nghe ra.. . để rồi sau mép bờ 
đó thì mọi chuyện bỗng nhiên khác hắn? Sau đó thì cũng vẫn 
là thấy và nghe, nhưng sẽ là thấy tánh tướng viên dung, và sẽ 
là nghe lý sự bất dị. Đó là khi thấy sóng thì nhận ra nước, và 
khi thấy ảnh hiện thì nhận ra gương soi. 


Đó là đất, nước, gió, lửa, không, thức... Trong đó, tất cả các 
pháp đều vô ngã, tất cả các pháp đều duyên sanh, và tất cả các 
pháp đều duyên theo thức vả đều là thức biến. Vạn pháp duy 
thức... Thấy được thức biến hiện, thấy được vô lượng thức 
biến, thì thấy vô ngã tánh của vạn pháp, thì thấy tánh vô tự tánh 
của vạn pháp, thì sẽ nhận ra tâm đang hiển lộ và qua đây thì 
thấy Tánh. 


Vấn đề chỉ là, làm sao khi thấy “vô lượng cái được thấy” là 
thây ngay cảnh giới giải thoát... 


Hơn hai thập niên trứơc, người dịch được Hòa Thượng Tịch 
Chiêu (Chùa Tây Tạng, tỉnh Bình Dương) dạy rằng, “Cũng hệt 
như vàng. Khi đã làm ra nhẫn vàng, vòng vàng, xuyên vàng, 
thoa vàng, và vô lượng vật dụng khác... thì tất cả vàng đó vẫn 


204 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


đều bình đẳng vô sai biệt, nhưng đang hiển lộ qua vô lượng 
hình tướng khác nhau. Chỉ có tứơng sai biệt của, nhẫn, vòng, 
xuyến, thoa... mới có vô lượng phân biệt đẹp xấu, cao thấp, 
lớn nhỏ, ưa ghét. Nhưng tánh vàng nơi vô lượng hiển tướng đó 
vẫn bình đẳng, vô phân biệt... cũng hệt như tánh nước trong 
vô lượng bọt sóng, hay như tánh chiếu của gương trong vô 
lượng ảnh hình. Phải thấy được tánh. Nhưng ngoài các tướng 
nhẫn, vòng, xuyên, thoa... thì sẽ không thấy được tánh vàng. 
Cho nên mới gọi là thực tướng vốn vô tướng. Cảnh giới này là 
ly ngôn thuyết, lìa văn tự...” 


Đúng là “trong cái được thấy, chỉ là cái được thấy...” 


Tới đây, chúng ta có thê đây câu hỏi xa thêm. Như về cái thấy. 
Khi chưa có căn và cảnh, thì thức nằm ở đâu? Như khi bảo thai 
nằm trong bụng mẹ, khi căn chưa phát triển và cảnh thì không 
có... Trong một bài giảng đầu năm 2005 về Thành Duy Thức 
Luận, Thượng Tọa Tuệ Sỹ giải thích, trừơng hợp này thì thức 
chưa đủ duyên để phát sinh, nhưng không thê nói là lúc đó 
không có tâm, vì lý duyên khởi nói rằng tất cả pháp đều phải 
đủ duyên mới sinh khởi, và ngay cả thức cũng cần đủ duyên 
mới hiền lộ. 


Dù vậy, dù lý luận thế nào đi nữa, chúng ta cũng vẫn không thể 
đo lường được hiện tượng ngài Bahiya chứng quả A La Hán 
chỉ trong vài sát na. Vì sao ngài không qua từng bậc sơ thiền, 
nhị thiên, vân vân... Vì sao ngài không ngôi tập thở phì phò, 
rồi tập chỉ, tập quán... như chúng ta? Chỗ này thực sự là ly 
ngôn thuyết, bất khả tư nghì. Cảnh giới này phàm phu như 
người dịch không hiểu nổi. Cuối bài kinh, Đức Phật còn nói 
lên một bài kệ tán thán cảnh giới giải thóat. Đây cũng là một 
bài kệ hết sức dị thường. Tuy nhiên, nơi đây chúng ta sẽ không 
bàn sâu thêm nơi đây vì đó là chuyện của quý thầy giảng sư. 


Bản kinh “Bahiya Sutta” sau đây dịch sang Việt Ngữ chủ yếu 
dựa theo hai bản Anh văn — cả hai đêu dịch từ tiêng Pali, một 


205 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


của đại sư Thanissaro Bhikkhu, một của John D. Ireland. Ngòa1 
ra, còn tham khảo thêm từ bản Việt dịch của Hòa Thượng Minh 
Châu, và bản Anh dịch của Daw Mya Tĩn, Burma Pitaka 
AssocIation. 


Shin (Bắt đầu bản văn) 


Như vây tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang ngụ gần Savatthi, 
trong Vườn jJeta, ở tự viện của Anathapindika. Vào lúc đó, 
Bahiya Áo Vỏ Cây đang ngụ trên bờ biển, ở Supparaka. Ông 
được thờ phượng, kính ngưỡng, ngợi ca, vinh danh và kính lễ 
— thọ lãnh cúng dường y áo, thức ăn khất thực, nơi ngủ nghỉ, 
và được phẩm. 


Rồi, khi ông ở một mình, tâm niệm này chợt khởi, “ Bây giờ, fa 
là một trong những người trên thê giới này đã chứng quả A4 La 
Hán hay đã vào con đường A4 La Hán” 


Lúc ấy một vị trời, thời quá khứ từng là bà con huyết thống của 
Bahiya, đọc được tâm niệm đó. Với lòng từ bi và muốn lợi ích 
cho ông, vị trời này tới nói với Bahiya, “Ông Bahiya. Ông 
không phải A4 La Hán, mà cũng chưa vào con đường A4 La Hán. 
Ông không theo pháp tu để có thể là một A La Hán hay vào 
con đường A La Hán.” 


“Vậy thì trong thể giới này, kể cả chư thiên, ai là A La Hán hay 
đã vào con đường A La Hán?” 


“Bahiya, tại một quốc độ xa phía Bắc, có một thành phố tên là 
Savatthi. Nơi đó có Thế Tôn đang ngụ cư; ngài là bậc A La 
Hán, Chánh Đăng Giác. Ngài thực sự là một A La Hán và dạy 
Pháp dẫn tới quả A La Hán.” 


Bahiya, xúc động thâm sâu vì lời vị thiên, rời ngay khỏi 


Supparaka. Suốt dặm trường, chỉ nghỉ một đêm, ông đi thăng 
tới Savatthi, nơi Đức Phật đang ngụ ở Vườn Jeta, tại tự viện 


206 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


của Anathapindika. Lúc đó, nhiều vị tỳ kheo đang đi thiền hành 
ngoài trời. 


Rồi Bahiya Áo Vỏ Cây tới gần các tỳ kheo đó và nói, “7a 
quý ngài, Thể Tôn, bậc A4 La Hán, Chánh Đăng Giác đang ở 
đâu? Chúng tôi muốn gặp Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh 
Đăng Giác.” 


“Này Bahiya, Thế Tôn đã vào giữa các nhà để khất thực.” 


Bahiya liền vội vã rời Vườn Jeta. Vào Savatthi, ông thấy Thế 
Tôn đang đi khất thực trong Savatthi — hài lòng, khả ái, với các 
căn an tịnh và tâm an tịnh, đã chế ngự, đã thành tựu, đã tỉnh 
giác với các căn được phòng hộ. Thấy ngài, ông tới gần Thế 
Tôn, sụp xuống, đặt đầu lên bàn chân Đức Phật và nói, “8ạch 
Thế Tôn, xin hãy dạy Pháp cho con. Bạch Thiện Thệ, xin hãy 
dạy Pháp cho con, để con được lợi ích và an lạc lâu dài.” 


Nghe như thế, Đức Phật nói với Bahiya Áo Vỏ Cây, “Bây giờ 
không phải thời, Bahiya. Chúng ta đã vào giữa các nhà đê khát 
thực.” 


Lần thứ nhì, Bahrya nói với Đức Phật, “Bạch T hé Tôn, nhưng 
khó để biết Thế Tôn sẽ còn sống bao lâu nữa, hay con sẽ còn 
sống bao lâu nữa. Bạch Thế Tôn, xin hãy dạy Pháp cho con. 
Bạch Thiện Thệ, xin hãy dạy Pháp cho con, để con được lợi ích 
và an lạc lâu dài.” 


Lân thứ nhì, Đức Phật nói với ông, “Bây giờ không phải thời, 
Bahiya. Chúng ta đã vào giữa các nhà đê khát thực. 


Lần thứ ba, Bahrya nói với Đức Phật, “Bạch 1; hé Tôn, nhưng 
khó để biết Thế Tôn sẽ còn sống bao lâu nữa, hay con sẽ còn 
sống bao lâu nữa. Bạch Thế Tôn, xin hãy dạy Pháp cho con. 
Bạch Thiện Thệ, xin hãy dạy Pháp cho con, để con được lợi ích 
và an lạc lâu đài.” 


207 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


“Thể này, Bahiya, ông nên tu tập thể này: Trong cái được thấy 
sẽ chỉ là cái được thấy; trong cái được nghe sẽ chỉ là cái được 
nghe, trong cải được thọ tưởng sẽ chỉ là cải được thọ tưởng; 
trong cái được thức tri sẽ chỉ là cái được thức tri. ` Cứ thế mà 
tu tập đi, Bahiya. 


'Khi với ông, này Bahiya, trong cải được thấy chỉ là cái được 
thấy... [nhân tới]... trong cải được thức trí chỉ là cái được thức 
tri, thì rồi Bahiya, ông sẽ không là 'với đó.` Này Bahiya, khi 
ông không là 'với đó, ` thì rôi Bahiya, ông sẽ không là Trong 
đó. ' Này Bahiya, khi ông không Trong đó, ` thì rôi Bahiya, ông 
sẽ không ở nơi này, cũng không ở nơi kia, cũng không ở chặng 
giữa. Thế này, chỉ thế này, là đoạn tận khổ đau.” 


Nghe xong bài pháp ngắn từ Đức Phật, tâm của Bahiya Áo Vỏ 
Cây tức khắc được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. Sau khi nói bài pháp yếu cho Bahiya, Đức Phật bước đi. 


Không bao lâu sau khi Đức Phật rời đi, một con bò cái có bầu 
húc vào Bahiya Áo Vỏ Cây và giết ông này. Rồi thì Đức Phật, 
đi khất thực tại Savatthi, thọ thực và trở vê cùng với nhiều tỳ 
kheo, thây rằng Bahiya đã chết. Khi thấy ông, Đức Phật nói với 
các tỳ kheo, “Các thầy tỳ kheo, hãy mang thi hài Bahiya, đặt 
lên cảng và mang đi, hỏa thiêu xác và xáy tháp cho ông. Người 
đồng hành với quỷ ông trong thánh hạnh đã chết.” 


Các tỳ kheo trả lời, “X?n váng lời Đức Phật.” 


Sau khi đặt thi hài của Bahiya trên một cái cáng, mang đi, hỏa 
thiêu, và rồi xây một tháp cho ông, các thầy tỳ kheo tới gặp 
Đức Phật, quỳ lạy, và ngồi xuống về một bên. Ngồi xuống rồi, 
các thầy tỳ kheo bạch với Đức Phật, “Bạch Ti hé Tôn, xác của 
Bahiya đã được thiêu xong, tháp cũng đã được xáy xong. Nơi 
đến của Bahiya là gì? Kiếp tương lai của vị này là gì?” 


“Các thầy tỳ kheo, Bahiya Áo Vỏ Cây là một người trí tuệ. Ông 
đã hành trì đúng Pháp, và không quấy rầy ta với tranh cãi về 


208 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Pháp. Các tỳ kheo, Bahiya Áo Vỏ Cây đã nhập Niết Bàn tối 
hậu.” 


Rôi thì, nhận ra ý nghĩa lớn lao của việc đó, Đức Phật nhân 
việc nảy đọc lên các lời cảm hứng sau: 


Nơi mà đất, nước, gió, lửa 

không có chỗ đứng, 

nơi đó các ngôi sao không chiếu sáng, 
nơi không mặt trời thấy được, 

nơi không mặt trăng xuất hiện, 
Nhưng [là nơi] không hệ có sự tối. 


Và khi một vị hiển trí, 

một vị Phạm hạnh với trí tuệ, 

tự thân chứng được điêu này, 

thì vị này giải thoát khỏi tướng và vô tướng, 
giải thoát khỏi hạnh phúc và đau khổ. 


Lời cảm hứng này cũng được Đức Phật nói lên, tôi đã nghe như 
thê. 


(Hết bản văn) 


GHI CHÚ: Để tham khảo, dưới đây là bài pháp ngắn gọn Đức 
Phật dạy, ghi nguyên văn theo ba bản Anh dịch. 


-- Then, Bahiya, you should train yourself thus: In reference to 
the seen, there w1ll be only the seen. In reference to the heard, 
only the heard. In reference to the sensed, only the sensed. In 
reference to the cogn1zed, only the cognized. That 1s how you 
should train yourself. (Bản của Thanissaro Bhikkhu) 


209 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


-- Herein, Bahiya, you should train yourself thus: 'In the seen 
wIll be merely what 1s seen; 1n the heard wIll be merely what 
1s heard; 1n the sensed will be merely what 1s sensed; in the 
cognized will be merely what 1s cogn1zed.' In this way you 
should tran yourself, Bahiya. (Bản của John D. Ireland) 


-- Bahiya, when you see an obJect, be consclous of Just the 
visible obJect; when you hear a sound, be conscIous of1Just the 
sound; when you smell or taste or touch something, be 
conscIous of Just the smell, the taste or the touch; and when 
you think of anything, be consclous of Just the mind-obJect. 
(Bản của Daw Mya Tin) 


(Bài In nơi đây được hiệu đính từ một phiên bản cũ, cùng tên 


“Bài Pháp Khân Cấp: Bahiya Sutta” đã viết và phổ biến nhiều 
năm trước.) 


210 


15 


SÔNG HẰNG: 
LỜI DẠY TÂM YẾU VỀ ĐẠI THỦ ẤN 


Bên bờ Sông Hằng, những lời giảng này được Ngài Tilopa dạy 
cho Naropa. Bản Sanskrit có tên: Mahamudra Upadesham. Bản 
Tạng Ngữ: Chaggya Chenpo Menngag. Bản tiếng Anh do Ari 
Kiev chuyển ngữ: Essential Instructions on Mahamudra. Bản 
tiếng Việt do Cư Sĩ Nguyên Giác chuyền ngữ. 


Bản dịch này nhiều năm trước đã được Viet_ Vajra Foundation 
trình bày và ấn tống để cúng dường Đại Sư Garchen Triptrùl 
Rinpoche tôn quý, bậc thành tựu giả Đại-Thủ-Ấn, hiện thân 
của lòng từ bi vô lượng của Quan-Âm. Lời dạy của Ngài Tilopa 
như sau. 


Thành kính đảnh lễ 
Trí Tuệ Bất Nhị Thù Thắng. [1] 


Này Naropa thông minh, kẻ đang kham nhẫn khổ đau, 
ngươi đã chịu đựng gian nan, và hết lòng tận tụy với đạo sư. 
Do vậy, cho dù Đại Thủ Ân không có thể được phô bày, 
ngươi hãy một lòng ghi khắc lời dạy này, hỡi kẻ may mắn! 


211 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Ô! Hãy nhìn kỹ vào các pháp [hiện tượng] thế gian! 
Hư ảo vả hệt như mơ, chúng không thể còn mãi! 
[Nhưng] chúng không phải là mơ hay hư ảo trong đời 
thường. 

Do vậy, khi xa lìa được tà kiến, 

ngươi phát huệ, chiếu kiến vào các họat động thế gian. 
Hoản tòan cắt lìa các tâm thủ vả xả, ưa thích và ghét bỏ 
-- [các tâm đó là] cõi của luân hồi, 

hãy thiền định đơn độc nơi núi rừng. 


Khi cảnh giới vô-chứng (non-attainment) được chứng nhập, 
nhờ giữ tâm mình liên tục phi-thiền-định (non-meditation), 
thì Đại Thủ Ấn được thành tựu. 

Những chuyện thế gian là nguyên do của đau khổ. 

Hãy nhìn vào ý nghĩa cốt tủy tối hậu 

mà nhận chân ra cái vô dụng của hành vi so đo suy lường 
(deliberate action). 


Sự thật vượt ngoài tri thức 

sẽ không thể thấy được bằng phương tiện tri thức. 

Nơi của vô-tác (non-action) 

sẽ không tới được bằng hành vi so đo tạo tác. 

Nếu ngươi muốn đạt tới nơi của niệm siêu vượt vô-tác, 
thì hãy cắt đứt gốc rễ của tâm, 

và hãy an nghỉ trong tánh biết trần trụi. 


Hãy để dòng sông ô nhiễm của niệm tưởng 

vào trong cái trong trẻo [tự nhiên] của nó. 

Đừng thủ hay xả, đừng nhận hay bỏ đối với các hiện tướng, 
hãy cứ để mặc chúng như chúng là. 

Khi không nhận mà cũng không bỏ, 


212 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


thì [tâm] được giải thóat vào Đại Thủ Ấn. 


Cũng như, [khi] căt đi cội rễ của cây có nhiêu cành và cuông 
lá, 
thì mười ngàn cành và hàng trăm ngàn lá sẽ rụi tản. 


Cũng như, ngay cả bóng tối gom về của một ngàn đại kiếp 
cũng bị xua tan bởi một ngọn đèn đơn độc. 

Tương tự, một khoảnh khắc bừng sáng của tự tâm 

Chắc chắn sẽ xua hết nhiều đại kiếp tội lỗi u mê. 


Nếu người hạ căn không thể an trụ trong nghĩa tối hậu, 
họ nên tập pháp Niệm Hơi Thở, [2] 

và đừng ráng sức đưa mình vào tánh biết. 

Hãy tinh tân nỗ lực cho tới khi nào 

ngươi an trụ được trong tánh biết hiện tiền 

nhờ phuơong tiện Thiền Chỉ và Thiền Quán. [3] 


Cũng như, khi ngươi nhìn vào giữa hư không, 

tất cả định kiến về biên địa và trung tâm đều biến mắt. 
Cũng vậy, khi ngươi lấy tâm nhìn tâm, 

vô lượng niệm sẽ tan mất, và ngươi thấy được tự tánh của 
tâm. 


Cũng như, hơi nước bay lên từ đất, và mây tan vào hư không, 
chúng đi không về đâu và cũng không trụ vào bắt kỳ đâu. 
Cũng thế, vô lượng niệm khởi lên từ tâm: 

bằng cách nhìn vào tự tâm mình, thì các làn sóng niệm biến 
mât. 


Cũng như, hư không lìa xa các săc màu và hình tướng. 


213 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Hư không bắt biên, không nhiễm chút gì của trắng hay đen. 
Cũng thê, tự tâm, siêu vượt qua sắc màu và hình tướng, 
vô nhiễm đôi với hiện tướng trăng, đen của đức hạnh và tội 
lỗi. 


Cũng như, mặt trời trong trẻo và thanh tịnh 

không bị ngăn che bởi bóng tối của một ngàn đại kiếp. 
Tương tự, các đại kiếp trôi lăn trong luân hồi 

không thê ngăn che tự tánh chiếu ngời của tâm. 


Cũng như, mặc dù hư không bị xem là 'rỗng không.) 

tự hư không lại không thể được mô tả bởi [các chữ] như thé. 
Tương tự, cho dù tự tâm được mô tả là “tịnh quang, 

vẫn không có cơ sở nào để xem xét nó qua các mô tả như thế. 


Thí dụ, hư không vốn không chỗ trụ nào đề bám víu, nương 
tựa 

Hệt như hư không, Đại Thủ Ấn -- tức là chính tự tâm mình 
cũng không có chỗ nào để trụ. 

Hãy [để tâm] an nghỉ tự nhiên 

trong dòng chảy liên tục nguyên sơ không tạo tác. 

Khi các buộc ràng được nới lỏng, 

thì không còn ngờ vực gì về giải thoát. 


Trong cách đó, tự tánh của tâm thì hệt như hư không. 
Tất cả các hiện tượng đều được bao trùm trong đó. 


Hoàn toàn, đừng lao nhọc thân thể 

và hãy giữ [thân tâm] an nghỉ tự nhiên. 

Không nói nhiều, sẽ nghe [âm thanh] hệt như một tiếng vang. 
Không nghĩ ngợi tư lường, hãy nhìn thực tại hiển lộ minh 


214 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


bạch. 


Thân này mong manh, hệt như lau sậy; 

và tâm, như giữa bầu hư không, siêu vượt cảnh giới của 
niệm. 

Hãy an nghỉ [thân tâm] trong trạng thái đó, 

không rời ra hay đặt để vào, không xả không thủ. 

Khi tâm không còn chỗ trụ nào [vô sở trụ], 

thì đó là Đại Thủ Ân. 


Khi tự ngươi vào được như thế, 
thì sự giác ngộ tối thăng được thành tựu. 


Khi không còn một pháp [vật] đỀ trụ, 

thì tâm trong trẻo tự nhiên. 

Khi không còn một đường nào [đề đi], 
thì đã vào được con đường của chư Phật. 
Bằng cách an trụ phi-thiền-định, 

thì sự giác ngộ tối thăng được thành tựu. 


Cái nhìn bất nhị, siêu vượt tất cả chủ thê và đối tượng 
là vua của các thị kiến. 

Khi không còn dao động gì [ngoài cái nhìn này] 

thì đó là vua của các thiền định. 

Khi không còn tâm tạo tác suy lường nào, 

thì đó là vua của các pháp hành. 

Khi không còn mong đợi hay ngờ vực nảo, 

thì quả được hiền lộ. 


Tự tánh vô sinh của vạn pháp hiên lộ khi tan bức màn vô 
minh. 


215 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Đừng thực hành thiền định và hậu-thiền-định (post- 
meditation), 

nhưng hãy an nghỉ trong tự tánh vô sinh. 

Như thế, các cảnh tướng [ở ngòaï], các niệm tưởng [ở trong], 
và ý thức so đo suy lường đều biến sạch. 

Giải thoát hoàn toản khỏi các biên vực là thị kiến tối thượng. 
Không bờ bến, sâu thăm, và bao la là thiền định tối thượng. 
Vô tác, an trú trong tự tánh, là pháp hành tôi thượng. 

Xa lìa các mong đợi, an trú trong tự tánh, là quả tối thượng. 


Với người mới tu, tâm hệt như thác nước. 

Tới giữa, nó chảy dịu dàng, như Sông Hằng. 

Tới tận cùng, nó hệt như sông chảy hòa vào biển -- như mẹ 
và con hội ngộ. 


Tánh sáng, tức Đại Thủ Ấn, 

sẽ không thấy được xuyên qua việc diễn giải [các cỗ xe] ba- 
la-mật [Đại Thừa] và mật chú [Kim Cang Thừa], 

hay qua các bộ kinh kế cả bộ Luật Tạng, 

hay xuyên qua các kinh luận đơn lẻ và hệ thống giáo điều. 


Khi ngươi không còn tạo tác thêu dệt nảo trong tâm, 

và không còn bắt kỳ ước muốn nào, 

thì [các niệm| hệt như các đợt sóng tự sinh và tự diệt trong 
nưỚc. 

Khi một ước muốn khởi lên, 

thì tánh sáng bị che đi, và không được chứng ngộ. 


Gìn giữ các lời nguyện một cách khái niệm tri thức, 
thì ngươi đã vi phạm mật nguyện samaya [4] trên tầng đệ 
nhất nghĩa. 


216 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Nếu tâm an trú trong đệ nhất nghĩa vô trụ, phi đối tượng, 
thì mật nguyện samaya bất khả hư hoại là một ngọn đèn 
trong bóng tối. 


Khi, vắng sạch bất kỷ ước muốn nảo, 

ngươi không bị chấp thủ vào một cách nhìn nảo, 

thì tất cả lời dạy trong Kinh Phật, không loại trừ giáo pháp 
nào, 

đều sẽ được chứng ngộ. 

Nếu ngươi gắng sức vào được chân lý này, 

thì ngươi sẽ được giải thoát khỏi nhà tù luân hồi. 


Nếu ngươi thiền định trong chân lý này, 
thì tất cả vô minh, chướng ngại và si mê sẽ bị thiêu rụi. 
Do vậy, nó được gọi là ngọn đèn của giáo pháp. 


Những người u mê không hướng tâm đến chân lý nảy, 

cứ đều đặn bị cuốn trôi đi, vùi đập bởi sông lớn của luân hồi. 
Thật là buồn khi chúng sanh cứ chịu nỗi khổ bắt khả chịu 
đựng 

của việc tái sanh vào đường dữ. 


Muốn giải thoát lìa đau khổ, hãy theo một đạo sư thượng thủ. 
Được ơn lành của thầy, tâm của ngươi sẽ được giải thóat. 


Nếu ngươi dựa vào dẫu ấn hành động, [Š] 

thì trí tuệ của Đại Lạc và Tánh Không sẽ khởi dậy. 

Như thế, hãy hợp nhất phước lành của phương tiện thiện xảo 
và trí tuệ. 


Tinh lực sẽ từ từ hạ xuống, ngừng lại, đảo ngược và lan tỏa. 


217 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Nó sẽ được mang vào trong nội thân và lan khắp cơ thê. 


Khi dứt hết chấp thủ, trí tuệ của an lạc rỗng rang khởi dậy 
và, chiêu sáng như mặt trăng tròn đầy, 
người sẽ thành tựu trường thọ mà không bạc một sợi tóc. 


Ngươi sẽ sáng chói và rực rỡ, với năng lực như của một sư 
tử. 

Các thành tựu thông thường sẽ mau chóng đạt được, dẫn tới 
bậc thành đạt tối hậu. 


Những chúng sinh may mắn, hãy ghi năm lòng lời khuyên 
cốt tủy này về Đại Thủ Ân. 


Bên bờ Sông Hằng, những lời giảng này được Ngài Tilopa 
dạy cho Naropa. Xin nguyện thành tựu công đức. 


GHI CHỨ: 


[1] Trí Tuệ Bất Nhị Thù Thắng: Bản của Ari Kiev viết là 
“ølorious coemergence'; chữ coemergence có nghĩa là cái thấy 
bất nhị, khi thấy tâm với pháp là một, khi thấy sinh tử với niết 
bàn là một. 
[2] Bản của Ari Kiev viết là hãy “giữ điểm chủ yêu của năng 
lực gió" -- hold the vital point of wind energies. Như thế sẽ tối 
nghĩa, cho dù có đúng với bản gốc Phạn Ngữ. 


Bản Anh Ngữ của Kunzang Tenzin nói rõ là niệm hơi thở: If 
the mind 1s dull and you are unable to practice these 
Iinstructions, Retaining essential breath” (Nêu tâm thô tháo và 


218 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


ngươi không có thể tu tập các lời dạy này, giữ gìn hơi thở chủ 
yêu.) 


Còn bản Anh Ngữ của The Dharma Fellowship viết: One who 
wIshes to attain this level of meditation should first begin by 
practicing remembrance of the breath.' (Học nhân nào muốn 
thành tựu bậc thiền này, trước tiên hãy bắt đầu bằng pháp niệm 
hơi thở.) 


[3J Nhờ phương tiện chỉ và quán: dịch từ nhóm chữ “by means 
of myriad gazes and [modes of] focused aftention,` nghĩa là 
“bằng phương tiện chiếu kiến thâm sâu và [các trạng thái của] 
sự chú tâm. Đối với người Việt, nói ngăn gọn là 'nhờ phương 
tiện thiền quán và thiền chỉ” thì dễ hiểu hơn. 


[4] Samaya, gốc chữ Sanskrit, nghĩa là các lời nguyện Mật 
Tông trong Phật Giáo Kim Cang Thừa; vi phạm các lời nguyện 
này sẽ có ảnh hưởng cực kỳ tai hại. 


[5] Dấu ấn hành động, action mudra (Phạn: karmamudra): có 
2 nghĩa -- nghĩa thứ nhất là một thế ấn ở tay, biểu tượng hành 
vi giác ngộ; nghĩa thứ nhì là nhờ sự trợ giúp của người phối 
ngẫu tâm linh. Theo định nghĩa từ trang: 
http:/www.namsebangdzo.com/Action_Seal_Seal_o£_ Action 

p/øg00012.htm 


219 


l6 


HAI PHONG CÁCH 
THIÊN CHÁNH NIỆM 


Ghi chú của người dịch: Bài này dịch từ bài viết năm 2005 
nhan đề “Two Styles of Insight Meditation” của Đại sư Bodhi, 
người đã dịch hầu hết Kinh Tạng Pali sang tiếng Anh. Bài này 
nêu ra hai phong cách: nhóm thứ nhất, những người dùng thiền 
chánh niệm cho các mục tiêu thế gian, và nhóm thứ nhì, những 
người có niềm tin Phật Giáo và dùng thiền chánh niệm cho lộ 
trình tu học giải thoát. Thiền chánh niệm hiện đang dùng cho 
nhiều mục tiêu trần gian, ở bệnh viện, trường học, quân đội... 
Thiền đưa tới nhiều lợi ích tới nỗi nhiều tu sĩ các tôn giáo khác 
cũng Thiền tập và ứng dụng theo kiểu riêng của họ. Trong hàng 
ngàn sách viết về Thiền tại Hoa Kỳ, có nhiều sách đồng hóa 
Phật Giáo với các tôn giáo khác, xem như kinh nghiệm Thiền 
chánh niệm chủ yếu là đề “hạnh phúc với cái bây giờ và ở đây” 
và nơi tâm an lạc đó thì “đạo nào cũng như nhau, và các giáo 
chủ đều ngang hàng nhau.” Và cũng có sách nói rằng nhờ Thiền 
cho nên các tác giả trải qua các kinh nghiệm sâu sắc hơn về 
Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo... Điều ghi nhận 
rằng ngài Bodhi hai lần nói về khuynh hướng Phật tử chủ 
trương hiện đại hóa [Buddhist modermists], những vị khi truyền 
dạy thiền chánh niệm thường không nói gì vê khổ, về nghiệp 
quả và về tái sinh. Trong khi qua bải viết này, ngài Bhikkhu 


220 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Bodhi hai lần nói tới chữ “suffering” (khổ), hai lần nói tới chữ 
“kamma” (nghiệp), và ba lần nói tới chữ “rebirth” (tái sinh). 


Ngài Bodhi sinh năm 1944 tại Brooklyn, New York, trong một 
gia đình Do Thái Giáo; năm 1972, ngài hoàn tất Tiến sĩ Triết 
học tại Claremont Graduate University. Năm 1967, trong khi 
còn là sinh viên, ngài Bodhi thọ giới sa di trong truyền thông 
Đại Thừa Việt Nam. Năm 1972, sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, 
Bodhi sang Sri Lanka thọ giới sa di trong truyền thống 
Theravda, và năm 1973, thọ đại giới để trở thành một Tỳ kheo 
Theravada. Năm 1984, nối nhiệm ngài Nyanaponika Thera, 
ngải Bodhi được bổ nhiệm làm Chủ Bút ấn bản tiếng Anh của 
hội Buddhist Publication Soclety (BPS, Sri Lanka) và năm 
1988, trở thành Chủ tịch hội này. Năm 2002, ngài Bodhi từ 
nhiệm chức Chủ Bút BPS và về cư ngụ ở Hoa Kỳ. Năm 2000, 
trong Đại Lễ Vesak đầu tiên tại Liên Hợp Quốc, ngải Bodhi 
đọc bài diễn văn chính. Sau một thời gian sông tại tu viện 
Bodhi Monastery (thị trấn Lafayette Township, tiêu bang New 
Jersey), ngài Bodhi hiện sông và giảng dạy ở tu viện Chuang 
Yen Monastery (thị trấn Carmel, tiểu bang New York), và là 
Chủ Tịch hội Buddhist Association ofthe United States. Ngài 
Bodhi là sáng lập viên của hội từ thiện Buddhist Global Relief, 
nơi tài trợ các dự án chống đói nghèo và giúp tăng trưởng nữ 
quyên trên toàn cầu. Hiện nay, ngài Bodhi cũng là Chủ Tịch 
hội Yin Shun Foundation. 


Người dịch do dự khi dịch bài này, vì không muốn bị ngộ nhận 
là ám chỉ tới bất kỳ ai hay bắt kỳ tô chức nảo. Người dịch suy 
đoán rằng ngài Bhikkhu Bodhi khi viết bài này [năm 2005] chỉ 
có ý làm sáng tỏ một số thắc mắc của nhiều Phật Tử, trong 
cương vị ngài là một nhà sư, một học giả, một hành giả, và là 
Chủ Tịch nhiều hội đoàn Phật Giáo. 


221 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Hiện nay, việc thực tập thiền chánh niệm đã được ưa chuộng 
khắp toàn cầu, nhưng đề đạt thành công đó, nó đã phải trải qua 
một sự chuyên hóa vi tế. Thay vì được dạy như một phân tích 
hợp của con đường Phật Giáo, nó thường được trình bày như 
một lĩnh vực đời thường mà thành quả đạt được nhiều hơn cho 
đời sông trong thế gian này hơn là sự giải thoát xuất thế gian. 
Nhiều người thiền tập đã xác chứng về lợi ích cụ thể họ đạt 
được từ việc thực tập thiền chánh niệm, lợi ích đó trải rộng từ 
sự tăng hiệu quả trong công việc và giao tiếp tốt hơn cho tới sự 
bình an thâm sâu hơn, từ bi hơn, và tỉnh thức hơn. Tuy nhiên, 
trong khi các lợi ích đó có thể chắc chăn là có giá trị riêng, 
nhưng chúng không phải là mục tiêu tối hậu mà Đức Phật đưa 
ra như điểm cuối trong việc tu luyện của ngài. Mục tiêu đó, 
trong ngôn ngữ các bản văn, là thành tựu Niết Bàn, phá hủy tất 
cả các lậu hoặc nơi đây và bây giờ, và giải thoát ra khỏi vòng 
tái sinh có từ vô tận. 


Có lẽ áp lực mạnh mẽ nhất đã dẫn tới cách bày tỏ đương đại 
của thiên chánh niệm lả nhu cầu phải cây ghép việc thực tập 
này vào trong một môi trường hâu hết là thế tục, xa lạ với 
khuôn truyền thống của niềm tin và triết thuyết Phật Giáo. Với 
bầu không khí ngờ vực của thời đại chúng ta, sẽ hoản toàn thích 
nghi để những người mới tới với Pháp được mời khám phá 
chính họ về khả năng nội tại trong việc tập thiền này. Có lẽ, 
điều cuối cùng người ta cần là có một nghị trình đầy đủ về triết 
thuyết Phật Giáo áp đặt vào họ ngay từ khởi đầu. 


Tuy nhiên, mặc dù chúng ta có thể ban đầu thiền tập với một 
tâm cởi mở và khám phá, vào một điểm nào đó trong việc thực 
tập, chúng ta tất yếu tới một ngã rẽ nơi chúng ta đối diện với 
một lựa chọn. Hoặc là chúng ta có thể tiếp tục thiền tập như 
một lĩnh vực phi tôn giáo, thuần túy tự nhiên, hoặc chúng ta có 
thê chuyên việc thiền tập trở về bối cảnh cội nguồn của niềm 
tin và tri thức Phật Giáo. Nếu chúng ta lựa chọn lối đi đầu, 
chúng ta có thể vẫn vào sâu hơn trong thiền định và đạt thêm 
nhiều lợi ích chúng ta đã đạt được trước giờ --- bình an sâu 


222 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


thăm hơn, sức định tăng thêm, cởi mở nhiều hơn, ngay cả một 
hình thức của nếp sống sâu thắm hơn với cái bây giờ và ở đây. 
Tuy nhiên, dù những thành quả này như có thể được mong đợi 
trong chính nó, lại trái ngược với lời Đức Phật dạy vì vẫn là bất 
toàn. Đề cho việc thực tập thiền chánh niệm đạt được thành quả 
trọn vẹn như Đức Phật dạy, nó phải được bao trùm bởi nhiều 
phẩm tính khác mà các phẩm tính này nối kết nó vào khung 
của Phật pháp. 


Dẫn đầu trong các phẩm tính đó là một cặp hòa hợp của niềm 
tin và chánh kiến. Là một yếu tố trong con đường học Phật, 
niềm tin (saddha) không có nghĩa là tin mù quáng, nhưng là 
một sẵn lòng chấp nhận tin vào các lý thuyết nào đó mà chúng 
ta không có thể, nơi trình độ hiện nay của bản thân chúng ta, 
chưa thực nghiệm được cho chính mình. Các lý thuyết này là 
về cả hai khía cạnh: bản chất thực tại, và mức độ thành đạt cao 
hơn của đường tu học. Trong bản đồ truyền thống của tu học 
Phật Giáo, niềm tin được đặt nơi bước đâu, như điều kiện ban 
đầu cho các giai đoạn sau của tam học: giới, định vả huệ. Các 
kinh văn như dường không hình dung trước về khả thê rằng có 
ai thiểu niềm tin vào Pháp mà có thể thực tập thiền chánh niệm 
và đạt được thành quả tích cực. Nhưng bây giờ, hiện tượng đó 
đã trở thành phổ biến rộng. Điều hoàn toàn bình thường bây 
giờ cho người tập thiền là bước tiếp cận đầu tiên với Pháp 
xuyên qua thiền chánh niệm chuyên sâu, và rồi sử dụng kinh 
nghiệm này như một tiêu chuẩn đề lượng định quan hệ của họ 
với Phật pháp. 


Ngay nơi giao lộ này, lựa chọn họ quyết định sẽ chia người tu 
thiền ra hai nhóm lớn. Một nhóm gồm những người tập trung 
riêng vảo các lợi ích xác thực mà thiền tập cho thành quả nơi 
đây và bây giờ, ngưng tất cả các quan tâm về những gì nằm 
vượt xa hơn chân trời kinh nghiệm riêng của họ. Nhóm thứ nhì 
gồm những người công nhận răng thiền tập là để lưu chảy từ 
một nguồi suối tri thức sâu thắm hơn và rộng hơn chính [tri 
thức của] họ. Để tìm theo trí tuệ này tới tận nguồn, các thiền 


223 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


gia này sẵn sảng khiêm hạ để tìm học Phật pháp và như thế ôm 
lây Pháp như một toàn thê hợp nhât. 


Sự kiện rằng thiền chánh niệm có thê được thực tập nghiêm túc 
ngay cả bên ngoải vòng niềm tin Phật Giáo dẫn tới một câu hỏi 
lý thú chưa bao giờ được minh bạch nêu lên trong Kinh Điền 
và các Luận thư. Nếu thiền chánh niệm có thể được tu tập thuần 
túy cho lợi ích thấy được tức khắc, rồi thì niềm tin giữ vai trò 
nảo trong việc phát triển con đường tu? Một cách chắc chắn, 
niềm tin như là một chấp nhận toàn bộ triết thuyết Phật Giáo 
thì không phải là một điều kiện cần thiết cho việc thực tập Phật 
pháp. Như chúng ta đã thấy, những người không đi theo Pháp 
như một con đường tới giải thoát tâm linh có thê vẫn còn chấp 
nhận các giới luật đạo đức Phật Giáo và thực tập thiền như một 
cách để an tĩnh nội tâm. 


Do vậy, niềm tin phải giữ một vai trò khác hơn là vai trò của 
một “đinh thúc ngựa đơn giản” để [thúc phóng tới] hành động, 
nhưng bản chất chính xác của vai trò này vân là có vân đề. Có 
lẽ giải pháp sẽ hiện ra nêu chúng ta hỏi răng niềm tin nào thực 
sự CÓ ý nghĩa trong khuôn khổ tu học Phật Pháp. Thấy rõ tức 
khắc răng niềm tin không có thể được giải nghĩa thích nghi đơn 
giản như là kính ngưỡng Đức Phật, hay như một tập họp các 
hành động tận hiến, ngưỡng mộ và biết ơn. Vì trong khi các 
phẩm chất này thường hiện hữu cùng với niềm tin, chúng có 
thể xuất hiện toàn bộ ngay cả khi không có niềm tin. 


Nếu chúng ta khảo sát niềm tin chỉ tiết hơn, chúng ta sẽ thấy 
rằng bên cạnh yếu tố cảm xúc, nó cũng liên hệ tới một phần tri 
thức nhận biết. Điều này bao gồm trong một [tâm thức] sẵn 
sàng chấp nhận Đức Phật như một người khám phá độc đáo và 
như người tuyên bố về sự thật giải thoát. Được nhìn từ góc độ 
này, niêm tin, một cách cần thiết, dẫn tới một quyết định. vi 
chữ quyết định ám chỉ (“để quyết định” = để cắt đứt; “ 

decide” = to cut off), để đặt niềm tin trong một điều gì đó m 
nghĩa là để hành xử một hành vi phân biệt. Như thế niềm tin 


224 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Phật Giáo kéo theo, ít nhất là ám chỉ, một bác bỏ các tuyên 
thuyết của các vị thầy tâm linh khác như là người mang thông 
điệp giải phóng tương đương với Đức Phật. Như một quyết 
định, niêm tin cũng dẫn tới sự chấp nhận. Nó liên hệ tới một sự 
sẵn lòng tự cởi mở đối với các nguyên tắc đã được Đức Phật 
tuyên thuyết và gắn bó vào chúng [các tuyên thuyết này] như 
các hướng dẫn đáng tin tới tri thức và giới luật. 


Chính quyết định này tách rời những người tập thiền chánh 
niệm như một lĩnh vực thuần tự nhiên xa ra khỏi những người 
tu học trong khuôn khô của niềm tin Phật Giáo. Nhóm người 
trước (tập thiền nhưng không niềm tin PG) khi ngưng bắt kỳ 
phán đoán nào về lời Đức Phật dạy về hoàn cảnh nhân sinh đã 
hạn chế thảnh quả của việc tu tập chỉ ở mức tương ưng với một 
thế giới quan trần tục vả tự nhiên. Nhóm người sau (có niềm 
tin PG) băng cách chấp nhận lời Đức Phật dạy về hoản cảnh 
nhân sinh đạt được tiếp cận với mục tiêu mà chính Đức Phật 
đã chỉ ra như mục tiêu tối hậu của tu tập. 


Trụ cột thứ nhì hỗ trợ việc tu tập thiền chánh niệm là phần nhận 
thức của niềm tin, tức là, chánh kiến (right view, samma ditth1). 
Mặc dù chữ kiến (view) có thể gợi ý rằng hành giả thực sự thấy 
các nguyên tắc được xem là chân chính, nhưng bước đầu tu học 
hiếm khi là [thấy] như thế. Đối với tắt cả, chỉ trừ vài hành giả 
tài năng bẩm sinh rất phi thường, chánh kiến ban đầu có nghĩa 
là niêm tin chân chánh, sự chấp nhận các nguyên tắc vả các 
triết thuyết lưu xuất từ niềm tin vào sự giác ngộ của Đức Phật. 
Mặc dù các Phật tử thời hiện đại đôi khi tuyên xưng rằng Đức 
Phật nói răng người ta chỉ nên tin vào những gì người ta có thể 
tự chứng thực được, nhưng trong Kinh Tạng Pali không hề có 
lời tuyên xưng như thế. Đức Phật chỉ nói rằng người ta không 
nên chấp nhận lời ngài dạy một cách mù quáng, nhưng nên 
khảo sát vào ý nghĩa [các lời dạy đó] và tìm cách tự kinh 
nghiệm chứng thực cho chính họ. 


225 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Trái ngược với chủ nghĩa hiện đại hóa Phật Giáo (Contrary to 
Buddhist modernism), có nhiều nguyên tắc Đức Phật dạy như 
là chủ yêu để hiểu chân chánh mà chúng ta, trong trình độ hiện 
nay của chúng ta, không có thể tự nhìn thấy cho chính mình. 
Những điều này không phải không đáng kể, vì chúng định 
nghĩa một khung chương trình toàn bộ vê giải thoát như lời 
Đức Phật dạy. Chúng không chỉ mô tả các chiều kích sâu hơn 
về Khô mà từ đó chúng ta cần giải thoát, nhưng chúng chỉ về 
một hướng đi nơi giải thoát chân thực phía trước, và định ra 
các bước tu học dẫn tới chứng thực mục tiêu [giải thoát]. 


Các nguyên tắc nảy bao gồm các giáo lý về chánh kiến cả “thế 
gian” và ' “xuất thế gian.” Chánh kiến thế gian là một loại hiểu 
biết chân chánh dẫn tới một nơi thiện lành trong vòng tái sinh 
luân hồi. Nó liên hệ một sự chấp nhận về các nguyên tắc của 
nghiệp và quả của nghiệp; vê sự phân biệt giữa các hành vi 
thiện và ác; và về sự mở rộng vô biên và nhiều cõi ta bà 
(samsara) trong đó tái sanh có thê xảy ra. Chánh kiến xuất thế 
gian là hiểu biết dẫn tới sự giải thoát toàn triệt ra khỏi cõi ta bà. 
Nó dẫn tới sự hiểu biết về Tứ Thánh Đề trong các ý nghĩa chỉ 
tiết sâu hơn, đưa ra không chỉ như một phân tích đơn giản về 
nỗi khô tâm lý, nhưng là một mô tả về gánh nặng luân hồi và 
một chương trình để giải thoát tối hậu. Thực sự, chánh kiến 
xuất thế gian là bước đầu trong Bát Chánh Đạo và dẫn đường 
cho 7 yêu tô khác về hướng tịch diệt khổ đau. 


Trong khi kỹ thuật cụ thể để thực tập thiền chánh niệm có thể 
y hệt nhau cho những người dùng thiền như một lĩnh vực thuần 
túy tự nhiên và cho những người dùng thiển trong khung lộ 
trình của Pháp, hai phong cách thiền tập vẫn sẽ khác nhau sâu 
sắc đối với các thành quả mà các kỹ thuật có thê đưa tới. Khi 
được thực tập trong hiểu biết thế gian tự nhiên, thiền chánh 
niệm có thể đưa tới an bình hơn, hiểu biết hơn, và thanh thản 
hơn, ngay cả tới các kinh nghiệm về tuệ. Nó có thể làm trong 
sạch tâm, xóa các phiền não thô và dẫn tới sự chấp nhận bình 
lặng các thăng trầm của cuộc đời. Vì các lý do đó, kiểu thực 


226 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


tập này không nên bị xem thường. Tuy nhiên, từ một điểm nhìn 
sâu hơn, hình thức thiền Phật Giáo dùng riêng cho đời thường 
này vẫn là bất toàn. Nó vẫn bị buộc vào cõi sinh tồn hữu vi, 
vân còn bị buộc vào chu kỳ nghiệp và hậu quả của nghiệp. 


Tuy nhiên, khi thiền chánh niệm được nâng lên từ niềm tin sâu 
sắc vào Đức Phật như vị thầy giác ngộ toàn triệt, và được chiều 
sáng từ trên bởi trí tuệ của Phật pháp, nó tìm được một khả 
năng mới mà phương pháp kia thiêu kém. Nó bây giờ vận hành 
với hỗ trợ của [tâm] xả ly, hướng tới giải thoát tối hậu. Nó trở 
thành chìa khóa để mở cánh cửa Bắt Tử, phương tiện đề thành 
đạt một sự tự do mà không bao giờ có thể bị mất. Với như thế, 
thiền chánh niệm siêu vượt qua các giới hạn của các pháp hữu 
vi, siêu vượt ngay cả chính nó, để tới mục tiêu thích đáng: xóa 
số tất cả các lậu hoặc của cõi sinh tồn và giải thoát ra khỏi vòng 
tròn vô thủy của sinh, già và chết. 


227 


17 


CHÌA KHÓA VÀO THIÊN 
Tác Giả: Sek kei Harada Roshi 


(Lời người dịch: Bài này nguyên tác là “The Key to Zen” của 
Đại sư Sekkei Harada, In trên tạp chí Lions Roar vào tháng 
4/2018. Chữ “Roshi” là danh hiệu “Lão sư,” nơi đây chúng ta 
dịch là “Đại sư” theo truyền thống Việt Nam. Ngài Sekkei 
Harada Trụ trì của Hosshin-jI, một Thiên viện Tảo Động (Soto 
Zen) tại tỉnh Fukui, ven biển miền trung Nhật Bản. Ngài 
Harada sinh năm 1926 tại Okazakl, gần Nagoya, thọ đại giới 
tại Hosshin-JI năm 1951. Năm 1953, Harada tới Hamamatsu đề 
học dưới hướng dẫn của Thiền sư Gien Inoue (1894-1981), và 
được ấn khả (xác nhận đã ngộ) năm 1957. Năm 1974, Harada 
được phong làm Trụ trì Hosshin-ji và chính thức được Dòng 
Tào Động công nhận là Thiền sư năm 1976. Từ 1982, Harada 
thường xuyên đi hải ngoại, hướng dẫn các khóa thiền ở Đức, 
Pháp, Hoa Kỳ và Ấn Độ, trong khi vẫn hướng dẫn các khóa 
thiền trong nước Nhật. Bài này do Lion's Roar mô phỏng từ 
sách The Essence of Zen (Cốt Tủy Của Thiền) của Đại sư 
Harada và từ nhiều bài giảng in trong các lá thư Hosshin-ji 
Newsletter. Bản Việt dịch nơi đây lược bớt một số chỉ tiết. Đại 


228 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


sư Harada nói rằng Thiền Tào Động là đốn ngộ, vì tu và chứng 
là một, không hề tiệm tiễn, rằng bất kỳ ai cũng đã là Phật, vì 
đau khổ và vô minh chính thực là Không. Để hiểu ý đó, chúng 
ta có thể đối chiếu lời Đức Phật nói trong Kinh SN 35.191 
(Kotthita Sutta) rằng mắt không phải là xiềng xích của cái được 
thấy, và cái được thấy không phải là xiếng xích của mắt, tương 
tự với tai, mũi, lưỡi, thân, ý... Nhận ra như thế, là tức khắc Niết 
bàn. Tương tự, Nhóm Kinh Nhật Tụng Sơ Thời có Kinh Šn 
5.14 nói răng ai thấy cả trong và ngoài đều là không thì sẽ giải 
thoát. Trong và ngoài, tức là tâm và cảnh.) 


k3£>k 


Chìa khóa của Thiền, theo lời Đại sư Sekkei Harada, là quăng 
bỏ nó [chìa khóa] đi. Bât kê nó quan trọng cỡ nào, hãy cứ quăng 
bỏ nó đi. 


Nơi đầu là Pháp An Tâm? 


Thiền sư Dogen (Đạo Nguyên), người sáng lập Thiền Tào 
Động tại Nhật Bản, định nghĩa Thiền thế này: “7a Thiển 
không phải là thiên pháp tuần tự từng bước; nó đơn giản là 
Cứa Pháp của an lạc. Nó vừa là tu và chứng của sự giác ngộ 
toàn triệi” Thiền tiệm tiễn từng bước (Step-by-step 
meditation) là đề tìm ngộ (satori), hay giải thoát, vào một lúc 
nào đó ở tương lai. Nhưng trong Thiền Tảo Động, lời dạy rằng 
tự thân Thiền là ngộ. Bởi vì tu tập và chứng ngộ là một, tách 
rời tu thì không có chứng, vả trong chứng đã có tu tập. Nếu bạn 
muốn tìm kết quả trong tương lai, thì Thiền sẽ chết. Đó là lý do 
vì sao ngài Dogen (1200—1253) nói, “Tọa Thiên không phải là 
Thiên tuần tự từng bước.” 


229 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Thiên là toàn bộ đời sống con người. Đi, đứng, ngôi và nằm -- 
- các hoạt động nảy tự chúng đã là ngộ. Nhưng có một khuynh 
hướng nghĩ rằng, trong ngôn ngữ tu tập, một hành vi này hay 
hành vi khác tương đối quan trọng hơn. Có một số người mang 
cách nhìn ngoại đạo rằng, “Chỉ ngôi thiên mới là tự thể tu tập 
tử tế nhất và chân thật nhất. Mọi thứ khác là thứ YẾM. ” Nhưng 
đó là sai lầm lớn. Cả ngồi thiền và làm việc đều là pháp. 
Không thể có chuyện có 2 pháp trong pháp. Vài người ngồi 
thiền với mục tiêu giữ lòng can đảm hay chữa bệnh, nhưng như 
thế cũng là thiền tập từng bước. Khi bạn ngồi tọa thiền, bạn 
phải chỉ là tọa thiền thôi. Đó là cái chúng ta gọi là shikantaza. 
Đừng làm cho Thiền trở nên bắt tịnh. Bạn đừng nên đưa thêm 
ý nghĩa nào vào đó. 


Nhiều người thường hỏi tôi, “Có cách nào khác bên cạnh tọa 
thiên để được an tâm?” Tôi trả lời, “Không.” Thiền là hội nhập 
toàn bộ pháp {sự thật}; nó chính là một với chính nó. Nếu trong 
các tôn giáo trên thế giới với các phương pháp khác nhau dạy 
một cách trực tiếp để hội nhập pháp bất kể dị biệt giữa giải 
thoát xuyên qua tự lực (JirikI) và giải thoát xuyên qua tha lực 
(tariki) như Phật A Di Đà hay Thượng Đóé, thì phải nói cách 
dạy như thế là Thiền. Nếu chúng ta dính mắc vào chữ “tọa 
thiền” (zazen), thường có khuynh hướng nghĩ rằng đó là pháp 
tu nảo đặc biêt, nhưng nó không phải thế. Do vậy, Thiền là cách 
duy nhất đề an tâm. 


Hoạt động của Thân, Khẩu và Ý 


Một sai lầm lớn nhiều người vướng về tọa thiền là nghĩ rằng 
nó chỉ là trong hình thức chúng ta ngồi trong thiền định. Thực 
sự, tất cả chức năng hoạt động của thân, khâu và ý phải là tọa 
thiền. Tọa thiền của thân là tư thế ngồi thắng, tréo chân và đặt 
hai bàn tay vào nhau. Tọa thiền của khẩu là những lời nói chúng 
ta dùng trong ngày, lời chảo hỏi buổi sáng, lời Bát Nhã Tâm 
Kinh chúng ta tụng trong thời kinh sáng và các bài kệ chúng ta 
đọc trước khi ăn, cũng như những chữ dùng khác trọn ngày. 


230 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Sau cùng, tọa thiền của ý là chức năng của tâm, cái mà chúng 
ta không thể thấy. Những ý nghĩa khác nhau, tính toán, biện 
biệt và vân vân --- tất cả chuyên động của tâm đều là tọa thiền. 


Và rồi, khi nói tất cả chức năng thân, khẩu và ý đều là tọa thiền, 
sẽ dễ dàng rơi vào bẫy suy nghĩ, “Tại sao cần thiết tọa thiên, 
hay tìm kiểm SÌ qua Tì niên?” Vẫn đề nơi đây với suy nghĩ “ái 
cả hoạt động đêu là tọa thiên” là điều chúng ta biết qua phương 
tiện học hỏi. Nó chỉ thuần túy là hiểu qua ý thức suy luận. Thực 
tại hiện tiền do vậy chia làm hai — chủ thê và đối thê (tâm/cảnh) 
-- và ý nghĩ khởi lên rằng không cần tọa thiền. Chúng ta phải 
cần trọng nơi nảy. 


Vấn Đề Về Tự Ngã Nhận Biết 


Ban đầu, Thiên sư Dogen có một câu hỏi, như thế này, “Phái 
pháp dạy rằng thân này tự thân là Phật. Trong cốt tủy, một 
người là Phật, [là] pháp, và Hà] Thiển. Vậy, tại sao cần tu 
tập?” Không vị thầy nảo ở Nhật có thê trả lời câu hỏi này, nên 
Dogen mới sang Trung Hoa tìm câu trả lời. Sau một thời gian 
dài và gian nan, Dogen gặp Thiền sư Nyojo, và rồi “hãy buông 
bỏ thân và tâm. ` 


“Liêu xanh, hoa đỏ.” Hay, “tất cả mọi người đêu có Phật 
Tánh.” Hay, “1: ất cả chúng sanh tự thân đã là Phát và tự thân 
đã là Thiên.” Dogen nói một cách khẳng định rằng không sai 
øÌ trong các câu nói trên, dù trước hay sau khi “(hân và tâm đã 
buông xả.” 


Từ điểm nhìn của pháp, mọi thứ đều rỗng rang trống không. 
Không cần gì phải “buông bỏ thân tâm.” CJưng fa đã sẵn trong 
trạng thái tự do. Vậy thì, tại sao bạn không chấp nhận tất cả 
các hiện tượng như chúng là? Vấn đề lớn duy nhất là nằm 
trong chỗ có phải hay không, trong các hành vi thấy, nghe, 
kinh nghiệm và nhận biết, tự ngã có chen vào hay là nó đã hoàn 
toàn biến mất. Chính vì tự ngã chen vào nên bạn không thể 


231 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


chấp nhận các thứ như chúng là. Đó là điều tôi thực sự muốn 
bạn biết tới. Chính là đê quét trôi hoàn toàn sự can thiệp của tự 
ngã, nên mới cân tọa thiên. 


Nhiều người suy nghĩ nhằm lẫn: “Cái mà tôi đang quan sát và 
đang kinh nghiệm là tự ngã thực của tôi. Để quên tự ngã đó hay 
để chấp nhận tự ngã khác thì là không cần thiết.” Đó là cách 
hầu hết người ta suy nghĩ. Những người khác, khi nhìn tự ngã 
như một vật (đối thể của chủ là khách), nghĩ: “Tôi phải buông 
bỏ tự ngã. Tự ngã phải bị buông xả.” Nếu bạn nghĩ như thế, 
cũng là một sai lâm nghiêm trọng. 


Tất cả chúng sanh và tất cả hiện tượng của thế giới (núi, sông, 
cỏ, cây và vân vân) là hợp thê của tứ đại -đất, nước, gió, lửa. 
Các yếu tô này không có trung tâm cổ định; chúng biến đổi tự 
do theo trường hợp. Tuy nhiên, nếu “cái tôi” cỗ định như kiểu 
một trung tâm hay nguồn nào, thì nó không còn có thể thay đổi 
nữa. Sửa chữa “cái tôi” trong cách này là cội nguồn ảo vọng. 
Và bởi vì “cái tôi ” được nhận thức là hiện hữu, vọng niệm khởi 
lên [cho thấy] rằng phải có cái gì đó là cội nguồn. 


Ban đầu, Đức Phật Thích Ca cũng nghĩ răng phải có cái gì là 
cội nguồn của đau khô. Đó là lý do ngài khởi sự tu tập. Nhưng 
khi nhìn thấy ngôi sao buổi sáng, lúc đó là chứng ngộ, ngài biết 
rằng không có cội nguồn đau khô nào. Nói cách khác, tất cả 
các pháp khởi dậy vì nhân duyên, và tất cả biến mắt cùng lý do 
đó. Ngài nhận ra tất cả hiện tượng sinh ra từ nhân duyên. Để 
giải thích về nhân duyên, Đức Phật Thích Ca dựng lên một “lâu 
đài ma” và gọi đó là tánh không (emptiness). 


Tánh không là một giải thích của cái nhất thể (oneness), nơi 
không hề có một cách ngăn chút nảo cho những ý kiến của tự 
ngã để vào. Hãy xem tánh không như một duyên khởi nơi tất 
cả khái niệm biến mắt. Cách nhanh nhất để được giải thoát khỏi 
các ý kiến biện biệt sai lầm như thế là Thiền (Zen). Không cần 
lập lại điều này, nhưng tôi muốn bạn nhớ rằng tọa thiền (zazen) 


232 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


là toàn bộ hoạt động của thân, khâu và ý. Tôi thường dùng các 
chữ như Thiên (Zen) hay Pháp (the dharma) hay Con Đường 
(the Way). Hãy nhớ răng các chữ nảy là chỉ cho cùng một thứ. 


Ba Yếu Tố Cốt Tủy của Thực Tập Tọa Thiền 


Có ba yếu tố cần có trong tu Thiên: hỏi vị thầy về pháp, thực 
tập tọa thiền, và giữ gìn giới luật. Mục tiêu tu Thiền là để hoản 
tất càng nhanh càng tốt trong tọa Thiên, và trở về tới thời điểm 
trước khi bạn biết bất cứ gì về tọa thiền. 


Một vài người say mê với tọa thiền, và như thế mất cái nhìn về 
tự ngã thực của họ. Họ nhằm lẫn rơi vào thói quen suy nghĩ 
rằng họ tu tập tọa thiền toàn lực. Những người như thế là xa 
cách với tu Thiền chân thực. 


Những người khác dạy nhằm lẫn rằng tọa thiền là rất tốt cho 
toàn bộ cuộc đời của bạn và đơn giản yêu ' cầu người học phải 
ngồi. Tuy nhiên, nếu tọa thiền không lìa tất cả các quan điểm 
tư kiến, như về tốt và xâu (hay lành/dữ) thì nó không phải là 
thiền chân thực. Dù vậy, cũng tốt đề trích một phần thời gian 
từ đời sống bận rộn của bạn đề luyện năng lực định tâm bằng 
cách bạn toàn tâm toản lực thực tập thiên. 


Về yếu tố đầu tiên — hỏi một vị thầy về pháp — Thiền sư Dogen 
có lời khuyên cho những nười không biết làm gì nếu họ không 
gặp một vị thầy chân thực. Dogen cảnh giác họ nghiêm túc, 
“Trong trường hợp như thế, tốt nhất là tạm thời ngưng tu tập. 
Bỏ tập sẽ ít nguy hiểm hơn là tập sai.” Lý do là vì tu tập như 
thế y hệt như vượt biển mà không bản đồ--luôn luôn có cơ nguy 
gặp các đá ngầm chưa biết. 


Về yếu tô thứ nhì, việc tu tập tọa thiền, sẽ ít nguy hiểm hơn cho 
những ai không có thầy để tự họ tập, thay vì tập tọa thiền trong 
một cách sai lầm. Hãy đơn giản toàn tâm toàn lực trong việc 
này. 


233 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Yếu tố cuối cùng là giữ các giới luật. Như thế nảy là hãy đề tất 
cả mọi thứ như chúng là, mà không can thiệp vào hay áp đặt ý 
kiến của bạn vào cách các thứ đó đang là. (Người dịch ghi chú: 
về ý nghĩa giới luật của Harada, hãy để cái “đang là” như là 
“cái đang là” và chớ can thiệp để buộc chúng phải là cái gì 
khác. Nghĩa là, hãy “vô tâm” hay “vô niệm” hay giữ “tâm 
không biết” — tức là không có “cái tôi” nào xuất hiện trong “cái 
đang là.”) Nếu bạn không có tư kiến quan điểm nào, thì các 
giới luật đã được giữ hoàn thiện ngay cả trước khi bạn có ý 
định như thế. Tất cả mọi thứ đều có nguyên lý vận hành. Để 
giữ gìn giới luật là hãy tuân theo các luật đó. C1ữ gìn giới luật 
nghĩa là tất cả mọi thứ đều là một, và không có cách nảo can 
thiệp vào với cái một đó (oneness). Người nào có thể sống 
thuận theo các luật tắc này chính là một vị Phật. Đó là một cuộc 
đời trong đó nguyên nhân và kết quả là một. 


Tu Thiền chính là nghiên cứu khảo sát về tự ngã. Không phải 
là làm theo lời dạy từ một vài Thiền sư nào, dù theo chữ viết 
hay lời nói. Tôi muốn bạn đừng nhằm chỗ này. Đừng tìm Thiền 
trong Phật pháp hay trong lời của một vị thầy. Vai trò của một 
vi thầy là giữ cho trò đi thắng đường nghiên cứu khảo sát về tự 
ngã. 


Một Lần Trong Đời, Một Lần Hội Ngộ Này 


Trong nghi lễ uống trà, câu nói “một lần trong đời, một lần hội 
ngộ này” thường được nói lên. Chỉ có nghĩa là “một lần gặp và 
là lần duy nhất.” Trong Thiền, câu này hiểu là: trong đời chúng 
ta, có một người mà chúng ta phải gặp. Bất kê chúng ta phải đi 
qua đồng cỏ hay phải leo núi, chúng ta phải gặp người nảy. 
Người đó trong thê giới này. Người đó là ai? Đó là tự ngã chơn 
thực. Bạn phải gặp cái tự ngã chơn thực đó. Khi chưa gặp, sẽ 
không có thê hài lòng thực sự về chiều sâu trái tim của bạn. 
Bạn sẽ mãi còn cảm giác là còn thiếu gì đó. Bạn cũng sẽ chưa 
có thê làm sáng tỏ cách mà các pháp là. 


234 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Đó là mục tiêu của đời cũng như của Phật pháp — tự gặp chính 
mình. Cách thực dụng nhất, nhanh nhất là xuyên qua Thiên. 


Buông Bỏ Hết Các Tiêu Chuẩn Của Bạn 


Chìa khóa của Thiên là bât kê thứ gì quan trọng cỡ nào, nó 
cũng phải bị quăng bỏ. Hãy cứ quăng bỏ mãi, quăng bỏ luôn 
các tiêu chuân của bạn. 


Noh là một thể loại kịch truyền thống của Nhật Bản (ND ghi 
chú: kiểu như cải lương hay hát bội của VN). Câu chuyện sau 
đây về một diễn viên Noh có tên là Konparu Zenchiku (1405- 
14702) cho thấy cách một người quăng bỏ hết mọi ý kiến mà 
anh trước đó từng dùng như tiêu chuẩn. Konparu Zenchiku ra 
sức thực tập tọa thiền, và sau đó được cấp chứng nhận ấn khả 
giác ngộ từ thây. Diễn viên này mô tả về nhân duyên quên hết 
tự ngã (trong đó, anh đã buông bỏ hết mọi tiêu chuẩn) trong 
cách này: “Bắt kể tôi nhìn nó cách nào, không có gì đen hơn là 
tuyết.” Vị thầy của diễn viên này nói, “Nếu con hiểu như thế, 
thì tất cả là đúng rồi,” và thây đồng ý ấn khả [cách nhìn đó]. 


Tất cả quý vị nơi đây đều có văn hóa cao và kiến thức rộng. 
Tôi muốn các bạn quên hết tất cả tiêu chuẩn của các bạn chỉ 
một lần. Rồi bạn sẽ có thể sử dụng chúng trong một cách có ý 
nghĩa hơn. Ước muốn duy nhất của tôi là quý bạn quăng bỏ hết 
mọi tiêu chuẩn quý bạn đã có cho tới bây giờ, và sau đó bạn sẽ 
có thê dùng chúng trong một cách sinh động hơn. Nếu bạn xa 
lìa tất cả tư kiến quan điểm, thì đó là bạn sống thuận pháp. 


Cũng Quên Luôn Cả Ngộ Đi (AIso Forgetting Satori) 


Tôi cũng muốn nói về kensho (kinh nghiệm nhận ra tự ngã là 
vô tự tánh) còn gọi là satori (ngộ), chuyện mà những người tu 
tập tọa thiền thắc mắc nhất về nó. Kensho, satori hay Đại Giác 
Ngộ là những chữ khác nhau, nhưng chúng cùng chỉ một thứ. 


235 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Như dường trong vài sách có viết về các mức độ cạn và sâu 
của giác ngộ, nhưng trong Thiền thì không có chia chẻ phân 
biệt như. thế. Kensho hay satori là cái gì chỉ xảy ra một lần. Nếu 
nói gì về mức độ cạn sâu, nghĩa là kết quả cuôi cùng chưa đạt 
được. Từ xa xưa, người ta nói rằng tu Thiền là rất mực nghiêm 
trì, nhưng thực sự sự nghiêm trì trong Thiền là liên hệ tới hay 
không, có phải kensho được thực sự kinh nghiệm. (ND chi chú: 
nghĩa là, không có chuyện ngộ cạn hay sâu, vì ngộ cạn có nghĩa 
là chưa là gì cả, chưa thực sự thấy tánh không.) 


Kensho hay satori là trạng thái xa lìa tất cả mê mờ và ngờ vực. 
Dĩ nhiên, mê mờ khởi lên vì dính mắc vào tự ngã, và do vậy 
chỉ có nghĩa là phải buông bỏ tự ngã. Cốt tủy là, không hề có 
cái gì là tự ngã và cũng không hề có cái gì gọi là mê mờ. Do 
vậy, không có thê nói răng kết quả tu Thiên là trở thành vô ngã, 
hay [nói răng] mê mờ đã biến mất. Trong cốt tủy, những thứ 
đó không hề hiện hữu [có thực], nhưng rồi bạn đã nghĩ rằng 
chúng là hiện hữu [có thực] (rằng các pháp hiện hữu bên ngoài 
bạn), mà chỉ là mê mờ khởi dậy từ dính mắc vào tự ngã. Kensho 
là trở về trạng thái nguyên thủy nơi tất cả các pháp đều không 
có bản chất thực. 


Như thế không có nghĩa là nhờ kensho hay satori mà bạn trở 
thành một người đặc biệt. Sẽ nhằm lẫn lớn khi nghĩ rằng 
kensho hay satori là mục tiêu cuối cùng của tu tập. Pháp mà 
Đức Phật chỉ dạy là sau kinh nghiệm Đại Giác Ngộ của ngài. 
Do vậy, suy nghĩ về một mục tiêu cụ thể chỉ là làm thế trong 
Con Đường của Đức Phật. Hãy quên Thiền đi, hãy quên ngộ 
đi, hãy quên cả tu tập đi. Tận cùng, bạn đừng quên rằng tu tập 
là để quên những gì đã được quên. 


Để Thực Sự Biết Rằng Năm Uẫn Là Rỗng Không 


Tất cả các pháp là những dị biệt vô lượng cả với sắc uẩn hay 
không với sắc uấn — mà sắc này khởi lên từ năm uấn. Tắt cả 
các pháp này xuất hiện vì nhân duyên, và do vậy không hề có 


236 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


tự tánh. Năm uấn là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Uấn có nghĩa 
là tập hợp. Đôi khi những thứ này xuất hiện riêng: đôi khi kết 
hợp. Tuy nhiên cần nhận thấy răng những thứ kết hợp đều là 
rỗng không. Trong nghĩa rộng nhất, năm uân là trời và đất. 
Trong nghĩa hẹp hơn, chúng là thân người. Đó là tại sao chúng 
ta nói rằng con người là vi mô của trời và đất. Và trời và đất là 
vĩ mô của một thân người. 


Như tôi đã nói trước đây, vật thê là gồm 4 đại: đất, nước, gió, 
lửa. Đất là xương và thịt, nước là máu, lửa là nhiệt độ trong 
thân, và gió là hơi thở. Qua tương tác nhân duyên, các đại này 
hình thành con người và tất cả các thứ khác. Trường hợp với 
người, vật thể (sắc) là thân người. Thọ là cảm giác, dẫn tới đáp 
ứng vô lượng cảm xúc như khổ, vui và bác bỏ (sân). Đây là cội 
nguồn mê mờ. Tưởng uẫn là dòng chảy bắt tận của các niệm 
không dừng. Dựa vào cách chúng ta suy nghĩ, các niệm này có 
thể là vọng. Hành uấn là lựa chọn, biện biệt những thứ khác 
mình, giữ mãi hình ảnh đó. Thức uân là toàn thể tâm, bao gồm 
chức năng nhận biết phân biệt. Bởi vì phán đoàn nhằm lẫn răng 
chúng ta tạo ra phân biệt giữa giác ngộ và chưa giác ngộ. Thức 
cũng gọi là tâm, hay chỉ là tâm thôi. Trong bất kỳ trường hợp 
nào, nêu có một cái gì được nhận biết, nó chính là mê vọng; 
nếu không có nhận biết, nó chính là satori. (ND ghi chú: có thể 
nghi ngờ sự chính xác của bản tiếng Anh [1n any case, j 
somethimg ¡is perceived, that is delusion, Iƒ there is no 
perception, that is satorï] khi diễn ý nhà sư Nhật. Theo Thiền 
Tào Động, hễ chạy theo, sống với tâm sinh khởi ra gì, đều là 
mê vọng; hễ sống được tâm bắt sinh, mới là giác ngộ.) 


Sắc uấn là thân người. Thọ, tưởng, hành, thức là tâm, không 
thê được nhìn thấy. Mục tiêu Phật pháp là biết chân thực răng 
5 uẫn hoàn toàn rỗng không vô tự tánh như chúng là. Hoàn toàn 
rỗng không nghĩa là các thứ đều lả nhân duyên hợp lại, và 
không có thực tánh nào. Cả sắc (các pháp hữu hình), thọ, tưởng, 
hành, thức (các pháp vô hình) thì vĩnh cửu hiện hữu. Chúng 
không thể bị tách rời, và là ý nghĩa của “Thân và tâm là một.” 


237 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Một cách căn bản, bạn phải nhận ra rằng quan điểm và ý kiến 
do tự ngã tạo ra khởi dậy, vì có mê vọng dính mắc vào thức- 
tự-ngã. Chỉ ngôi tọa thiền thôi thì không đủ. Điều quan trọng 
rằng bạn hiểu rõ ràng cái lý luận về pháp mà tôi nói trên. Đề 
chứng ngộ giải thoát, điều quan trọng và cần thiết là biết những 
pháp như thế. Vấn đề quan trọng nhất của con người là, qua 
phương tiện tôn giáo, trở thành tự do xa lìa các buộc ràng về 
Thượng Đề và Đức Phật, để được giải thoát ra khỏi niệm nhị 
nguyên và sự phân biệt, kiểu như là tin và không tin, và để đánh 
thức dậy cái tự ngã cốt tủy. 


Câu Hỏi: Người đã bỏ mắt tự ngã nên được gọi là một vị Phật? 


Harada Roshi: Phật chỉ là tên tạm thôi. Không thực sự có thể 
gắn một tên vào một cái gì không hề có trung tâm, có phải 
không? Tuy nhiên, chư Tổ, những người đã đạt được “vô-ngã” 
đã dùng nhiều tên gọi khác nhau cho trạng thái này. Để dẫn ra 
một thí dụ, xa xưa tại Trung Hoa có một nhà sư tên là Zuigan. 
Hàng ngày ông tự gọi, “Ông Chủ! Mắt người mở to phải 
không?” “Vâng, vâng.” Rồi nhà sư sẽ nói, “Chớ đề những cái 
khác đánh lừa.” “Không, không,” nhà sư sẽ trả lời như thế. 
Thiền sư này sống một đời cứ tự thúc giục mình như thế. 


Tôi nghĩ tất cả quý bạn đều có gương ở nhà. Nếu bạn có thời 
g1an, tại sao không nhìn gương và gọi lớn, “Ong chủ” (Lão sư 
Harada cười). 


Câu Hỏi: Tôi không hiểu câu chuyện. Nhưng bây giờ cụ thẻ, 
tôi nên sông đời mình thê nào? 


Harada Roshi: Bắt kế chúng ta nghĩ nhiều tới đâu về quá khứ, 
cũng không đổi nó được. Tương tự, dù có lo gì về tương lai, 
tận cùng đó là những gì chúng ta không thê biết. Do vậy, điều 
quan trọng là chúng ta sông cái thực tại bây giờ, mà đừng bất 
mãn hay xung khắc gì. 


238 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Bởi vì chúng ta nghĩ là có một trung tâm cho cái gì mà thực sự 
thì nó không hề có, cho nên mê mờ và đau khổ mới khởi dậy. 
Do vậy, chấp nhận chân thực răng không có gì gọi là trung tâm, 
hay nói cách khác là không gì có tự ngã, điều duy nhất chúng 
ta có thể làm là trở thành một vị Phật. Đó là cái tôi nói là sống 
cuộc đời không đối kháng. Và ít nhất là, điều quan trọng là một 
với cái bây giờ (/o be one with now), và rồi quên luôn cái ý 
nghĩ về là một. Điều quan trọng là sống với thái độ này. 


(Bản Anh văn: hftps://www.lionsroar.com/the-key-to- 
zen/amp/) 


239 


1§ 


TƯỞNG NHỚ 
SƯ ÔNG NHẪN TẾ 


Khi tôi đến với Chùa Tây Tạng Bình Dương, Sư Ông đã viên 
tịch từ lâu rồi. Nhưng hành trạng của Sư Ông vẫn còn in dấu 
nhiều nơi trong chùa. Không chỉ trong cách truyền dạy Phật 
pháp một cách kỳ lạ từ hai đệ tử lớn của Sư Ông - tức bổn sư 
của anh em tôi là Thầy Tịch Chiếu, và vị sư thúc là Thầy 
Thường Chiếu — mà cũng trong các lời huyền ký, hoặc dặn dò 
băng lời hoặc ghi lại trong cuốn Nhật Ký Sư Ông, sau được ấn 
hành với tựa đề là “Sự Tích Tây Du Phật Quốc.” 


Tuổi trẻ vốn ưa thích huyền bí, thêm nữa, tôi vốn xuất thân từ 
chú thuật ngoại đạo nên nghe hai âm thanh “Tây Tạng” là mê 
ngay rồi. Nhưng Thầy Tịch Chiếu nói với tôi rằng Thầy dạy Tổ 
Sư Thiên. Tôi hỏi, tức là tu làm sao. Thầy đáp, phải Thấy Tánh. 


Tôi nghĩ, vậy, Sư Ông ngày xưa dạy những gì... Tôi không hỏi 
chỗ này, nhưng tâm vẫn nghi nghi ngờ ngờ. Bí hiểm nữa: tôi 
dẫn hai đứa em lên chùa quy y, và Thầy dạy mỗi đứa một khác. 


240 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Thầy bảo đứa em kế tôi là Nhàn, phải niệm Phật trọn ngày, bảo 
đứa em khác là Vân phải trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh liên tục, 
nhớ trong tâm nghiên ngâm mãi Tâm Kinh. Tôi hỏi, con phải 
tu học ra sao? Thây Tịch Chiếu nói, không có pháp nào cho 
con hết. Nhưng hễ tôi nói gì sai, Thây đều bác. Tôi mê Thiền 
một cách tự nhiên, nên tự học Thiền Chỉ Quán, theo một cuốn 
sách nhỏ của một vị sư Trung Hoa. Có lần tôi nói, con ngồi 
Thiên, thấy là phải giữ tâm vô tâm; thầy nói không phải, và 
Thầy im lặng. 


Một lần, khoái trá, tôi làm được bài thơ bát cú chữ Hán Việt 
dâng Thây, bây giờ còn nhớ hai câu: Nhược đắc vạn niên an 
nhất niệm, nhỉ thành diệu sắc tại bào thân... (Nếu an được vạn 
năm trong một niệm, sẽ thành thân diệu sắc trong thân bọt 
nước này). Không hiểu chữ đâu cứ tuôn ra mãi trên giấy như 
thế, hệt như có ai đọc trong đầu cho tôi viết xuống, vì bản thân 
vốn là dốt chữ Hán, học nhiều chắng nhớ bao nhiêu. Thầy cũng 
lắc đâu. 


Một lần, có bữa tiệc chay ở nhà anh Hiền (vị đại cư sĩ này đã 
mất lâu rồi), với khoảng 7 hay 8 bạn cư sĩ. Không nhớ nguyên 
do gì có tiệc, chỉ biết lúc đó anh Hiền thỉnh Thầy Tịch Chiếu 
về Sài Gòn. 


Tôi nói, Thưa Thây, Kinh Kim Cang nói, nhược kiến chư tướng 
phi tướng tức kiến Như Lai, Kinh Lăng Nghiêm lại nói toàn 
tánh tức tướng, toản tướng tức tánh... vậy là thế nảo. (Diễn lại 
cho dễ hiểu: Kinh Kim Cang nói, nếu thấy các tướng không 
phải tướng, tức là thấy Như Lai, còn hiểu là thấy Tánh; Kinh 
Lăng Nghiêm nói, tất cả tướng là tánh, tất cả tánh là tướng...) 


Thầy Tịch Chiếu cầm một miếng bánh lên, nói con biết bánh 
ngon thì ăn đi. 


Thầy Thường Chiếu cũng dạy một cách dị kỳ. 


241 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Cả hai Thầy đều được lời huyền ký từ một vị La Hán ở Tây 
Tạng nói với Sư Ông. 


Một điểm ghi nhận rằng, Sư Ông được dạy ở Tây Tạng bằng 
phương pháp tiếp điển. Vị La Hán hiện Ta trong thiền định nói 
tiếng Ấn Độ với Sư Ông. Có thể hiểu rằng, Sư Ông chỉ giỏi 
tiếng Hán, tiếng Pháp khi rời Việt Nam sang Ấn Độ năm 1935, 

và nơi đây học tiếng Ấn Độ và tiếng Anh để đủ giao tiếp. Sư 
Ông bắt đầu học tiếng Tây Tạng từ tháng 2-1936, vả tới Lhassa, 
thủ đô Tây Tạng, ngày 28-6-1936. 


Bắt đầu tiếp điên, được vị La Hán dạy và dặn dò từ tháng 9- 
1936. Nhờ dặn dò khi tiêp điên, mây hôm sau, vào ngày 15-9- 
1936, Sư Ông ra một góc núi tìm vị La Hán. 


Vị này nói tiếng Ấn Độ, nói răng Ngài truyền “pháp môn Đạt 
Ma chính lý” và rôi giảng bài Tâm Kinh Bát Nhã. 


Sư Ông ghi lại sau khi được giảng Tâm Kinh Bát Nhã: 


“Ôi nhờ Ngài chuyên tư tưởng mở cả trí não của bần-đạo, làm 
cho bán-đạo đoạt lý tâm kinh, mới biết đó là đại-thân-chủ của 
tam thể chư Phật. Đảnh lê cảm ơn giáo hóa. 


Ngài cười rồi đứng dậy rờ đâu bân-đạo rằng: Nhân duyên 
trong đạo nhiễu kiếp qua rồi, nay gặp nhau cũng còn đìu dân... 

rồi ngài móc một cục đất dưới chơn (đất mêm), bèn nắn ra hình 
một cải chén, đoạn Ngài thổi một hơi khô queo. Ngài hỏi cải 
chỉ? Bân-đạo nói: Đất... Ngài nói: Đúng lắm... trước nó đất, 
bây giờ ra hình là cải chén... Kinh Kim Cang Phát dạy có khác 
nào... Đoạn Ngài ngó bắn đạo làm phép chuyển trí, như mấy 
lần trước làm cho bần- đạo, thấu đáo Kim Cang kinh nghĩa lý 
nhiệm màu. Ôi! tu trong mấy kiếp, đoạt lý một giờ.” (hết trích) 


Nhật Ký Sư Ông viết về ngày 16-9-1936: “Tiếp điển: Lời căn 
dặn: Cư-sĩ đệ tử sẽ tán phát nhờ đức lực, ngươi sẽ thấy tự 


nhiên...” 


242 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Nhiều đêm sau, Sư Ông vẫn được tiếp điển dặn dò. Cũng có 
đêm dạy thần chú qua tiếp điển. Ngày 12-10-1936, vị La Hán 
tiếp điển đặn Sư Ông là sẽ có ba đại đệ tử từ Miền Trung tới 
(sau này, tôi được cho biết đó là 3 Thầy: Tịch Chiếu, Thường 
Chiếu, Viên Chiếu)... 


Ngày 13-10-1936, vị La Hán tiếp điển, dạy Sư Ông cách vào 
Tứ Thiên, rôi chuyên sang quán niệm đê ngộ vô sanh. 


Ngày 20-10-1936, vị La Hán tiếp điển, Sư Ông ghi lại: “77ép 
điển: 2 giờ khuya. Tự đến chỉ pháp quán Vô sanh rồi dặn rằng: 
Ba năm sau khi về xứ, hết dự nghiệp. Ngươi sẽ lập Tây-trước- 
chánh-tông. Y theo bài kệ đã thấy.” 


Đó là những cơ duyên tuyệt vời của Sư Ông Nhẫn TẾ. Tu trong 
mây kiêp, đoạt lý một giờ. 


Tôi may mắn siêng học Anh ngữ từ nhiều năm nay, say mê đọc 
kinh điển bằng tiếng Anh, miệt mài đọc sách về Phật giáo Tây 
Tạng, cũng có khi đối chiếu xem tương ưng với những lời dạy 
nảo từ Thầy Tịch Chiếu và Thầy Thường Chiếu. Trong tận 
cùng, tôi nghiệm ra răng 3 cách Thầy Tịch Chiếu dạy - niệm 
Phật, trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh, phải Thấy Tánh — không có 
gì dị biệt nhau. Nói theo Thầy Thường Chiếu là đi tới đỉnh cao 
đầu sảo trăm thước xong, hãy bước thêm một bước. 


Bản thân tôi không có gì tu học thâm sâu, chỉ hiểu Sư Ông qua 
cách tiếp cận đơn sơ của mình: Sư Ông là ngón tay chỉ vào mặt 
trăng của Tánh Không, của Duyên Khởi, của Vô Ngã... 


Năm nay 2015 là tròn §0 năm: Sư Ông nộp đơn ở Sài Gòn ngày 
1 tháng 4-1935, để xin giấy thông hành xuất dương. Những 
dòng chữ này được viết với trọn lòng biết ơn Tam Bảo để kính 
dâng Sư Ông Nhẫn Tế. 


GHI CHÚ: Bài trên của Cư sĩ Nguyên Giác đăng nơi trang 91- 
93 trong ân phâm “Tiến Sự Nhân Tế: 80 Năm Kỷ Niệm Táy 


243 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Du Phật Quốc” in năm 2015 do NXB Tôn Giáo, nội dung do 
tứ chúng Tây Tạng Tự (Bình Dương, Việt Nam) thực hiện. Bản 
trên mạng có thê đọc ở đây: 


https://thuvIienhoasen.orø/a23463/thien-su-nhan-te-S0-nam- 





ky-niem-tay-du-phaf-quoc 


244 


19 


THƠ 


245 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


THÊM MỘT NGÀY, HỌC VÔ CÙNG 


Thêm một ngày bạc râu tóc 
nhằm từng chữ gió vô thường 
trang sách cũ mỏi gân cốt 
nghe thiên cô lạnh buốt xương. 


Học vô cùng tâm như nắng 
soi khắp cõi chiều rất vàng 
đêm Niết bản vui tịch lặng 
ngày Bồ Tát hạnh cưu mang. 


Thêm một ngày đi rất mỏi 

từng bước tâm từng bước thiền 
ngồi bên sông, xem mây nồi 

thấy không ta, thấy không thuyền. 


Học vô cùng hạnh như đá 
không tham ái, không giận hờn 
xây vô lượng cầu huyễn hóa 
đưa khắp cõi người qua sông. 


Thêm một ngảy tai mắt yếu 
tâm bất hoại sáng như gương 


246 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


lời Thầy dạy năm xưa hiểu 
không một pháp, tâm bình thường. 


Học vô cùng hạnh như núi 
tâm bất động, bão ngàn khơi 
tận đỉnh cao khơi dòng suối 
chở từ bi tắm muôn người. 


Thêm một ngày thân cùng tử 
muôn kiếp rồi lạc muôn nhà 
ngay tâm này Kinh vô tự 
Niết bàn tâm chưa từng xa. 


Học vô cùng hạnh như gió 
không từ đâu, không về đâu 
nghe sinh diệt từng hơi thở 
không hoan hý, không ưu sầu. 


Thêm một ngày nhìn gió nghiệp 
nhẫn nhẫn nhẫn tắm vô thường 
bạn ghé hỏi chuyện muôn kiếp 
có nụ cười, tớ vô ngôn. 

Học vô cùng tâm chư Phật 
trăng đầu núi, hạnh viễn ly 
chứng vô ngã, như thị pháp 


không một tâm, thế mới kỳ. 


Nguyên Giác --- 1/1/2021 


247 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


MỪNG ANH NGỌC TÁM MƯƠI 


Tám mươi nhìn thân ngũ uẫn 
ngộ rằng sắc tức là không 
lung linh như hư, như thật 
biết mẹ chờ bên kia sông 


Nửa khuya thì thầm với gió 
nghe kìa thấp thoáng lời kinh 
hương sen ủ vào giấy mực 
thư thả viết từ trái tim 


Đỗ Nghê một thời cầm bút 

dòng thơ theo những chuyến phà 
chảy khắp đặm nghìn sông núi 
mới hay biển cũng là ta 

Đề làm gì, nào ai biết 

bé sơ sinh, gửi tiếng cười 

hôm nay về, thu xếp lại 

nhiều năm nữa, mây lưng trời 


Tám mươi già ơi chảo bạn 
đặn dò ngọn gió heo may 


248 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


như thị, như thị, như thị 
niềm vui gươm báu trao tay 


Một thời tập nghề đỡ đẻ 
viết thư tặng bé sơ sinh 
giờ nhìn lại, xa phòng mô 
vào giữa chợ, biết ơn mình 


Có phải một hôm gặp lại 

có người tóc trắng rưng rưng 
ngồi cảm thọ từng hơi thở 

tăm vô thường khắp thịt xương 


Vụi vô cùng, khi học Phật 
thấy trăng lên, ngộ Lăng già 
mới hay khắp trời vô ngã 
mới hay cõi Phật đâu xa 


Tám mươi cành mai sân trước 
nghe đời vui như gió đông 

hoa bay khắp trời mưa pháp 
ngâng nhìn lòng nhẹ như không 


Chắt hết tim gan phèo phối 
hóa thân mưa bụi lưng trời 
giã biệt muôn ngàn kiếp trước 
chìm bay gió bạt lưng trời 


Phật Phật Phật, khắp trời bất nhị 
Thiên thiền thiền, kinh tụng không lời 
Tâm tâm tâm, không người, không pháp 


249 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Đỗ Hồng Ngọc, cười mãi tám mươi. 


Gửi về quê nhà, mừng anh Đỗ Hồng Ngọc sinh nhật thứ 80. 
Tháng 8/2020, nắng vàng phương ngoại. 


250 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


ĐỌC SÁCH THẦY PHƯỚC AN, 


xin ghi lại vài ý thơ 


(Ghi vài ý thơ, sau khi đọc Tuyển tập “Hiu Hắt Quê Hương 
Bến Cỏ Hồng” của HT Thích Phước An gồm các bài tùy bút 
viết về các nhà thơ Huyền Không (HT Mãn Giác), Quách Tấn, 
Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ, Hoài Khanh, Nguyễn 
Đức Sơn và nhà văn Võ Hồng.) 


THẦY PHƯỚC AN 

Theo mẹ một thời chạy loạn 
bốn ơn nghe nặng hai vai 
tuổi thơ vào chùa học đạo 
thức nghe sanh tử đêm dải. 


Thơ đọc chen vảo kinh tụng 
thấy đời như có như không 
nước mắt ngập tràn ba cõi 
đêm dài kế chuyện quê hương. 


THÂY HUYÉN KHÔNG 
Hiện thân làm con suối nhỏ 
vượt núi thác ghềnh vào sông 
bình bát cơm đời muôn dặm 
một hôm xa mây đại dương. 


Gửi thơ theo lời chim hót 


251 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


chân trời vọng nhớ trường xưa 
thỉnh chuông thức hồn dân tộc 
về nghe pháp dưới mái chùa. 


QUÁCH TẤN 


Lời thơ ướp hương cô sử 

ủ thơm gió núi rừng cây 

ngợi ca trùng trùng sông núi 
biển giăng chùa ấn trong mây. 


Cọp nằm nghe sư kinh tụng 
đưa người tới cõi bình an 

chép thơ gởi vào thiên cổ 

trầm hương một cõi mây ngản. 


BÙI GIÁNG 

Rừng sim tím, em mọi nhỏ 

anh bụi đời, thơ hắt hiu 

một đời lạc vào phô thị 

phụng hiến nắng sớm mưa chiêu. 


Thơ anh mù sương cố quận 
múa may rực năng chiêm bao 
nói cười ân tàng Kinh Phật 
cầm hoa lên hỏi trăng sao. 


VÕ HÔNG 

Bỏ quê tịch mịch ra phố 
nhớ bờ cỏ ướt sương đêm 
nhớ nắng trên đồng lúa chín 


252 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


nhớ chùa kinh tụng êm đềm. 


Chép vào giấy hồn tháp cô 
nâng bút, dòng mực rất buồn 
nỗi cô quạnh như đọng lại 
hỏi nơi đâu là suối nguồn. 


PHẠM CÔNG THIỆN 


Có ai nghe trên phố lạ 

năng rơi rạn vỡ đìu hiu 

anh lên đổi xem cây khế 

trổ bông vả khóc trong chiều. 


Ngựa hú hai ngàn năm trước 

phả hôn thơ khói vô thường 

anh lôi Bồ Đề Tâm dậy 

hoa quỳnh chợt nở mười phương. 


TUỆ SỸ 

Đưa sư về thôn Vạn Giã 

thác ghềnh lạnh buốt dòng thơ 
mở mắt nhìn xuyên cõi tử 
rừng khuya u uân trăng mờ. 


Sư đợi gì mà tóc trắng 

tàn canh khắp cõi mù khơi 

Sư dịch ba ngàn kinh luận 
ngâng đầu thương nước, lệ rơi. 


HOÀI KHANH 


253 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Anh tìm gì trong lục bát 

khi trời dậy khắp phong ba 
dòng thơ bên dòng nước mắt 
thế gian không thấy đâu nhà. 


Tìm em giữa miền cát bỏng 
lạc đà anh cỡi về Phi 

phải em có mùi cây lá 

để anh thức mãi xuân thì. 


NGUYÊN ĐỨC SƠN 
Một thời nghe lời ân mật 
trốn học ra ngồi đảo xa 
anh thấy mây rừng cô tịch 
một ngàn năm em đi qua. 


Theo nắng rừng thông chỉ lối 
đưa em vào núi sương mù 
hú thơ vào mưa, vào g1ó 

gửi về ngàn sau hoang vu. 


GHI CHÚ: 

Các bải thơ trên là Lời Bạt của sách “Hiu Hắt Quê Hương 
Bến Cỏ Hồng” của Hòa Thượng Thích Phước An. Lotus 
Media và Bodhi Media xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 
2020. 


254 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


DÒNG THƠ TIẾN BẠN 


-—- Từ biệt nhà thơ Nguyễn Lương Vy (1952-2021) 


Đêm lặng lẽ, chờ năm uấn 

tan theo nghiệp, bạn về đâu 

kêu giữa trời nghiêng cánh nhạn 
nguyện qua bờ dứt thảm sâu. 


Mở trang kinh, đọc lời Phật 

vô lượng khổ ngàn kiếp xưa 
chờ nến tàn theo lửa tắt 

nguyện chúng sinh khắp qua bờ 


Đêm chia ly, ngày sẽ tới 
tôi trọn đời, ngồi chép kinh 
làm thơ nhìn lửa ba cõi 
thấy vô ngã, ngộ vô sinh 


Mở trang kinh, nghe tin bạn 
rơi tay bút, mực loang dòng 
bọt sóng trôi vô cùng tận 

như tia chớp, như hạt sương 


Đêm rất lạnh, rừng ký ức 


255 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


nghiệp trùng trùng mây trận văn 
bạn xông xáo đời giây mực 
bây giờ năm, ai niệm tâm 


hãy lặng lẽ, nghe hơi thở 

thấy vô ngã, chớ suy tầm 

hãy buông sạch ngàn muôn chữ 
hãy buông hết trọn thân tâm. 


Đêm trừ tịch, đêm lưu lạc 
lời từ biệt muôn kiếp xưa 
hướng tâm về tạ ơn Phật 
tắm mặt trời nắng ban trưa 


nhớ lời kinh, mời bạn đọc 

tạ ơn Pháp, lệ vui mừng 

từng dòng chữ như chuỗi ngọc 
trang nghiêm tâm sáng vô cùng 


Đêm không ngủ, đêm tu học 
như lửa cháy khăn trên đầu 
mắt tỉnh thức nhìn gió ngược 
tâm tịch lặng dứt muôn sầu 


mời bạn nhìn tâm sinh diệt 
cái được thấy, cái được nghe 
tâm không trụ xa lìa nghiệp 
một pháp Như rực nắng hè. 


Đêm trực nhận đời huyễn hóa 


256 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


cái được thấy là vô thường 
cái được nghe là vô ngã 
tâm tỉnh thức sáng như gương 


rời sân hận, lìa tham đắm 

tâm bất động tan bóng đêm 

tỉnh tỉnh tỉnh, lặng lặng lặng 
giới giới giới, tâm trang nghiêm. 


Đêm vô minh rừng quá khứ 
đường giải thoát, tạ ơn Tăng 
soi đèn pháp, kinh vô tự 
xua mây mờ, sáng lối trăng 


mở trang kinh, bạn có thấy 

pháp duyên khởi, không cách chia 
trăng Lăng già hiện trên giấy 
không bờ này, không bờ kia 


Đêm đi tìm Phật tam thế 

một tiếng đàn, ngàn mối dây 
một bè pháp giới định huệ 
vượt muôn trùng, vạn gót giày 
mở trang kinh, tâm không trụ 


không hôm qua, không ngày mai 
không hôm nay, không phương xứ 
thấy ba cõi pháp Như Lai 


Đêm vô tận rôi sẽ dứt 


257 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


lia hữu vô, ngộ Niết Bàn 
tánh trong gương ai thấy được 
rơi tất cả bụi ngàn năm 


tâm vô ngã lìa giông bão 
không cao hơn, không kém hơn 
vui tịch lặng tâm hải đảo 
không lay động giữa đại dương. 


Bạn hãy nhớ, Phật tuyên thuyết: 
tất cả nghe thấy hay biết 

thân ý mũi lưỡi mắt tai 

tất cả quá hiện vị lai 

đều không tôi, không của tôi 
đều không ta, đều không người 
tất cả pháp, tận thâm sâu 

không từ đâu, không về đâu 

tất cả pháp như tiếng đàn 

vốn rồng lặng Tâm Niết Bàn. 


California, 17/2/2021 


258 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


LẮNG NGHE HƠI THỞ 


Ngồi xuống dịu dảng 
ngồi xuống dịu dàng 
ngồi xuống dịu dàng 
thư giãn toàn thân 


nguyện xin an bình 
nguyện xin giải thoát 
cho con, cho ba 

cho mẹ, cho anh 

cho chị, cho em 

cho khắp mọi người 


Toản thân dịu dàng 

mắt khép nhẹ nhàng 

lắng nghe thở vào thật nhẹ 
lắng nghe thở ra thật nhẹ 


Toản thân dịu dàng 

lặng lẽ phập phông 

cảm nhận thở vào thật nhẹ 
cảm nhận thở ra thật nhẹ 


Ngày qua, không nghĩ tới 
ngày sau, chẳng bận tâm 
lắng nghe và cảm nhận 
hơi thở là toàn thân 


259 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


Ngày qua, không nghĩ tới 
ngày sau, chăng bận tâm 
lắng nghe và cảm nhận 
hơi thở là toàn thân 


Toàn thân dịu dàng 
lặng lẽ lắng nghe 
cảm nhận hơi thở 
ngắm vào toàn thân 
từ đầu tới chân 


Toàn thân dịu dàng 
buông xả tất cả 

hiện tâm gương sáng 
hơi thở lặng lẽ 

niềm vui không lời. 


HOA BAY KHẮP TRỜI 


Nhìn kia 

chỉ hình hiện ra 
không người không ta 
chỉ hình được thấy 
không ai đang thấy 


Nghe kià 
chỉ tiếng trong lời 


không ta không người 


260 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


chỉ tiếng được nghe 
không aI đang nghe 


Chữ vàng trên giấy, lời Phật năm xưa, 
khởi từ bi dậy, chỉ qua kia bờ 

Thương ơi ba cõi, bè pháp cứu người, 
qua sông còn gọi, hoa bay khắp trời 


Ngồi đây 

cảm nhận hơi thở 
hơi vào hơi ra 

chỉ là hơi thở 
không ai đang thở 


Tâm kià 

khắp cảnh là tâm 
khắp tâm là cảnh 
khắp trời gương sáng 
khắp trời là tâm. 


261 


TỪ HUYỀN THOẠI TỚI TÂM KINH 


TIỂU SỬ TÁC GIÁ 


Nguyên Giác là pháp danh và là bút hiệu khi viết về Phật Giáo. 
Tên khai sanh là Phan Tấn Hải. Sinh 1952 tại Sài Gòn. Định cư tại 
Hoa Kỳ năm 1984. Mưu sinh chủ yêu bằng nghề báo cho tới khi về 
hưu năm 2019. Viết nhiều thể loại: truyện, thơ, biên khảo. Học trò 
đời thứ ba Chùa Tây Tạng, Bình Dương. Bồn sư là Hòa Thượng 
Thích Tịch Chiếu (1912-2016). 

Các sách về Phật Giáo của Nguyên Giác: 

-- Vài Chú Giải Về Thiền Đốn Ngộ (nxb Văn Nghệ, 1992; nxb 
Thiện Trị Thức, 2001). 

--- Thiền Tập (nxb Thiện Tri Thức, 2005). 

-- Tran Nhan Tong: The King Who Founded a Zen School (song 
ngữ Anh-Việt, nxb Thiện Trị Thức, 2010). 

-- The Wisdom Within: Teachings And Poetry Of The 
Vietnamese Zen Master Tue Trung Thuong S1 (song ngữ Anh- 
Việt, nxb Thiện Tri Thức, 2010). 

-¬- Teachings from AncIent Vietnamese Zen Masters (song ngữ 
Anh-Việt, nxb Thiện Tri Thức, 2010). 

-- The Zen Teachings of Master Duy Lụuc (song ngữ, chưa In). 

--- Thiền Tập Trong Đời Thường (nxb Ananda Viet Foundation, 
2017). 

--- Thiền Tông Qua Bờ Kia (nxb Ananda Viet Foundation, 2017). 
--- Kinh Nhật Tụng Sơ Thời (nxb Ananda Viet Foundation, 2018). 
—- Kinh Pháp Cú Tây Tạng (nxb Ananda Viet Foundation, 2019). 
--- Đề Ngộ Tông Chỉ Phật (nxb Ananda Viet Foundation, 2020). 
--- The Way of Zen in Vietnam / Thiền Tông Việt Nam (song ngữ 
Anh-Việt, nxb Ananda Viet Foundation, 2020). 

--- Từ Huyền Thoại Tới Tâm Kinh (nxb Ananda Viet Foundation, 
2021). 


262 


263 


